ĐỂ NGỘ 
TÔNG CHÍ PHẬT 


NGUYÊN GIÁC 


NHÀ XUẤT BẢN ANANDA VIET FOUNDATION 


Copyright © 2020 Nguyên Giác 
All rights reserved. 
ISBN: 9781651368855 


MỤC LỤC 


Lời Giới Thiệu 
Hương Hoa Cúng Dường Chư Phật 


Vượt Trên Cả Chư Thiên 

Chánh Niệm Trong Thiền Việt Nam 
Đoạn Tận Lậu Hoặc Lập Tức 

Chỉ Một Phút Thôi 

Đức Phật Dạy Pháp Niết Bàn Tức Khắc 
Tâm Từ: Đọc Trong Mùa Vu Lan 

Ai Bố Thí Qua Bờ Bên Kia 

Giữa Các Ngã Rẽ Phân Hóa 

Để Ngộ Tông Chỉ Phật 

Chánh Ngữ Trong Đời và Đạo 

Thiền Tông Như Bè Pháp Qua Sông 
Như Tranh Vẽ Trên Hư Không 

Không Cửa Để Vào, Không Lời Để Nói 
Huệ Khả Cầu Pháp: Đọc Từ Tạng Pali 
Tin Phật, Tin Pháp, Tin Tăng 

Phụ Nữ Trong Chánh Pháp 

Khi Thiền Ni Chiyono Chứng Ngộ 

Tỉnh Thức Rực Rỡ: Đọc Sách "Vivid Awareness" 
Kinh Phật Nói Gì Về Vong Linh 

Sống, Chết, Tái Sinh, Trung Âm 

Nghiệp Và Giải Nghiệp 

Xây Chùa Và Xây Đạo Tràng 

Vượt Qua Mười Hai Xứ 

Đọc Sách "Essence of the Heart Sutra" 
Đọc Thơ Cụ Mộc Đạc, Nghĩ Về Phật Giáo Dân Gian 


18 
29 
37 
41 
48 
69 
79 
89 
108 
120 
133 
141 
153 
164 
170 
177 
187 
203 
214 
236 
246 
252 
258 
266 


LỜI GIỚI THIỆU 


Trong Phật giáo, chúng ta thường nghe nói có tới 84 ngàn 
pháp môn (*) để chỉ các truyền thống tu tập, các phương tiện 
khác nhau trong đạo Phật, và cho rằng bất kỳ pháp môn nảo, 
bất kỳ truyền thông nảo hay bất kỳ phương tiện nảo cũng đưa 
đến mục đích cuối cùng là giác ngộ giải thoát. Có thể nói tám 
mươi tư ngàn pháp môn, thích ứng với tất cả nghiệp lực của 
chúng sanh từ địa ngục A tỳ đến các địa Bồ-tát, ai tu cũng 
được và tu hình thức nào đầy đủ công đức đều được giải thoát 
thành Phật, không thể thành gì khác ngoài Phật. 


Cư sĩ Nguyên Giác đã dày công đọc nhiều kinh, nhiều sách cả 
tiếng Việt lẫn tiếng Anh của các truyền thông tu tập gom góp 
lại thành 26 bài, rút ra từ những đoạn văn về giáo pháp ngăn 
và dài của Đức Phật dạy khi ngài còn tại thế đến những lời 
giảng ngắn gọn của Chư Tổ thời xưa và cận đại. Tác giả đã 
khéo léo lẫy kinh chứng kinh nhằm chỉ bày giáo nghĩa giải 
thoát của Đức Thế Tôn xuyên qua thời gian và không gian 
luôn luôn xuyên suốt. 


Tập sách dày 276 trang, được viết bằng ngôn ngữ đời thường 
nhăm giúp độc giả có được hiểu biết một cách tương đối đây 
đủ và chính xác vê các pháp tu của Đức Phật và của chư Tổ 
năm rải rác ở các kinh sách Nam Truyền (Pa), Bắc Truyền 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


(Sanskri?), và Tạng Truyền để có thể ứng dụng trong đời sông 
hàng ngày. 


Lật giở từng trang sách, ngoài những bài học về Thiên tập và 
niệm Phật độc giả có thể cùng chiêm nghiệm nhiều vân đề mà 
tác giả trình bày như: “beyond the gods” nói về chư thiên, về 
thượng để sáng tạo; về vong linh; sông, chết, tái sinh, trung 
âm; về nghiệp và giải nghiệp; về xây chùa và xây đạo trảng: 
về Phật giáo dân gian và về một câu hỏi khá lý thú là làm sao 
đề ngộ, liệu chỉ có tuệ, không có định có thể giải thoát thành 
Phật được không?... 


Quan trọng hơn hết vẫn là các pháp hành đề cập đến trong tập 
sách này mà chúng ta có thê dễ dàng thực hành và có thể giải 
thoát ngay trong kiếp sống hiện tại (¿heo như kinh nói). Đó là 
phương cách đoạn trừ phiền não trong tâm (ức diệt các lậu 
hoặc — thuật ngữ nhà Phật) mà không cần tu Tứ niệm xứ hay 
Tứ thiền bát định. Phương cách đó được Đức Phật đưa ra là 
phải thấy các pháp là “vô thường, hữu vi, do duyên sanh” — 
(Kinh SN 22.81 Kinh Tất Cả Lậu Hoặc). 


Đoạn trừ các phiền não trong tâm để tâm không còn dính 
mắc, bám víu vào bất cứ cái gì, tâm không còn trụ vào bất kỳ 
pháp nào, cụ thể là không trụ vào sắc thọ tưởng hành thức, 
điều mà kinh Kim Cang nói: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” 
là hoàn toàn giải thoát khỏi các lậu hoặc. 


Ngay nơi bài đầu tiên, tác giả đã đưa chúng ta về thời bình 
minh của đạo Phật với những câu kinh ngăn mà chư tăng thời 
đó dùng làm nhật tụng trong việc tu tập hàng ngày. Đó là: 
Hãy giữ tâm “vô sở trụ” hãy “như giọt nước trên lá sen, nhự 
nước không dính vào bông sen; những gì được thấy, nghe, 
nhận biết không dinh mắc gì vào người trí. ” 


NGUYÊN GIÁC 


Tác giả cho rằng đây cũng là pháp tu “Đối cảnh vô tâm” của 
Thiền Tông Việt Nam. Bởi vì “không khởi niệm”. Ngài Trần 
Nhân Tông gọi đó là “Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiên”. Ngài 
Lục Tổ Huệ Năng cũng gọi đó là 7hiển Vô niệm, và Kinh 
Kim Cang gọi đó là “Ung vô sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm”. Giỗng 
hệt như Kinh Bahiya khi đối cảnh, thì chỉ có cái được thấy và 
cái được nghe, và không hề có ai thấy, không hè có ai nghe. 
“Đối cảnh vô tâm” cũng có nghĩa là sống với cái hiện tiễn, 
tức là sống với dòng vô thường lưu chảy qua thân tâm mình, 
cũng là buông hết cả quá khứ (cải đã qua), không mơ tưởng 
Øì tương lai (cái chưa tới) và không níu giữ gì hiện tại (vì cái 
hiện tại tức khắc liên trở thành quả khứ) -- nơi đó dứt bặt tất 
cả các lao xao suy nghĩ, vì các lao xao suy nghĩ chỉ là sản 
phẩm của ngũ uẩấn quả khứ.” tác giả giải thích thêm. [2] 


Nơi bài khác, cũng trong thời kỳ đầu hoằng pháp, “Đức Phật 
đã dạy vê pháp Niết Bàn tức khắc ngay trong hiện tại, giải 
thoát ngay ở đây và bây giờ. Đức Phật dạy răng theo thứ tự 
trước tiên là tâm phải ly tham, rồi phải ly sân, rồi phải tập 
hơi thở để ly niệm, và tận cùng là quản vô thường. Tuy bài 
pháp này nói riêng cho ngài thị giá Meghayi, nhưng sẽ thích 
nghỉ với nhiều người chúng ta. Răng không nhất thiết phải tu 
tứ. thiên bát định. Rằng niệm hơi thở không cần phức tạp, chỉ 
cần niệm hơi thở ra và vào để tới nức ly niệm (không nên 
hiểu là xóa số niệm, chỉ nên hiểu tương đối là khi thở, để tâm 
phẳng lặng như mặt hồ là đủ). Và quán vô thường là sẽ thấy 
vô ngã, là Niết bàn tức khắc.” (Bài Đức Phật dạy pháp Niết 
Bàn tức khắc) 


Cũng cần chú thích thêm ở đây ly niệm là giữ tâm trong 
chánh niệm như những nhà khoa học, nhìn sự vật như nó là, 


mà không phán xét (see things as they are). 


Chưa hết, tác giả còn đưa chúng ta về với chư Tổ xưa của 
Việt Nam đê tham học các ngài vê đường đi giới-định-tuệ đê 


VI 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


giải thoát... trong đó, chìa khóa là chánh niệm tỉnh giác, vì trí 
tuệ là “chiếc gương bằng động trước phải nhờ mài giña, sau 
mới trong sạch soi sảng.” (Khóa Hư Lục). Tất cả các ngài 
đều dạy Thiên tập để xa lìa tham sân si. 


Và còn nhiêu bải khác nữa, mỗi bài là một pháp tu, mỗi bài là 
một đóa thanh lương đề chờ quý độc giả ngăm nhìn, thưởng 
thức và đem về nhà ôm âp, tưới tâm, thực hành. 


Nếu quý độc giả ưa thích đọc kinh Phật mà không có nhiều 
thì giờ, ưa thích những đối chiếu về giáo điển bằng các ngôn 
ngữ khác nhau, tiếng Anh, tiếng Việt hay muốn tìm kiếm một 
phương pháp tu tập thích hợp với sở thích và hoàn cảnh riêng 
của mình; hiển nhiên đây là một tác phẩm không thể bỏ qua, 
gần như tất cả những gì Cư sĩ Nguyên Giác viết xuống đều rất 
mực trân trọng, có sức thuyết phục cao qua việc lấy kinh 
chứng kinh và sử dụng nhiều nguồn tư liệu khả tín khác nhau. 


Trân trọng kính giới thiệu. 
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation | Tâm Diệu 


Chú thích: 

[*J Tám vạn bốn ngàn pháp môn cũng có nghĩa là Š4 ngàn 
đoạn văn về giáo pháp, ö4 ngàn phương tiện đổi trị 84 ngàn 
phiên não (trần lao). 

|3] Kinh Táp, với Kinh Sn 4.15, trong đó có bài Kệ 949: Hãy 
để lụi tàn những gì đã qua, hãy để mặc kệ những gì chưa tói, 
không dinh mắc tới những gì hiện tại, ngươi sẽ sống trong an 
tĩnh hòa bình. 


NGUYÊN GIÁC 


HƯƠNG HOA CÚNG DƯỜNG 
CHƯ PHẬT 


Dâng hoa cúng Phật sẽ là cao tột cùng trong các pháp, nêu đó 
là hoa của Giới, của Định và của Tuệ. 


Truyền thống cúng dường Tam Bảo đã có từ thời các vị cổ 
Phật. Trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu NI, vị nỗi bật trong 
hạnh cúng dường là Trưởng giả Cấp Cô Độc, được gọi là 
người thực hành đại bố thí nhất, từng cúng đến nhiều ức ngàn 
vàng. Không có nhiều phương tiện và cơ duyên như ngài Cấp 
Cô Độc, người cư sĩ thường giữ hạnh cúng dường tứ sự để 
duy trì Chánh pháp và để chư tôn đức Tăng già có phương 
tiện tu hành và hoằng pháp. Tuy nhiên, để cúng dường Đức 
Phật, có một kinh cho biết rằng cúng dường hương hoa là 
thích nghi nhất. Có phải hương hoa là một ân nghĩa? 


Cũng có thê vì Đức Phật từng tự ví như hoa sen.... Kinh SN 
22.94, bản dịch của Thầy Minh Châu ghi lời Đức Phật: 


“V{ như, này các Tỷ-kheo, bông sen xanh, hay bông sen hông, 


NGUYÊN GIÁC 


hay bông sen trăng sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, 
vươn lên khỏi nước, và đứng thăng không bị nước nhiễm ướt. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Nhự Lai sanh ra ở trong đời, lớn 
lên trong đời, vươn lên khỏi đời, và sống không bị đời ô 
nhiễm.”(1) 


Trong Tăng Nhất A Hàm, có Kinh EA-20.3, bản dịch của 
Thầy Tuệ Sỹ và Thầy Đức Thắng, có đoạn viết là khi nói về 
cúng đường, ghi rằng nên cúng Đức Phật hương hoa thay vì 
vàng bạc trân bảo. Kinh này trích như sau: 


“...Ông lại nghĩ như vây: 'Trong sách có ghi, Như Lai không 
nhận vàng bạc trân bảo, ta có thể đem năm trăm lạng vàng 
này, dùng mua hoa hương rải lên Nhự Lai. ` Lúc đó, bả-la- 
môn liễn vào trong thành tùn mua hương hoa.” (2) 


Khi nói nên cúng hương hoa thay vì vàng bạc trân bảo, có thê 
vì hương hoa mang ân nghĩa là hoa của giới, hoa của định, 
hoa của tuệ? Cũng có thê có ân nghĩa đó. 


Bởi vì Kinh AN 5.175, bản dịch của Thầy Minh Châu, ghi lời 
Đức Phật răng hoa sen còn tượng trưng Chánh tín của người 
cư sĩ. Kinh này trích như sau: 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ là hòn 
ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hông trong giới nam cư 
sĩ, là hoa sen trăng trong giới nam cư sĩ. Thể nào là năm? Có 
lòng tin; có giới; không đoán tương lai với những nghỉ lễ đặc 
biệt; không tin tưởng điềm lành; tin tưởng ở hành động; 
không tìm kiếm ngoài Tăng chúng người xứng đáng tôn trọng 
và tại đấy phục vụ trước. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ- 
kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa 
sen hông trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trăng trong giới 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 
nam cư sĩ.” (3) 


Trong khi chúng ta đọc Thánh Nhân Ký Sự, bản dịch của Tỳ 
khưu Indacanda (4), ghi về các cơ duyên tiền kiếp của các 
Trưởng lão A La Hán nỗi vật, sẽ thấy trong những kiếp lâu xa 
về trước, các vị đó khi còn là cư sĩ, hoặc khi còn là một chúng 
sanh trong loài thú, rất nhiều trường hợp đã dâng hoa cúng 
dường cho các vị cô Phật. 


Như trường hợp của Trưởng Lão Päfalipupphiya, trong một 
kiếp xa xưa, khi là con trai của một nhà triệu phú đã cầm một 
bông hoa tới dâng cúng Đức Phật Tissa. Đọc tích này, chúng 
ta có thể nhận ra răng con trai của nhà triệu phú tất nhiên có 
rất nhiều vàng bạc trân bảo, nhưng trong mắt của chàng trai 
nảy, quý giá nhất lúc đó là bông hoa pãfali và cậu đã dâng 
cúng hoa này. 


Trích Thánh Nhân Ký Sự, bản dịch của Tỳ khưu Indacanda, 
về ngài Pãtalipupphiya như sau: 


“78. Ký Sự về Trưởng Lão Pälalipupphiya 


1458. Lúc bấy giỏ, tôi đã là con trai nhà triệu phú, mảnh mai, 
khéo được nuôi dưỡng. Tôi đã đặt bông hoa pa{ali vào lòng 
và đã mang theo bông hoa ấy. 


1459. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói đang đi ở khu phố 
chợ. Ngài có ba mươi hai hảo tướng, tợ như cây cột trụ bằng 
vàng. 


1460. Tôi đã trở nên mừng rổ, với tâm mừng rổ tôi đã cúng 
dường bông hoa. Tôi đã lễ bái Đấng Hiểu Biết Thế Gian 
Tissa, đẳng Bảo Hộ, vị Trời của nhân loại. 


NGUYÊN GIÁC 


1461. Kế từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín 
mươi hai kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là 
quả bảu của việc cúng dường bông hoa. 


1462. Trước đây sảu mươi ba kiếp, (tôi đã là) vị có tên 
Abhisammata, là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu 
bảy loại báu vật, có oai lực lớn lao. 


1463. Bốn (mệ) phân tích, —(như trên)— tôi đã thực hành 
lời dạy của đức Phát. (4) 


Nếu chỉ cúng hoa, hăn là không cần phải giàu như con của 
một nhà triệu phú như tiền kiếp của Trưởng Lão 
Patalipupphiya. Vì cũng trong Thánh Nhân Ký Sự, trong 
“162. Ký Sự về Trưởng Lão Kanaverapupphiya” kể răng tiền 
kiếp lâu xa của Trưởng Lão này chỉ là một người canh gác ở 
hậu cung đức vua. Đó là thời của Đức Phật có tên là 
Siddhattha. 


Người lính gác này lúc đó đã dâng cúng bằng cách “cầm lấy 
bông hoa kanavera và đã rải rắc ở Hội Chúng tỳ khưu. Tôi đã 
thực hiện nhiều lần ở đức Phật, sau đó đã rải rắc nhiều hơn 
nữa. (Kế từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín 
mươi bốn kiếp, tôi không còn biết đến khô cảnh; điều này là 
quả báu của việc cúng dường bông hoa...” 


Trong khi đó, một nghệ nhân bình thường cũng có thể cúng 
hoa (đúng ra, nghèo cỡ nào, cũng cúng hoa được). Như 
trường hợp ghi trong Thánh Nhân Ký Sự, nơi “417. Ký Sự về 
Trưởng Lão Ucchañgapupphiya,” khi tiền kiếp lâu xa của 
Trưởng Lão này là “người làm tràng hoa ở thành phố 
Bandhumati” trong thời Đức Phật có tên là Vipass1. 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Nên ghi nhận rằng Trưởng Lão nói rằng cúng hoa đã dẫn tới 
cơ duyên thoát khổ (hưởng phước) và tới cơ duyên hoản toản 
giải thoát (đoạn tận lậu hoặc, có nghĩa rằng cúng hoa mang ân 
nghĩa là hoa của Giới Đinh Huệ). Trích lời ngài như sau: 


“4412. (Kế từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây 
chín mươi mốt kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điểu 
này là quả báu của việc cúng dường đức Phát. 


4413. Các phiên não của tôi đã được thiêu đối, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi 
đực (đã được cởi trói), tôi sống không còn lậu hoặc. ” 

Thậm chí, loài chim cúng hoa cũng được hưởng phước. Đó là 
trường hợp Thánh Nhân Ký Sự ghi trong sự tích “370. Ký Sự 
về Trưởng Lão Salalapupphiya” — lúc đó ngài là “loài kim-sỉ- 
điều” trong thời Đức Phật Vipassĩ, và kết quả từ khi “tôi đã 
cúng dường bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường đức Phật.” 


Nếu không có cơ duyên gặp Đức Phật, chúng ta có thể dâng 
cúng các bậc Thánh Tăng cũng được nhiều phước duyên thiện 
lành. Thánh Nhân Ký Sự trong “190. Ký Sự về Trưởng Lão 
Tivantipupphiya” kê rằng một tiền kiếp Trưởng Lão này dâng 
cúng hoa cho nhà sư “có tên Sunanda, Thinh Văn của đức 
Phật bậc Hiền Trí Dhammadassĩ.” Kết quả ghi là “Tôi đã 
không đi đến đọa xứ trong một ngàn tám trăm kiếp.” 


Trong Kinh Pháp Cú Nam Truyền, có một phẩm tên là Hoa. 
Bài kệ 54 và 55 do Thầy Minh Châu dịch như sau: 


“54. Hương các loại hoa thơm, không ngược bay chiêu gió. 


NGUYÊN GIÁC 


Nhưng hương người đức hạnh, ngược gió khắp tung bay. Chỉ 
có bậc chân nhân, tỏa khắp mọi phương trời. 


55. Hoa chiên đàn, già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những 
hương hoa ấy, Giới hương là vô thượng.” (5) 


Trong khi đó, Đức Phật cũng từng dạy rằng hãy giữ tâm “vô 
sở trụ” y hệt như nước bùn không dính vào hoa sen được. Lời 
dạy đó nằm trong nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời, các kinh 
chư tăng dùng làm nhật tụng trong những năm đầu Đức Phật 
hoằng pháp. Đó là Kinh Sn 4.6 (Jara Sutta). Bản dịch của 
Nguyên Giác trích như sau: 


“811. Người trí không nương tựa vào bất kỳ gì, không thấy gì 
để trân quỷ hay ghét bỏ. Sâu khổ và tham đắm không dính 
vào người này, hệt như nước không dính vào chiếc lá. 


812. Như giọt nước trên lá sen, nhự nước không dính vào 
bông sen; những gì được thấy, nghe, nhận biết không dinh 
mắc gì vào người trí. 


813. Người thanh tịnh không khởi niệm tư lường về những gì 
được thấy, nghe, nhận biết, cũng không muốn tìm thanh tịnh 
qua bất kỳ cách nào vì đã không còn gì để tham đắm hay ghét 
bỏ.” (6) 


Đọc kỹ bài kinh vừa dẫn, sẽ thấy đó là pháp tu “không có gì 
để tu hết” của Thiền Tông, cũng là Thiền Trúc Lâm của Việt 
Nam. Bởi vì “không khởi niệm” và “không muốn tìm thanh 
tịnh qua bất kỳ cách nào” cũng có nghĩa là, buông hết cả ba 
thời, và là xa lìa ngũ uấn của ba thời quá, hiện, vị lai. 


Ngài Trần Nhân Tông gọi đó là “Đối cảnh vô tâm mạc vấn 
Thiền” — là đối trước cảnh, tâm không dao động, thì chớ hỏi 


6 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Thiền làm chi. Lục Tổ Huệ Năng cũng gọi đó là “Chớ nghĩ 
thiện, chớ nghĩ ác...” và Kinh Kim Cang gọi đó là “ưng vô sở 
trụ nhi sanh kỳ tâm”... 


Bắt kỳ ai cũng có thể nhìn lại tâm mình, và chớ nghĩ gì tới 
thiện/ác, lành/dữ, và chớ nghĩ gì tới quá/hiện/VỊ lai... ngay 
khi đó, chính là một cái nhìn của tỉnh thức, của tịch lặng, của 
xa lìa tham sân si. Ngay đó là Niết Bàn, ngay trước mắt. Và 
đó chính là hương hoa cúng dường chư Phật. 


GHI CHÚ: 

(1) Kinh SN 22.94: 
https://suttacentral.net/sn22.94/vi/minh_chau 
(2) Tăng Nhất A Hàm, Kinh EA-20.3: 
hftps://suttacentral.net/ea20.3/vi/tue_sy-thang 
(3) Kinh AN 5.175: 


hffps://suttacentral.net/an5.175/vi/minh_ chau 

(4) Thánh Nhân Ký Sự, bản dịch Tỳ khưu Indacanda: 
hftps:/www.tamtangpaliviet.net/VHoc/39/Ap_ 00.htm 

và https://www.ftamtangpaliviet.net/VHoc/40/Ap_00b.htm 

(Š) Kinh Pháp Cú: https://thuvienhoasen.org/p15a796 1/pham- 
01-10 

(6) Kinh Sn 4.6: https://thuvienhoasen.org/p15a30599/sn-4-6- 
Jara-sutta-kinh-ve-tuoi-gia 








VƯỢT TRÊN CÁ CHƯ THIÊN 


Tác giả: Bhikkhu Bodhi 
Việt dịch: Nguyên Giác 


Lời Người Dịch: Bản dịch đầu tiên phổ biến sử 
dụng bút hiệu Nguyễn Thường Tâm, nay in sách xin 
dùng bút hiệu Nguyên Giác. 

Phật giáo không công nhận có một Đẳng Thượng 
Đề Sáng Tạo, tiếng Anh là The Creator God và thường 
gọi tắt là God. Các tôn giáo độc thần tin rằng vũ trụ và 
nhân loại sinh ra từ một Đắng Sáng Tạo, một thời xưa 
cô được hình dung như là một ông già tóc bạc râu dải 
đã sanh ra con người theo mô hình Thượng Đề. Khi 
khoa học cho biết không thể có một vị như thế, các lý 
thuyết gia độc thân mới xóa hình ảnh râu dài tóc bạc 
và diễn giải Thượng Đề Sáng Tạo như một định luật đã 
sanh ra loải người vả quan phòng cho khắp thế giới. 
Một số tôn giáo Tây phương còn đồng nhất khái niệm 
Phật Tánh (Buddha-nature) với Đắng Sáng Tạo trong 
khi chiêu dụ Phật tử cải đạo. Thực ra, Phật Tánh 
không hề sanh ra gì hết, vì không hề có một nguyên 
lý duy nhất bao giờ, và tất cả những gì chúng ta nhìn 
thấy chỉ là các pháp sanh khởi theo luật Duyên Khởi; 
hễ đủ duyên thì sanh, hết duyên thì biến mắt. Bởi vậy, 
mới nói Phật Tánh vốn thực là Vô Tự Tánh. 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Cũng như chúng ta nói gạo sanh ra cơm. Nói thế là 
theo thói quen. Vì phải có đủ duyên, mới nấu được gạo 
thành cơm. Nếu không củi, không lửa, không nước, 
gạo sẽ không thành cơm được. Hay nếu không đủ củi, 
không đủ lửa, không đủ nước, gạo cũng sẽ không 
thành cơm. Do vậy, không thể nói rằng. gạo sanh ra 
cơm. Các pháp sẽ theo nghiệp dẫn tới, hễ đủ duyên là 
sanh ra, trưởng dưỡng, biến dị rồi đoạn diệt. 

Phật Tánh còn được dụ như tắm gương tròn sáng 
của tâm: cảnh hiện ra, biến đối và rồi biến mất. Cũng 
được ví như nước: bọt sóng hiện ra, trôi nổi và rồi tan 
vỡ về lại nước. Do vậy, Phật Tánh không sanh ra bất 
kỳ pháp nào hết, vì trước hết và sau cùng, Phật Tánh 
vẫn bất động như tánh của gương, như tánh của nước. 

Khái niệm Phật Tánh có thê hình dung từ một số 
kinh Pali. 

Như trong Pabhassara Sutta (AN 1.49-52): 

Chư tăng, chói sáng là tâm này. Và tâm này bị ô 
nhiễm từ ngoài bám tới. Người không được học chánh 
pháp không chứng ngộ được rằng tâm này thực sự 
hiện hữu, đó là lý do tại ta nói với chư tăng rằng -- đối 
với người không được học chánh pháp, không hệ có 
tăng thượng của tâm. ` (l) 

Hay như trong Tăng Chi Bộ. Itivuttaka: The Group 
of Twos. 

Đức Phật nói: “Ch tăng, có một pháp không hê 
sanh ra, không hè trở thành, không hệ được tạo tác, 
không hệ bị thêu dệt. Nếu không có pháp đó -- bất 
sanh, bất biến, bất tác, bất nhiễu -- không thể nào đạt 
được sự giải thoát ra khỏi cái sanh ra, cái trở thành, 
cải được tạo tác, cải bị thêu đệt.` (2) 

Vấn đề có thể sáng tỏ hơn qua bài viết “Beyond 
the Gods” của nhà sư Bhikkhu Bodhi đăng trên ấn bản 
giấy của tạp chí Inquiring Mind, Mùa Thu 2013, số 
đặc biệt chủ đề “The God Issue,” với nhiều học giả 


NGUYÊN GIÁC 


góp bài. Bài này, khi được dịch ra tiếng Việt, chưa 
thấy đưa lên mạng tạp chí này (inquiringmind.com). 

Theo tạp chí này giới thiệu về tác giả: Nhà sư 
Bhikkhu Bodhi là một vị sư Theravada từ năm 1971. 
Là một dịch giả Kinh Tạng Pali sang tiếng Anh, sư cư 
ngụ và giảng dạy ở Chuang Yen tại Carmel, New 
York. Sư là nhà sáng lập và là Chủ tịch hội từ thiện 
Buddhist Global Relief. 

Tất cả các ghi chú trong bản Việt dịch này là của 
dịch giả Nguyên Giác để giúp các độc giả muốn đọc 
thêm. Chữ Gods (số nhiều, có s) trong tựa đề “Beyond 
the Gods” là nói về Chư Thiên, các vị ở cõi trời. Chữ 
God (không có s), tùy văn phạm trong câu, có khi có 
nghĩa là một vị cõi trời, có khi có nghĩa là Thượng Đề 
Sáng Tạo. Bản dịch như sau. 


Trong văn học phổ biến về Phật giáo, người ta 
thường nói rằng Đức Phật không trả lời các câu hỏi về 
hiện hữu và bản chất của Thượng Đề, bởi vì Đức Phật 
được suy diễn là những câu hỏi này không thể trả lời, 
hay không dính dáng gì tới việc thăng tiến cá nhân. 
Tuy nhiên, trái nghịch với những suy đoán đó, các bài 
kinh do Đức Phật thuyết đã một cách tuyệt hảo nêu rõ 
việc bác bỏ chủ nghĩa nhất thần, bác bỏ lý thuyết 
rằng vũ trụ được tạo ra và được cai trị bởi một 
đắng tối cao. Trong khi các bài kinh xác định chung 
với chủ nghĩa nhất thần rằng cần có một trật tự đạo 
đức khách quan, các bài kinh xem khái niệm về một 
Đẳng Sáng Tạo toản năng vả toản trí là một quan điểm 
sai lầm, khởi lên từ kiến thức sai lầm. 

Đức Phật bác bỏ nhu cầu một đắng thượng để sáng 
tạo, bởi vì trong vũ trụ quan của Đức Phật, vũ trụ 
không phải là một tạo vật có khởi đầu và có chung 
kết. Từ quan điểm của Đức Phật, chúng sinh đã đi từ 
cõi này tới cõi khác qua dòng thời gian không có khởi 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


đầu, chịu tái sanh theo nghiệp của họ. Tiến trình này 
diễn ra một cách tự động, không cần tới một đắng 
cai trị bên ngoài nào. 

Tuy nhiên, trong khi bác bỏ các đạo nhất thần, vũ 
trụ dưới quan điểm Phật Giáo bao gồm nhiều chúng 
sinh siêu đắng, có những phẩm chất mà chúng ta gọi là 
thần linh, hay chư thiên. Trên cõi người là cõi chư 
thiên devas, những chúng sinh có thân ánh sáng, có 
một mức độ thần lực, vẻ đẹp và hạnh phúc vượt xa cõi 
người chúng ta. Cao hơn, là cõi chư thiên brahmas, 
những siêu thần linh cư ngụ ở trạng thái thâm sâu hạnh 
phúc và bình lặng, được tái sanh nơi đây nhờ kết quả 
tu thiền khi còn ở cõi người. Thọ mạng của các chúng 
sinh này vượt xa chúng ta, từ hàng trăm ngàn năm cho 
tới hàng ngàn chu kỳ thế giới này. Tuy nhiên, hệt như 
tất cả các pháp sanh diệt, ngay cả các chúng sinh thần 
linh này cũng vô thường, sẽ chết khi nghiệp của họ 
đã mãn. 

Vị trí cao nhất trong các thần linh được gọi là 
Mahabrahma, Đại Phạm Thiên, được vị trí này nhờ các 
công đức siêu đăng có từ các kiếp quá khứ, hầu hết là 
khi còn mang thân người. Đại Phạm Thiên là một hình 
tượng Phật giáo tương đương như Thượng ĐỀ của các 
tôn giáo nhất thần, nhưng không phải là đẳng sáng tạo 
toàn năng của vũ trụ. Vì có thọ mạng lâu dài, Đại 
Phạm Thiên có khuynh hướng tự xưng là kẻ sáng tạo 
như thế, nhưng theo Phật giáo quan, lời tự xưng đó là 
hư vọng. 

Nhiều bài Kinh Phật có ý lột bỏ hư vọng đó, đôi 
khi với tính bị hài chỉ trích. Trong kinh Brahmajala 
Sutta (DN 1) (3), Đức Phật khảo sát 62 quan điểm về 
nguyên khởi và vận mệnh về thế giới, trong đó có 
niềm tin về một thượng để sáng tạo. Theo kinh này, 
vào lúc khởi đầu một chu kỳ thế giới mới, Đại Phạm 
Thiên là chúng sanh đầu tiên tái xuất hiện. Thấy mình 


I1 


NGUYÊN GIÁC 


đứng một mình, và cảm thấy mình tội nghiệp vì cô 
đơn, Đại Phạm Thiên mới khởi tâm, “Phải chỉ có 
những chúng sinh khác tới đây!” Tức khắc, xuyên qua 
nghiệp đã chín, các chúng sanh khác tái xuất hiện. 
Phạm Thiên mới tuyên bố: Ta là Đắng Cao Quý, Đắng 
Sáng Tạo, Đẳng Toàn Năng, là Cha của tất cả chúng 
sanh.” 

Và rồi các chúng sanh mới tái sanh, thấy rằng 
Phạm Thiên có trước họ, mới chấp nhận vị đó là kẻ 
sáng tạo ra họ. Nhưng Đức Phật, với cái nhìn xuyên vô 
tận chu kỳ thế giới, biết rằng Phạm Thiên chỉ đơn giản 
là một chúng sanh chưa giác ngộ -- thọ mạng lâu dải, 
phước lớn, và nhiều quyền lực, nhưng vẫn còn bị kẹt 
trong vòng sanh tử. 

Đôi khi Đức Phật đích thân thăm một cõi trời để 
gỡ ảo vọng cho Phạm Thiên. Trong một trường hợp 
như thế ở Trung Bộ Kinh (MN 49) (4), Phạm Thiên 
tuyên xưng “quan điểm tai hại” rằng cõi của Phạm 
Thiên là thường hăng và vĩnh cửu. Biết có chuyện 
tuyên xưng như thế, Đức Phật mới tới thăm, phản bác 
quan điểm Phạm Thiên là đã “chìm đắm vào vô minh” 
và hàng phục Phạm Thiên trong cuộc thi về thần 
thông. 

Trong một trường hợp khác, ở Kinh Tương Ưng 
(SN 6:5) (5), khi Phạm Thiên khoe khoang về vẻ sáng 
rực rỡ của cõi vị nảy, Đức Phật và bốn đệ tử A La Hán 
tới thăm, và chiếu ra ánh sáng còn rực rỡ hơn ánh 
sáng Phạm Thiên. Thần thông này buộc Phạm Thiên từ 
bỏ quan điểm là đáng vĩnh hằng. 

Kinh Kevatta Sutta (6) kế về một vị sư, trong khi 
ngồi thiền, vị sư này suy nghĩ, “Nơi nào tứ đại đi đâu, 
sau khi biến diệt hoàn toàn?” Sử dụng thân thông, vị 
sư bay tới những tầng trời cao để tìm câu trả lời, đều 
không thấy câu trả lời. Tới tận cùng, sư này gặp Phạm 
Thiên, kẻ tự khoe là “Đắng Sáng Tạo, Đắng Tạo Hóa 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


toàn năng” nhưng Phạm Thiên vẫn tránh né câu hỏi 
này. Tuy nhiên, nhà sư này nài nỉ cho tới khi Phạm 
Thiên phải thú nhận là không biết, và yêu cầu nhà sư 
về lại địa cầu để hỏi người duy nhất có thể trả lời, đó là 
Đức Phật. 

Chức năng sáng thế mà các đạo nhất thần cho là 
của Đẳng Thượng Đề trở thành dư thừa đối với Phật 
giáo, vì nguyên tắc duyên khởi xóa bỏ "¬ cầu một 
đẳng sáng tạo. Đức Phật giải thích rằng “nguyên khởi 
thế giới” như là chuỗi sáng tạo miên viễn nơi trong 
từng khoảnh khắc chúng ta tự thành tựu chính mình, 
chứ không phải như một sự kiện xảy ra trong thời gian. 
Thế giới, sự khai sanh của nó, sự đoạn diệt của nó và 
cách dẫn tới đoạn diệt xuất hiện không ở đâu hết, mà là 
trong “tẩm thân 6-ƒfeet này với thức và tâm” (AN 4:45) 
(7). Vì vô minh và tham ái, chúng ta cứ miên viễn sanh 
vào thế giới này, và nhờ thắng vượt vô minh và tham 
ái, chúng ta có thê mang thế giới tới chỗ đoạn diệt. 

Đức Phật nhìn thấy các tôn giáo nhất thần, ít nhất 
trong các hình thức cực đoan của các tôn giáo này, như 
một đối nghịch tiềm năng với đạo đức. Đức Phật cho 
rằng nếu Thượng Đế là nguyên nhân mọi sáng tạo, 
đẳng đó cũng phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi 
của nhân loại; do vậy, khi nhân loại giết người, trộm 
cắp và làm các điều xấu ác khác, trong tội lỗi tận cùng 
phải quy về Thượng Đề Sáng Tạo (AN 3:61) (8). 
Người ta cầu nguyện Thượng Đế với niềm tin rằng 
Thượng Đề có thê xóa tội cho họ, và ban tặng họ đời 
sông thần linh, nhưng nếu chuyện đó có thể xảy ra, đạo 
đức sẽ không cần thiết. 

Đức Phật lý luận rằng nếu có ai làm ác và tin rằng 
y có thể được cứu rỗi nhờ cầu nguyện, kẻ đó có thê 
cũng tin rằng lời cầu nguyện có thể nâng một tảng đá 
lên từ đáy hỗ và đưa đá này lên mặt đất. Đức Phật nói 
rằng những ai muốn đời sông ở cõi trời phải theo con 


13 


NGUYÊN GIÁC 


đường dẫn tới cõi trời: tu hạnh bố thí, sông đời đạo 
đức và phát triển tâm thức. Những ai sống được như 
thế sẽ không cần gì tới cả chư thiên và kinh cầu, vì 
họ sẽ tái sanh vào cõi trời chắc chắn như dầu đồ ra hồ 
nước sẽ nỗi trên mặt hỗ. (SN 42:6) (9). 

Để bác bỏ ý tưởng về một thượng để sáng tạo, các 
bản kinh đôi khi sử dụng tới lời cầu xin thiết tha thay 
vì lý luận nghiêm túc. Thí dụ, Kinh Tiền Thân Đức 
Phật, trong Bhuridatta Jataka (10), đã phản bác niềm 
tin vào một đắng thượng để sáng tạo, kẻ làm đây thế 
giới những thảm họa và đau khô: 

Ai có mắt cũng thây những cảnh bệnh hoạn; 

Tại sao Phạm Thiên không làm công chính cho tạo 
vật của ông? 

Nếu quyền lực toàn năng của Phạm Thiên vô giới 
hạn, 

Tại sao lại hiếm khi thò tay ra ban ân phước? 

Tại sao tất cả tạo vật của Phạm Thiên phải chịu 
đau khổ? 

Tại sao Phạm Thiên không ban hạnh phúc cho tất 
cả? 

Một lý luận mạnh cho niềm tin vào Đắng Sáng 
Tạo là khát vọng bất tử vượt qua đau khô và đau đớn. 
Phật giáo không hứa hẹn sự bất tử cá nhân trên thiên 
đảng như mục tiêu tối hậu, nhưng có hứa một cõi tạm 
trên các cõi trời xa khỏi đau khô cõi người; điều này có 
thể đạt được nhờ thiền định và hành vi đức hạnh, đặc 
biệt cộng trú với Phạm Thiên xuyên qua Tứ Vô Lượng 
Tâm: từ bị hỷ xả vô lượng (MN 99) (1T). Tuy nhiên, 
mục đích tối hậu của Phật giáo không phải là đời sông 
trên cõi trời, nhưng là để đạt niết bản, một trạng thái 
giải thoát cao nhất, vượt ra ngoài vòng sanh tử. Điều 
nảy một lần nữa đòi nỗ lực của người tu phải thực tập 
Bát Chánh Đạo với tu học về giới, định và huệ. 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Niềm tin vào Thượng Đề Sáng Tạo một phân thúc 
đây bởi nhu cầu thờ phượng một hữu thể, kẻ biểu 
tượng phẩm chất cao nhất mà tâm trí chúng ta có thê 
hình dung tới. Phật giáo cũng khăng định thúc giục đó, 
như thấy trong các nghỉ lễ hàng ngày trong các tự viện 
và chu kỳ hàng năm của đời sống Phật giáo. Tuy 
nhiên, Phật giáo không tìm mục tiêu thờ phượng hình 
ảnh một thượng để sáng tạo, nhưng chính là tôn kính 
Đức Phật -- hiện thân tối thượng của thanh tịnh, trí tuệ, 
yêu thương và từ bi. Như thế, trong khi các bài kinh 
bác bỏ khái niệm thượng để sáng tạo, các bản kinh ca 
ngợi Đức Phật như là “vị đạo sư của các cõi trời vả 
người,” như một vị thầy chỉ đường cho ngay cả các vị 
trời tìm tới sự giai thoát tối hậu và phước trí vô cùng. 


GHI CHÚ CỦA DỊCH GIÁ NGUYÊN GIÁC: 


(1) Pabhassara Sutta: ”"Luminous, monks, is the mỉnd. 
And it is defiled by incoming defilements. The 
wuninstructed run-oƒ-the-mill person doesn 1 điscern that 
as i† qcfually ¡is present, which is why Ï tell you that...." 
(http://www.accesstoInsight.org/tipitaka/an/an01/an01.04 
9.than.html) 

(2) "There is, monks, an unborn — unbecorme — unmade 
— unƒabricated. lƒ there were not that unborn — 
unbecome — unmade — unƒabricated, there would not 
be the case that emancipaftion ƒfom the born — becorme 
— made — ƒabricated would be điscerned." 
(http://www.accesstoInsight.org/tipitaka/kn/1t/1t1.2.028- 
049.than.html) 

(3) Bản Anh: 
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.01.0.bodh. 
html 

Bản Việt ngữ, Trường Bộ Kinh - Kinh Phạm Võng: 
http://thuvienhoasen.org/p I5a210/1-kinh-pham-vong- 
brahmaJala-sutta 


15 


NGUYÊN GIÁC 


(4) Bản Anh: 
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.049.than. 
html 

Bản Việt, Trung Bộ Kinh 49, Kinh Phạm Thiên cầu 
thỉnh: http://thuvienhoasen.org/pISa868/49-kinh-pham- 
thien-cau-thinh-brahmanimanftanika-sutta 

(5) Bản Anh văn: Apara Ditthi Sutta -- 
http://tipitaka.wikia.com/wIk1Apara_Ditthi Sutta 

Bản Việt ngữ: Kinh Tương Ưng, Chương 6 - V. Tà Kiến 
Khác (S.1.144) -- http://thuvienhoasen.org/pI5a614/06- 
chuong-vi-tuong-ung-pham-thien 

(6) Bản Anh văn - 
http://www.accesstoinsight.org/tIpitaka/dn/dn. I 1.0.than.h 
tml 

Bản Việt ngữ. Kinh Trường Bộ. Kinh Kevaddha (Kiên 
Có) - http://thuvienhoasen.org/a220/11-kinh-kevaddha- 
kien-co-kevaddha-sutta 

(7) Bản Anh văn. Rohitassa Sutta - 
http://www.accesstoinsight.org/tipItaka/an/an04/an04.04 
5.than.html 

Bản Việt ngữ: Kinh Tăng Chị Bộ, Chương 4 Pháp, (V) 
(45) Rohitassa (1) - 
http://thuvienhoasen.org/p15a1235/pham-04-06 

(5) Bản Anh văn. Tittha Sutta - 
http://www.accesstoinsight.org/tIpitaka/an/an03/an03.06 
1.than.html 

Bản Việt ngữ. Kinh Tăng Chi Bộ. Chương Ba Pháp - 
61.- Sở y xứ: http://thuvienhoasen.org/p1lSa1067/pham- 
05-07 

(9) Bản Anh văn. Paccha-bhumika Sutta - 
http://www.accesstoinsight.org/tIpitaka/sn/sn42/sn42.006 
.than.html 

Bản Việt ngữ. Kinh Tương Ưng. VI. Người Đất Phương 
Tây hay Người Đã Chết (S.iv,31 1) -- 
http://thuvienhoasen.org/p 1 5a712/42-chuong-v1ii-tuong- 
ung-thon-truong 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


(10) Bản Anh văn. No. 543.: Bhũridatta-Jätaka - 
http://www.wisdomlib.org/buddhIsm/book/the-Jataka- 
volume-v1⁄d/doc§0724.html 

Bản Việt ngữ. Kinh Tiền Thân Đức Phật. 543. Chuyện 
Bậc Đại Trí Bhùridatta -- 
http://thuvienhoasen.org/a6654/chuong-xxIi-dai-pham-tt 
(11) Bản Anh văn. Subha Sutta - 
http://tipitaka.wikia.com/wik1Subha_Sutta %228MaJjhim 
a_Nikaya%29 

Bản Việt ngữ. Kinh Trung Bộ 99. Kinh Subha - 
http://thuvienhoasen.org/a919/99-kinh-subha-subha-sutta 


CHÁNH NIỆM 
TRONG THIÊN VIỆT NAM 


Bài nảy sẽ trình bày sơ lược về cách quý ngài Thiền sư Việt 
Nam thời cô đã truyền dạy Phật pháp — trong đó, chánh niệm, 
tức tỉnh thức với tuệ quán, giữ một phần quan trọng trên 
đường đạo. Thứ tự thường được quý Thây dạy là: cần tin sâu 
nhân quả, mới biết sợ sinh tử luân hồi để tu; khuyến tu tỉnh 
tấn, vì thời gian không chờ ai; nhận rõ Tứ Thánh Đé, để thấy 
cõi này không có gì vui, sơ suất là kiếp sau mịt mờ ba cõi sáu 
đường, và để nhận ra đường giải thoát; khuyến tấn giữ giới, vì 
đây là căn bản đề không rơi vào ác đạo; sám hối, để ăn năn lỗi 
cũ và tránh lỗi mới; và nhận rõ đường đi giới-định-tuệ đề giải 
thoát... trong đó, chìa khóa là chánh niệm tỉnh giác, vì trí tuệ 
là “chiếc gương bằng đồng trước phải nhờ mài giữa, sau mới 
trong sạch soI sáng.” 


Tin sâu nhân quả. Trước tiên, phải thấy tin và sợ nhân quả 
mới ra sức tu hành. Sách Khóa Hư Lục (KHL) của ngài Trần 
. Tông, bản dịch của HT Thanh Từ, trong chương “Bốn 
Núi” cảnh giác rằng tranh đua gì trong thể gian nảy, dù tải 
văn hay tài võ kinh người, dù trai tải gái sắc cỡ nào, rồi cũng 
sẽ rơi vào luân hồi. Đó là lý do phải tìm pháp xuất thế gian. 
Trích lời KHL như sau: 


*ăn chương quét sạch ngàn quán, võ lược chiên thăng trăm 


18 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


trận. Trai cậy phong tr ném quả, gái khoe sắc đẹp nghiêng 
thành. Một trận cười nghiêng nước, hai trận cười đồ thành. 
Đua danh khoe đẹp, tranh lạ đấu trân, xem ra thảy đêu luân 
hồi, đáo để khó trồn sanh hóa.” (L) 


Khuyến Tu Tinh Tấn. Cũng trong Khóa Hư Lục, trong 
chương Tựa Khoa Nghi Sáu Thời Sám Hối” cho biết vua 
Trần Thái Tông rất mực tinh tấn, trong lòng thương cảm 
nhiều người kém căn lành, nên ngài ra sức “quên ăn mắt ngủ” 
để đọc Kinh Luận, tuyển chọn pháp dạy người qua bờ kia. 
Ngài vừa là một tắm gương khuyến tu tinh tấn, vừa đưa ra 
những lời sách tấn. Trích sách KHL nêu trên: 


“Trâm nhờ quyến thuộc nhà trời, ở ngôi chỉ tôn, nên việc dân 
gian, quốc chánh phiến rộn. Phôn hoa dụ dỗ bên ngoài, thị 
dục mê hoặc ở trong. Miệng thì chản ngán vị ngon, thân phải 
đeo mang vàng ngọc. Thấy nghe đuổi theo thanh sắc, ở ăn 
toàn chốn gác đài. Lại nữa, thỏi đời khinh bạc, nhân pháp 
suy vi, học giả mù độn, căn lành kém mỏng. Ngày thì căn trần 
va chạm, lưới nghiệp kéo lôi; đêm thì mê ngủ che đậy, dây 
lười trói buộc. Ngày đêm dính mắc, đâu không phải là lỗi 
chuốc họa gây thù. Trâm vì lẽ đó, ôm ấp trong lòng, thương 
cảm xen lấn, quên ăn mất ngủ. Nhân khi việc triều rảnh rồi, 
xem khắp Kinh, Luận và các văn nghỉ lễ, tuyển chọn pháp có 
được tự lợi lợi tha, dùng để chỉ dạy cho người. Trăn trở suy 
đi nghĩ lại, xưa tạo nghiệp trọn do sáu căn.” 


Nhận rõ Khổ Đế. Là thấy cõi dục như nhà lửa cần phải rời 
bỏ. Nếu không thây Khổ Đé, sẽ không thấy hết Tứ Thánh Đề 
-- và như thế sẽ không nhận ra Tập Đề, Diệt Đề và Đạo Đề. 
Khổ là đau đớn, là bất như ý, là ngay cả các niềm vui có được 
cũng rất ngăn, là thây ba cõi sáu đường đều là lửa cháy trùng 


19 


NGUYÊN GIÁC 


trùng. Trong chương “Nói Rộng Sắc Thân” trong sách KHL 
nêu trên, chỉ răng lối vào địa ngục cũng từ mắt, tai cũng mình 
dẫn đi: 


“Dâu cho văn chương cái thể, giả sử tài sắc nghiêng thành, 
chung cuộc đâu có đường khác, cuối cùng cũng chỉ một lỗi đi. 
Mắt bị sắc dẫn trèo lên cây kiếm; tai theo tiếng lôi tiễn lên 
núi đao; lỗ mũi ngửi toàn mùi hôi hảm; trong lưỡi ăn sốt 
nóng nuốt hoài, thân khiếp sợ nước đồng sôi nóng giội; ý 
chua cay vạc dầu sôi nung nấu. Nhân gian trọn một trăm 
năm, trong địa ngục mới là sáng tôi. Nếu người tác gia đủ 
mắt, cân phải sớm gấp hồi quan chuyển thân nhảy khỏi vòng 
sanh tử, khoảng khảy tay cắt đứt lưới ái ân. Dù là nam hay 
nữ thảy đêu tu được; dẫu rằng trí hay ngu trọn đều có phần. 
Nếu chưa đạt được Phật tâm, Tổ ý hãy trước nương trì giới 
tụng kinh. ” 


Cũng nên thấy, Khổ luôn luôn nằm sát với chúng ta, bất kể là 
mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Thí dụ, một cô Hoa Hậu 
Thế Giới, có nhan sắc được ca ngợi đẹp nhất thế giới, có thể 
kiếm tiền hơn nhiều người, nhưng nội tâm cô tự biết các bất 
như ý mà người khác không thấy. Trên bàn điểm trang, cô 
nhìn vài chục thỏi son, và tự băn khoăn là nên chọn màu son 
nào (khởi tâm như thế, cũng là nhận ra các bất như Ý, VÌ SỢ 
mình nhạt màu mô!); cô nhìn vài chục bộ áo dự tiệc, thắc mắc 
nên chọn áo nào (cũng là nhận ra các bất như ý, vì sợ bị chỉ 
trích kiểu này, kiểu kia); cô phải đối phó với rất nhiều cạm 
bẫy, lo sợ các ly rượu mời có thể có thuốc ngủ, và đủ thứ lo 
sợ khác. Đó là lý do chúng ta thỉnh thoảng đọc tin rằng ca sĩ 
Hàn quốc nảy, nữ tài tử Hoa Kỳ kia đột tử hay tự sát... Một 
Hoàng Đé, hay một Tổng Thống, cũng đầy những bắt như ý. 


20 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Huống gì là trong đời thường chúng ta, người tu cũng đầy bất 
như ý, thí dụ: xe hư, nhà dột, kẹt tiền, mắt lòa, tai điếc, nhức 
răng, chân đau, khớp mỏi, hơi thở khó vào định, không đủ 
tiếng Anh hay tiếng Hán để đọc thêm kinh điển, trí nhớ kém 
dần, và vân vân. Tất cả các khô trong cõi này lả: sinh, già, 
bệnh, chết, oán thù gặp nhau, người thương xa nhau, muốn 
không được là khổ (Đức Phật nói gọn về Khổ Thánh Đề: dính 
vào, níu kéo năm uân là khổ). Trong khi Tập Thánh Đề là 
nguyên nhân khổ: chỉ vì dục tham ái. Như vậy, ly tham là 
Diệt Thánh Đề. Và Đạo Thánh Đề là con đường giải thoát, 
gồm Bát Chánh Đạo: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mệnh, Chánh tính tiến, Chánh niệm, 
Chánh định. 


Khuyến tấn giữ giới. Vì giới chính là thuyền bè để vượt qua 
dòng sông sinh tử. Giới cho cư sĩ có 5 điều: không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối hay lời gây hại, 
không uống rượu và các chất say. Có thể nhớ bằng nhóm chữ: 
tránh phạm sát dâm đạo vọng tửu. Vua Trần Thái Tông viết 
trong chương “Luận về thọ giới” của sách Khóa Hư Lục nêu 
trên, trích: “Thờ Phật làm thây, trước phải y theo giới luật. 
Cổ đức nói: “Qua sông phải dùng bè, đến bờ chẳng cần 
thuyên. ” Đây là cổ nhân dùng giới luật làm thuyên bè. ” 

Sáu thời sám hối. Vua Trần Thái Tông khuyên học nhân nên 
sáu thời, tức là suốt ngày (lịch xưa chia một ngày làm sáu 
thời) hãy sám hối. Tức là, ăn năn lỗi trước, tránh phạm lỗi 
sau. Chương “Tựa Khoa Nghi Sáu Thời Sám Hối” trong 
Khóa Hư Lục viết: “Muốn tẩy sạch thân tâm mà không dùng 
sảm hồi, khác nào muốn tiện lợi qua lại mà chẳng dùng xe, 
thuyên. Thế mới biết công dụng sám hồi rất là to... Đức Phật 
chúng ta trí nguyện rộng lớn, mở cửa phương tiện, tùy lối chỉ 


21 


NGUYÊN GIÁC 


đường vê, đúng bệnh cho thuốc. Biết huyễn cấu của chúng 
sanh từ vọng mà sanh, khuyên họ một niệm kính thành qui y 
sám hối, khiến thân tâm thanh tịnh, trong sạch như xưa. Gió 
yên thì sóng lặng, bụi sạch thì gương sáng. Sao thế? Vì trước 
khởi tâm ác, như máy che mặt trăng, sau sanh tâm thiện, nhự 
đuốc sáng tan bóng tôi. Ôi! công dụng sám hối lớn lao há 
chẳng vậy sao?” 


Sám hồi sáu căn. Cụ thê, Vua Trân Thái Tông dạy pháp sám 
hôi sáu căn, vì thê giới này tập khởi là từ sáu căn (mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý), và nhiễm hay tịnh cũng từ sáu căn. 


Khóa Hư Lục viết về tội căn mắt, trích: “Yêu ghét nổi dậy, 
đẹp xấu tranh giành... Gặp người sắc đẹp, liếc trộm nhìn 
ngang... Gặp kẻ bần cùng, lờ đi chẳng đoái...” 


Khóa Hư Lục viết về tội căn tai, trích: “Những điểu hiếu 
trung, che tai bỏ mặc. Hoặc nghe tiếng xuyến, bông nảy lòng 
dâm; Nghe nửa câu kinh, liền như tai ngựa...” 


Khóa Hư Lục viết về tội căn mũi, trích: “7heo dõi hương 
trần, Long thần chẳng nể, Chỉ thích mùi xằng, trọn không 
chán mỏi. Mặt đào má hạnh, lôi kéo chẳng Ni dạy Ú 

Khóa Hư Lục viết về tội căn lưỡi, trích: “G/ết hại chúng sanh, 
vì ba tắc lưỡi. Nói dối bày điễu, thêu dệt bịa thêm; Hai lưỡi 
bông sanh, ác khẩu dấy khởi. Chửi mắng Tam Bảo, nguyễn 


rủa mẹ cha... 


Khóa Hư Lục viết về tội căn thân, trích: “Chấp cho là thật, 
quên mất Pháp thân; Sanh dám, sát, trộm, bèn thành ba 
nghiệp... ” 


Khóa Hư Lục việt về tội căn ý, trích: “Hôn mê chăng tỉnh, 


22 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 
điên đảo dối sanh; Não loạn tâm thân, đều do ba Gà” 


Khuyến tu giới định tuệ. Vua Trần Thái Tông nói rằng cả ba 
chỉ giới định tuệ đều quan trọng, vì có giới mới lìa cõi dữ và 
giữ được sức định, từ đây mới có tuệ. Trong hai chương 
“Luận về giới định tuệ” và “Luận gương tuệ giáo” trong sách 
Khóa Hư Lục viết, trích: 


“Noi theo đường tắt của chư Phật, chỉ có kinh mà thôi. Song 
trong kinh nói ra không ngoài giới, định, tuệ... Vì thể dùng 
giới trừ ác thú, dùng định trừ dục giới, dùng tuệ trừ tất cả 
cõi. Nương theo giới định tuệ này mà tu, tức là đường tắt của 
chư Phật, chăng phải xa vậy.” (chương “Luận về giới định 
tuệ”) 


“Tuệ sanh từ sức định. Nếu tâm định thì gương tuệ sanh, nếu 
tâm loạn thì gương tuệ diệt. Cũng như chiếc gương bằng 
đồng trước phải nhờ mài giña, sau mới trong sạch soi sảng. 
Nếu chẳng mài giữa thì tỳ vết bụi nhơ phủ tối. Đã bị bụi nhơ 
phủ thì ánh sáng làm sao mà sanh? Cho nên trí tuệ do định 
hiện, định tuệ nương nhau không thể thiếu mội.” (chương 
“Luận gương tuệ giáo”) 


Khuyến tắn Niệm Phật. Trong chương “Luận về Niệm Phật” 
trong sách Khóa Hư Lục, vua Trần Thái Tông không hế nhắc 
tới danh hiệu bất kỳ vị Phật nảo (dù là Phật Thích Ca hay 
Phật A Di Đà). Bản văn cũng không hề nói tới phương pháp 
Tín-Hạnh-Nguyện thường nói trong nhiều pháp Niệm Phật. 
Có nghĩa là, Niệm Phật trong Thiền Trúc Lâm không phải là 
pháp của Tịnh Độ. Khóa Hư Lục viết, trích: 


“Bậc thượng trí thì tâm tức là Phật, chẳng nhờ tu thêm. Niệm 
tức là trần, chẳng cho một điểm. Niệm trần vốn tịnh, nên gọi 


23 


NGUYÊN GIÁC 


như như bất động, tức là thân Phát. Thân Phật tức là thân ta, 
không có hai tướng. Tướng tướng không hai, lặng lẽ thường 
Cỏn, cÒn mà chẳng biết, đó là Phát sống. 


Bậc trung trí ắt nương niệm Phật. Chú ý chuyên cần, niệm 
niệm chẳng quên, fự tâm thuân thiện. Niệm thiện đã hiện, 
niệm ác liền tiêu. Niệm ác đã tiêu, chỉ còn niệm thiện. Do 
niệm là ý niệm, nên niệm niệm diệt đó. Khi niệm diệt ắt về 
chánh đạo. Lúc mạng chung được vui Niết-bàn - thường lạc 
ngã tịnh - là Phật đạo vậy. 


Bậc hạ trí thì miệng siêng niệm lời Phật, tâm muốn thấy 
trưởng Phật, thân nguyện sanh về nước Phật. Ngày đêm siêng 
năng tu hành, không có thối chuyển. Sau khi mạng chung, ty 
niệm thiện đó được sanh về nước Phật. Sau được chư Phật 
dạy bảo chánh pháp, chứng được bô-để, cũng vào quả Phật. ” 


Thiền tập. Tất cả các Thiên sư tại Việt Nam đều dạy Thiền 
tập. Phương pháp có khi dị biệt nhau, nhưng đều nhằm xa lìa 
tham sân si. 


Thiền sư xưa nhất được ghi trong lịch sử Việt Nam là ngài 
Khương Tăng Hội (2 - 280). Ngài sinh tại Giao Chỉ và được 
xem là thiền sư đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử Phật giáo 
Việt Nam. 


Trong pháp An Ban Thủ Ý, ngài Khương Tăng Hội nói về 
pháp niệm hơi thở, theo bản dịch của GS Lê Mạnh Thát, 
trích: “Hơi thở ra, hơi thở vào tự hiểu; hơi thở ra, hơi thở vào 
tự biết. Đương lúc ấy là hiểu, về sau là biết. Hiểu là hiểu hơi 
thở dài ngắn. Biết là biết hơi thở sinh diệt thô tẾ chậm 
nhanh.” 


24 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Trong khi đó, vị khai sáng dòng Thiền Vô Ngôn Thông có 
phương pháp dạy như Bồ Đề Đạt Ma: ngồi thiền, hướng mặt 
vào vách tường, lặng lẽ và giữ tâm vô sở trụ. Thiền sử Việt 
Nam ghi rằng ngài Vô Ngôn Thông (759 — 826), là một Thiền 
sư Trung Quốc, đệ tử của Bách Trượng Hoài Hải. Năm 820, 
sư qua Việt Nam, ở tại chùa Kiến Sơ, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh. Ở đây mấy năm liền sư chỉ quay mặt vào vách 
toạ thiền và không ai biết tông tích của Sư. Vị trụ trì nơi 
đây là Cảm Thành thầm biết sư là cao tăng đắc đạo nên hết 
sức kính trọng. Sắp sửa tịch, sư gọi Cảm Thành đến nói kệ: 


“Nhất thiết chư pháp giai tòng tâm sinh; Tâm vô sở sinh pháp 
vô sở trụ...” (dịch: Tất cả các pháp đều từ tâm sinh khởi ra; 
[nếu khi] tâm không chỗ sinh, [thì] pháp không chỗ trụ...” 


Khi đối chiếu Tạng Pali, sẽ thấy câu đầu là Kinh SN 35.23 
(Sabba Sutta: The All), Đức Phật dạy, theo bản dịch HT Minh 
Châu: “...này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả? Mắt và các sắc; 
tại và các tiếng; mũi và các hương; lưỡi và các vị; thân và 
các xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là tất 
cả.” Trong khi nói “tâm không chỗ sinh” là ý trong Trường 
Bộ DN II (Kinh Kevaddha) khi (...here*s where name and 
form cease with nothing left over—with the cessatlon of 
consciousness) (HT Minh Châu dịch: Ở đây danh và sắc tiêu 
diệt hoàn toàn -- Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đêu diệt tận.) 
(2) 


Có một cách nói gọn hơn, từ Kinh Kim Cương là "Ứng vô sở 
trụ nhỉ sanh kỳ tâm" (không để tâm trụ vào bất kỳ nơi nảo [dù 
là 5 uấn, 12 xứ, 18 giới] thì Niết bàn diệu tâm sẽ hiển lộ). Vua 
Trân Thái Tông khi đọc kinh Kim Cương đến câu đó thì ngộ 
đạo. Có hai Kinh trong Tạng Pali —- Kinh SN 48.9, Kinh SN 


25 


NGUYÊN GIÁC 


48.10 -- trong nhóm Kinh Tương Ưng Bộ, ghi răng vô sở trụ 
là cách vào sơ thiền, vào nhị thiền, vào tam thiền, vào tứ 
thiền... nhẫn tới chứng quả A La Hán. Tương tự, trong Kinh 
Sn 3.12 bản Anh dịch của Thanissaro Bhikkhu, viết rằng sau 
khi Đức Phật giải thích về một số câu hỏi, thì “the minds of 
60 monks, through laeck of clinging, were fully released from 
fermentation” (tâm của 60 vị sư, nhờ tâm không trụ vào bắt 
kỳ pháp nào, đã được hoàn toàn giải thoát khỏi các lậu 
hoặc). (3) 


Như vậy, có cách nào để Thiền tập cụ thể, nói cách đơn giản 
hơn? Có trình bày đơn giản hơn, là qua bài Phú Cư Trần Lạc 
Đạo của Phật Hoảng Trần Nhân Tông. Sau đây, chúng ta sẽ 
trích, tổng hợp từ các bản của Thầy Thích Thanh Từ và Thầy 
Nhất Hạnh dịch. (4) 


Trước tiên, ngài Trần Nhân Tông dạy là phải Thiền tập tới 
khi, ít nhất là vào sơ Thiền. Hội Thứ Nhất viết, trích: 


“Mình ngôi thành thị; Nét dụng sơn lâm. Muôn nghiệp lặng 
an nhàn thể tính; Nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tham ái 
nguôn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý; Thị phi tiếng 
lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm...” 


Mấy câu vừa dẫn cho thấy răng trong tâm không còn niệm 
tham ái nữa, nghe tịch lặng ngay cả khi tiếng xôn xao (tịch 
lặng: ngôn ngữ đạo đoạn, có thê suy đoán là đã vào nhị Thiền, 
khi không còn chữ hay tiếng nào hiện lên trong tâm, bất kể 
duyên sự nào, rời tầm và tứ). 


Trong Hội Thứ Hai, ngài Trần Nhân Tông viết răng chỉ cần 
nhận ra lòng (nhận ra bản tâm, tức là tánh không, tánh vô tự 
tánh của tâm) và như thế, không còn thấy cái gì là mình hay 


26 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 
người (vì thực tướng đều là vô tướng). Trích: 


“Biết vậy! Miễn được lòng rồi; Chẳng còn phép khác. Gìn 
tính sáng tính mới hẳu an; Nén niêm vọng, niềm dừng chẳng 
thác. Dút trừ nhân ngã, thì ra tướng thực kim cương; Dừng 
hết tham sân, mới lẳu lòng màu viên giác.” 


Hội Thứ Ba trong bài cũng nhẫn mạnh nghĩa Không trong 
tâm, trích: “Nếu mà cốc, Tội át đã không. Phép học lại 
thông...” (côc: chữ cô, có nghĩa là Không). 


Trong Hội Thứ Tư, cũng nhân mạnh nghĩa Không trong tâm, 
trích: “Tin xem: Miên cốc một lòng; Thì rồi mọi hoặc...” 
(hoặc: lậu hoặc, phiên não) 


Nhưng tới 2 câu cuối của Cư Trần Lạc Đạo mới lả thần chú 
của Thiền Tông. Ngài Trần Nhân Tông viết: 


“Gia trung hữu bảo hưu tâm mích 

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiên.” 

(Trong nhà có báu thôi tìm kiếm; Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi 
thiền.) 


Cũng có thể tóm gọn bằng 4 chữ thôi: “Đối cảnh vô tâm.” 
Đây là câm nang Thiền Tông VN. Đối là gặp, là thấy nghe 
hay biết... Cảnh là cái được thấy, cái được nghe... Đối là cơ 
duyên cho sự kiện và thời gian... Cảnh là không gian... Đối 
cảnh là thấy nghe hay biết trong cái bây giờ và ở đây. Vô 
tâm là không khởi tâm lành dữ, không khởi tâm ưa ghét. Có 
nghĩa là: khi đối cảnh, thì chỉ có cái được thấy và cái được 
nghe, và không hề có ai thấy, không hề có ai nghe. Đó chính 
là Kinh Bahiya. Và khi “Đối cảnh vô tâm” cũng có nghĩa là 
sông với cái hiện tiền, tức là sống với dòng vô thường lưu 


27 


NGUYÊN GIÁC 


chảy qua thân tâm mình, cũng là buông hết cá quá khứ (cái đã 
qua), không mơ tưởng gì tương lai (cái chưa tới) và không níu 
giữ gì hiện tại (vì cái hiện tại tức khắc liền trở thành quá khứ) 
- nơi đó dứt bặt tất cả các lao xao suy nghĩ, vì các lao xao 
suy nghĩ chỉ là sản phẩm của ngũ uân quá khứ. Đó chính là 
nhóm Kinh Tập, với Kinh Šn 4.15, trong đó có bải Kệ 949: 
Hãy để lụi tàn những gì đã qua, hãy để mặc kệ những gì chưa 
tới, không dính mắc tới những gì hiện tại, ngươi sẽ sống trong 
an tĩnh hòa bình. (ŠS) 


Lúc đó là giải thoát. Là phương pháp chánh niệm tỉnh giác 
của Thiền Tông Việt Nam. 


GHI CHÚ: 

(1) Khóa Hư Lục: https://thuvienhoasen.org/p27a6693/muc-luc 
(2) Kinh SN 35.23: https://suttacentral.net/sn35.23/vi/minh_ chau 
Kinh DN II: https://suttacentral.net/dn11/vi/minh_ chau 

(3) Thiền Tông Như Bè Pháp Qua Sông: 
https://thuvienhoasen.org/a32627/thien-tong-nhu-be-phap-qua- 
Song 

(4) Bản của Thầy Thanh Từ: 
https://thuvienhoasen.org/Images/file/OkQepJ1G0QgQAG8- 
/tamtotruclam.pdf 

Bản của Thầy Nhất Hạnh: https://thuvienhoasen.org/a18391/hoi- 
thu-nhat 

(5) Kinh ŠSn 4.15: https://thuvienhoasen.org/a30608/sn-4-15- 
attadanda-sutta-kinh-ve-bao-luc 


28 


ĐOẠN TẬN LẬU HOẶC LẬP TỨC 


Làm thế nào để các lậu hoặc đoạn tận lập tức? Nghĩa là, 
không cần trải qua thời gian. Cũng không cần tu Tứ niệm xứ 
hay Tứ thiền bát định. Nghĩa là, tức khắc giải thoát, không 
chờ tới chuyện phải tìm một gốc cây để ngồi. 


Một lần, câu hỏi đó được Đức Phật trả lời. Đó là Kinh SN 
22.81. 


Câu trả lời Đức Phật đưa ra là phải thấy các pháp là “vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh” — và ý này Đức Phật lập lại 
trong Kinh tới 20 lần, và nhóm chữ “lậu hoặc được đoạn tận 
lập tức” được Đức Phật lập lại trong Kinh tới 12 lần. 


Trước khi Đức Phật dạy pháp đoạn tận tức khắc này, Đức 
Phật nói rằng Ngài đã dạy nhiều pháp trước đó, như Tứ niệm 
xứ, và nhiều pháp khác, mà nhiều vị tăng không đoạn tận lậu 
hoặc được. Bây giờ trong cơ duyên này, Đức Phật dạy pháp 
cắt đứt sốc rễ lậu hoặc tức khắc. 


Kinh này, trích bản dịch của HT Thích Minh Châu như sau: 


“lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo sanh khởi suy nghĩ như sau: “Biết 
nhự thế nào, thấy nhự thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận 
lập tức ? ” 


29 


NGUYÊN GIÁC 


Thể Tôn với tâm của mình biết được suy nghĩ của Tỷ-kheo ấy, 
liên nói với các Tỷ-kheo: 


—Này các Tỷ-kheo, pháp đã được giải thích, thuyết giảng. 
Bốn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn chánh cần 
đã được giải thích, thuyết giảng. Bốn như ÿ túc đã được giải 
thích, thuyết giảng. Năm căn đã được giải thích, thuyết giảng. 
Năm lực đã được giải thích, thuyết giảng. Bảy bồ-đề phần đã 
được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo Tám ngành đã được 
giải thích, thuyết giảng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, pháp 
được Ta giải thích, thuyết giảng. 


Dầu cho, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta giải thích, 
thuyết giảng như vậy, nhưng ở đây có Tỷ-kheo khởi lên suy 
nghĩ sau đây: “Biết như thế nào, thấy như thể nào, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tức? ” 


Này các Tỷ-kheo, biết như thế nào, thấy như thế nào, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tức? Ở đáy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô 
văn phàm phu không thấy rõ các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không thấy rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các 
bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chán nhân, quản 
sắc như là tự ngã, sự quán như vây là hành. Hành ấy lấy gì 
làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện 
hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc 
bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô mình, khát ái sanh. Từ 
khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành ấy 
là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ấy là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. Thọ ấy ... xúc ấy là vô thường, hữu vi, 
do duyên sanh. Vô mình ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Do biết vậy, do thấy vậy, các lậu hoặc được đoạn tận 


30 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 
lập tức. ” (ngưng trích) (1) 


Bản Kinh SN 22.81 còn đài, nhưng nơi đây, chúng ta lẫy ý 
chính là: 


Bản của HT Thích Minh Châu: 


«« 


hư vậy, này các Tỷ-kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Khát ái ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. 
Thọ ấy... xúc ấy là vô thường, hữu vì, do duyên sanh. Vô 
mình ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, 
do thấy vậy, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. ” 


Xin tham khảo thêm hai bản Anh dịch của Bodhi và 
Thanissaro ghi trong nối kết trên ở cuối bài. 


Tới đây, chúng ta phân tích về cách đề nhìn thấy các pháp là 
vô thường, hữu vi, do duyên sanh. 


Công thức có thê nhận ra ở Kinh SN 22.81 là Đức Phật nói về 
Ba cửa vào giải thoát: Vô tướng, Vô tác, Không. 


Thấy các pháp vô thường, các pháp biến đổi và chảy xiết 
không ngừng => sẽ ngộ được thực tướng giải thoát là vô 
tướng. 


Thấy các pháp là hữu vi, là do tạo tác mà nên => sẽ ngộ được 
thực tướng giải thoát là không hề được tạo tác. 


Thấy các pháp do duyên sanh => sẽ ngộ được thực tướng 
giải thoát là rỗng rang, là không tướng. 


Nghĩa là, ba đặc tính trên là ba giải thoát môn: Không, Vô 
tướng, Vô tác. Khi tâm ngộ nhập được, sẽ tức khắc đoạn tận 
lậu hoặc. 


31 


NGUYÊN GIÁC 


Có cách nào ngộ nhập “Không, Vô tướng, Vô tác” hay 
không? 


XI trả lời là có. Pháp của Đức Phật tu một ngày là an lạc một 
ngày, tu một giờ là an lạc một giờ, và theo Kinh SN 22.81, hễ 
biết và thấy ba đặc tướng như thế, là đoạn tận lậu hoặc tức 
khắc. Đây là Thiền đốn ngộ. 


COẶO: 


Trước tiên, nói về cách ngộ nhập Không Tướng. Tới đây, 
chúng ta dẫn ra Kinh SN 22.95. 


Khi đọc kỹ Kinh SN 22.95, chúng ta sẽ thấy phương pháp 
nhìn này y hệt như pháp Tham Thoại Đầu của các vị thầy 
Tổ Sư Thiền nhiều thế kỷ sau (khi chú tâm nhìn vào chỗ khi 
niệm chưa sinh, sẽ thấy niệm khởi là tức khắc diệt, là sẽ nhận 
ra cái Không Tướng Rỗng Rang của tâm và của tâm hành). 


Trong Kinh SN 22.95, Đức Phật dạy cách nhìn thấy “sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức” đều là rỗng rang, là không tướng. 


Trích bản dịch của HT Thích Minh Châu, cách nhìn này được 
Đức Phật lập đi, lập lại nhiều lần: 


“Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, 
vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt 
hay thắng, hoặc xa hay gần; vị Tỷ-kheo thấy sắc, chuyên chú, 
như lý quản sát sắc. Do vị Tỷ-kheo nhìn chuyên chú, như lý 
quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là 
rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này 
các Tỷ-kheo, lại có lõi cứng trong sắc được?” (2) 


Rồi Đức Phật thay chữ sắc trong đoạn trên với thọ, tưởng, 


32 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


hành, thức... Ghi nhận rằng, chữ sắc trong đoạn trên là nghĩa 
bao gồm sắc-thanh-hương-vị-xúc-pháp, tức là “cái được thấy, 
cải được nghe, cái được ngửi, cái được nếm, cái được chạm 
xúc, cái được tư lường suy niệm.” Tất cả đều rỗng không. 


Theo phương pháp nhìn của Kinh SN 22.95 là sẽ đoạn tận lậu 
hoặc tức khắc (theo Kinh SN 22.81). Cách nhìn như thế cũng 
là nhìn của Tham Thoại Đầu. 


332k 


Tới đây, chúng ta dò tìm bản kinh khác, khi Đức Phật dạy về 
pháp tu Vô tác. 


Kinh đầu tiên thường gặp về pháp Vô tác là Kinh Bahiya 
(Ud 1.10). 


Trích lời Đức Phật dạy trong Kinh Bahiya như sau: 


“Thế này, Bahiya, ông nên tu tập thế này: Trong cái được 
thấy sẽ chỉ là cái được thấy; trong cải được nghe sẽ chỉ là cái 
được nghe; trong cải được thọ tưởng sẽ chỉ là cái được thọ 
tưởng; trong cải được thức trì sẽ chỉ là cải được thức tri. ` Cứ 
thế mà tu tập đi, Bahiya. 


“Khi với ông, này Bahiya, trong cái được thấy chỉ là cái được 
thấy... [nhân tới]... trong cải được thức trí chỉ là cái được 
thức tri, thì rỗi Bahiya, ông sẽ không là 'với đó. ` Này Bahiya, 
khi ông không là với đó,` thì rôi Bahiya, ông sẽ không là 
rong đó.` Này Bahiya, khi ông không trong đó, thì rồi 
Bahiya, ông sẽ không ở nơi này, cũng không ở nơi kia, cũng 
không ở chặng giữa. Thế này, chỉ thế này, là đoạn tận khổ 
đau.” (3) 


33 


NGUYÊN GIÁC 
Kinh thứ nhì có thể thấy về Vô tác là Kinh SN 12.40: 


“Nhưng, chư tăng, khi một người không khởi ÿ định, không 
lập kế hoạch, và không có ý hướng về bất cứ gì, tất sẽ không 
có sở duyên cho thức an trú. Khi không có sở duyên, sẽ không 
có chỗ an trú cho thức. Khi thức không an trú, và [thức] 
không tăng trưởng, sẽ không có nghiêng về [bất kỳ pháp 
nàoJ. Khi không có nghiêng về, sẽ không có tới và không có 
ấi. Khi không có tới và không có đi, sẽ không có chết và 
không có tải sanh. Khi không có chết và không tải sanh, tất cả 
những tương lai sanh, giả chết, sâu não, than khóc, đau đớn, 
bắt như ÿ và tuyệt vọng đêu kết thúc. Như thế là tịch diệt toàn 
bộ khối đau khổ này.” (4) 


332k 


Cửa giải thoát thứ ba là nhận ra Vô thường. Có cách nào quán 
Vô thường đề tức khắc xa lìa lậu hoặc? 


Nơi đây, xin phép trích lại một đoạn trong bài “Đức Phật Dạy 
Pháp Niết Bàn Tức Khắc” như sau về quán Vô thường: 


“Như thế nào để quản vô thường? Có thể cảm thọ vô thường 
qua các chuyển biến thân tâm như sau. Khi bạn từ ngoài 
năng bước vào nhà, sẽ cảm thọ, nhận ra thân tâm chuyển 
biến. Tương tự, khi bạn từ trong nhà bước ra năng. sẽ cảm 
thọ thân tâm chuyển biển. Bạn nhấp ngụm nước, sẽ cảm thọ 
chuyển biến khi nước lan vào người. Khi bạn ngôi thở, sẽ cảm 
thọ thân tâm chuyển biến theo từng hơi thở. Từng khoảnh 
khắc tới rôi biến mất tức khắc, đó là cơn gió vô thường trôi 
chảy nơi thân tâm bạn. Khi cảm thọ vô thưởng, bạn không níu 
được cái đã qua, cả ba thời quả-hiện-vị lai đều biến mắt trên 
thân tâm bạn. Từng khoảnh khắc hãy thọ nhận vô thường trôi 


34 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


chảy trên thán tâm. Đó là kinh vô tự, vì chữ nghĩa là cải của 
quá khứ, mà bạn đã quăng bỏ quả khứ rồi. Khi cảm thọ vô 
thường, bạn đang sống với cải Tâm Không Biết, với Cải 
Chưa Từng Biết, với cái The Unknown. Cảm thọ vô thường 
trên thân tâm hiện tiền như thế, Tổ Sư Thiển còn gọi là 
“không một pháp trao cho người. ” Vì hể nói có pháp nào để 
an tâm, đêu là chữ nghĩa của quá khứ. Cũng gọi là Vô Tâm, 
vì hể khởi tâm gì cũng là mất liên cải cảm thọ vô thường hiện 
tiển. Còn gọi là Vô Ngôn, vì hể mở lời cũng là chuyện của 
quả khứ. Đức Phật nơi đây gọi cảm thọ dòng chảy vô 
thường là an trú vô ngã, là an trú Niết Bàn ở đây và bây 
giờ, tiếng Anh còn gọi là Nibbana here and now.” (5) 


Về cách nhìn khoảnh khắc, nhà sư Nguyễn Thế Đăng, trong 
bài “Mùa Xuân của Hiện Tại” đã viết cực kỳ tinh vị, trích: 


“Trong khoảnh khắc đó không có tư tưởng, không có nhớ về, 
không có đã, sẽ và đang. Vì một tư tưởng kéo dài qua nhiễu 
khoảnh khắc nên trong một khoảnh khắc thì không có chỗ cho 
một tư tưởng, một hình ảnh nào cả. Khoảnh khắc là vô niệm, 
không có tư tưởng, không phân biệt đây kia, không có hôm 
qua ngày mai.” (6) 


Chính đó là cái khoảnh khắc Đức Phật gọi là khi: các lậu 
hoặc đoạn tận lập tức. 

(Bài này trong bản đầu tiên lưu hành trên mạng có nhiều đoạn 
Anh văn. Khi in sách các đoạn tiếng Anh được cắt bỏ cho 
gọn.) 


GHI CHÚ: 
(1). SN 22.81: Bản dịch của HT Thích Minh Châu: 
https://suttacentral.net/sn22.81/viminh_ chau 


35 


NGUYÊN GIÁC 


SN 22.81: Bản dịch Bodhi: 
https://suttacentral.net/sn22.81/en/bodhi 

SN 22.81: Bản dịch ThanIssaro: 
https://www.dhammatalks.org/suttas/SN/SN22_ §1.html 

(2). SN 22.95: Bản dịch của HT Thích Minh Châu: 
https://suttacentral.net/sn22.95/viminh_ chau 

(3)-- Kinh Bahiya — Ud 1.10, bản dịch Nguyên Giác: 
https://thuvienhoasen.org/a14273/bai-phap-khan-cap-bahiya-sutta 
Kinh Ud 1.10: bản dịch Thanissaro: 
https://www.accessfoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud. I.10.than.html 
(4). Giải thích về Kinh SN 12.40 (Nguyên Giác: Không một pháp 
để làm): https://thuvienhoasen.org/a27970/khong-mot-phap-de-lam 
(5) Đức Phật Dạy Pháp Niết Bàn Tức Khắc: 
https://thuvienhoasen.org/a3 1299/duc-phat-day-phap-niet-ban-tuc- 
khac 

(6) Nguyễn Thế Đăng, Mùa Xuân của Hiện Tại: 
https://thuvienhoasen.org/a3 I384/mua-xuan-cua-hIen-tal 


36 


CHÍ MỘT PHÚT THÔI 


Tác giả: NaomI Baer 
Việt dịch: Nguyên Giác 


Bài viết “Just One Minute” của tác giả Naomi 
Baer ¡n lần đầu trên tạp chí Inquiring Mind, một tạp 
chí Phật Giáo tại Hoa Kỳ, trên ân bản Mùa Thu 2003. 
Tuyền tập The Best of Inquiring Mind in năm 2008 đã 
giới thiệu tiểu sử của bà, cho biết Naomi Baer dạy 
trung học ở thành phố St. Paul, Minnesota. Bà sống và 
làm việc ở Tanzania trong tắm năm, nuôi hai con, và 
rồi lên chức bà của 2 cháu nhỏ. Bà khởi sự tập thiền 
Vipassana năm 1991 khi các con của bà ở tuổi 
teenager, và bà tiếp tục giữ pháp thiền tập này hàng 
ngày. Bản dịch sau đây hy vọng giúp quý thầy, cô 
trong và ngoài Việt Nam, cho thấy bất kỳ trẻ em nào 
cũng tập được, và chỉ một phút một ngày cũng có diệu 
dụng vô lường. Cô giáo Naomi Baer khởi. đầu mỗi tiết 
học bằng yêu cầu cả lớp giữ I phút ngồi yên, vắng 
lặng. Trường trung học Mỹ tùy học khu, tùy lớp, trung 
bình mỗi ngảy có 4 tới 8 tiết (period) để học hay sinh 
hoạt, mỗi tiết trung bình 50 phút. Bản dịch như sau. 

+ 


Trong một trường trung học công lập lớn, ở nội 
thành, nơi một thị trấn miên Trung Tây, trong lớp của 
tôi, tôi khởi sự từng tiết học với một phút vắng lặng. 
Tôi là giáo viên dạy toán. 

Việc này khởi sự từ mùa thu 1997 với một lớp 
quậy phá đặc biệt. Không biết cách nào khác để làm 
mọi thứ im lặng, tôi khởi sự lớp, một hôm nói về cách 


37 


NGUYÊN GIÁC 


chúng ta phản ứng đối với những gì diễn biến quanh 
chúng ta. Chúng ta phản ứng đối với các bạn, với các 
giáo viên, với lẫn nhau. Chúng ta phản ứng đối với loa 
phóng thanh, với các lớp kế bên, với những hỗn loạn 
ôn ào nơi các phòng khác. Chúng ta bị đội bom bởi các 
sự kiện bên ngoàải. Do vậy, tôi mời các em hít thở, ngôi 
thắng. sông lưng, đặt hai bàn chân phẳng trên sản, và 
giữ văng lặng trong 60 giây đồng hồ. Không đề phản 
ứng với bất cứ gì hết, tôi rung chuông một tiếng, nhắm 
hai mắt tôi lại và thở. Khi một phút trôi qua, tôi rung 
chuông lại, thở chậm, cảm ơn các em cho một phút 
trong đó các em đã cô gắng hết sức, và mời các em 
cảm ơn những em ngồi quanh. Từ đáp ứng hồn nhiên 
với lớp học gian nan nảy, tôi tiếp tục khởi sự tất cả các 
lớp của tôi trong cùng một cách. Thế là năm thứ 5 rồi. 

Lúc ban đầu, tôi bị chất vẫn là cách này có ảnh 
hưởng trên một lớp quậy phá hay không. Một vài học 
sinh chế giễu tôi, và một sô em khác lờ tôi đi, nhưng 
trong một phút đó, mức độ ồn ào đã giảm ít nhất một 
phần, nên tôi cứ tiếp tục. Với thời gian, có thêm học 
sinh bắt đầu cảm ơn lẫn nhau. Thoạt tiên, các em nói 
giỡn với nhau rằng họ sẽ cô gắng tốt hơn cho lần tới, 
và rồi thực thế thật. 

Tôi duy trì tiến độ đó, nhưng không một lần nào 
nói cái gì về “thiên tập.” Tôi đã có thể làm trong một 
phút đó những gì tôi chọn [cho tâm tôi] mà không áp 
đặt bất cứ gì trên học sinh, và nhiều ngảy tôi đã thực 
tập thiền tâm từ (metta meditation). Khoảng một tháng 
sau đó, vào giữa một bài học, có một tiếng ồn đột khởi 
từ một học sinh, và tôi phải áp giải em này ra khỏi lớp. 
Khi chúng tôi trở lai bài học, một học sinh ồn ào khác 
đòi hỏi, “Thưa cô giáo Baer, em nghĩ là chúng ta cần 
làm lại cái một phút đó lại!” Tôi thấy mình mong 
manh, tôi khép mắt lại trong lớp đó. 


348 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Một hôm, khi tôi còn trễ nãi, một học sinh nói, 
“Hãy ngồi thư giãn chứ,” và rung chuông. Mọi người 
cùng làm một phút văng lặng với cậu này. Từ đó trở đi, 
các em khác muôn luân phiên rung chuông. Tiếng ồn 
và hỗn loạn giảm trong phút đó. Tập như thế, cho dù là 
bất toàn, cũng cho các học sinh quậy nhất một công cụ 
để thân và tâm lắng đọng xuống. Tôi thấy rằng một 
phút đó không chỉ giúp tôi, nhưng cũng giúp các học 
sinh nữa. 

Trong một vài lớp toán cao cấp của tôi, nơi ký luật 
không thành vấn đề, cũng có phản ứng lẫn lộn. Hầu hết 
tự nguyện tham gia một phút vắng lặng, nhưng một vài 
em thấy rõ không thoải mái và lộ ra kình chống. Tôi 
luôn luôn cảm ơn các em một cách đặc biệt cho một 
phút hợp tác đó. Dần dà, ngay cả các em kình chống 
đó cũng thoải mái thư giãn, mà không phải cực nhọc 
kình chống. Nó chỉ thể. Một phút để làm cái không 
làm. 

Năm nay, một trong các lớp của tôi, hầu hết là các 
em lớp 10, liên tục yêu cầu kéo dải một phút vắng lặng 
đó lâu hơn. Do vậy, một hôm, với mọi người trong lớp 
đồng ý, chúng tôi làm 5 phút tịch lặng. Khi tôi rung 
chuông kết thúc, sự văng lặng tiếp tục kéo dài. Tuyệt 
vời! Hiện tượng tuyệt vời. Các em nói các em thích 
thế, khi vắng lặng như thế. Các em tiếp tục xin kéo dải 
thêm, do vậy chúng tôi đồng ý kéo dài trong những 
ngày Thứ Sáu. 

Một phút của chúng tôi đã sinh ra mọi thứ đáp 
ứng. Một lần, một phụ huynh than phiền lên Hiệu 
trưởng, và Hiệu trưởng trấn an phụ huynh này rằng 
chuyện [một phút tịch lặng| đó là thích nghi thế tục 
[không dính gì tới tôn giáo] nếu thực hiện từ tôi [cô 
giáo Baer]. Mới mùa xuân vừa qua, khi một học sinh 
trao bài thi cuối khóa trước khi nghỉ hè, với nước mắt 
biết ơn trong mắt, cậu này cảm ơn tôi cho giây phút 


39 


NGUYÊN GIÁC 


văng lặng hàng ngày. Cậu nói phút vắng lặng đó giúp 
nhiều cho cậu. Năm nay, ba học sinh từ một lớp kế bên 
tới hàng ngày vào lớp của tôi để tham gia một phút đó, 
sau đó cảm ơn các bạn ngôi quanh trước khi về lại lớp 
các em. Ba mẹ của các cựu học sinh đã tới gặp tôi khi 
đi chợ trong siêu thị, nói với tôi rằng các con của họ đã 
mang ơn phút tịch lặng đó. Họ cảm ơn tôi. 

Nếu không kế gì khác, chính 60 giây đồng hồ đó 
đã cho tôi một mức độ bình lặng để khởi đầu lớp học. 
Đó đủ là lý do để tiếp tục. Đúng là sự thách thức lớn 
khi đón nhận sự hỗn loạn trong lớp đầu tiên ồn ảo và 
ưa quậy kia. Nhưng trong một phút kia, tôi tự nhủ 
mình buông bỏ hết mọi phán đoán - tôi là một giáo 
viên có trách nhiệm, tôi phải giữ trật tự, đây là quyền 
của tôi và nhiệm vụ của tôi phải phán đoán và điều 
chỉnh. Tôi đã học cách đón nhận cái đang là trong một 
phút đó. 

Với thời gian, một phút đó đã làm tôi dịu dàng với 
các học sinh của tôi. Tôi cảm nhận với tâm từ bi về các 
em như các em là. Hiệu ứng này thấy rõ khi tôi thấy có 
những đáp ứng nhẹ nhàng đây tôn kính, một số đáp 
ứng đầy ý nghĩa, hay một nụ cười tôi thấy bất ngờ từ 
các em hay từ tôi. Tôi tiếp tục hưởng lợi từ một phút: 
tôi nhắm mắt lại và mở tim ra, để thấy sự tử tẾ đang 
mời gọi tự hiển lộ từ dưới cái mặt ngoài thô nhám mà 
hoàn cảnh đã tạo ra trong các học sinh của tôi. Các em 
đã cho tôi thấy chính tôi. 


GHI CHÚ (của tác giả Naomi Baer): Ä/ười năm 
sau — vào năm 2007 - tôi vẫn dạy cùng trường trung 
học đó, và nhiêu lớp của tôi bây giờ yêu cẩu một phút 
tịch lặng vào những ngày Thứ Hai, hai phút vào những 
ngày Thứ Ba, và cứ tăng như thế cho tới năm phút vào 
những ngày Thứ Sảu. 


40 


ĐỨC PHẬT DẠY PHÁP 
NIÊT BÀN TỨC KHẮC 


Phải là có cơ duyên nhiều đời mới được làm thị 
giả cho Đức Phật. Thị giả là nhà sư sống gần Đức Phật 
nhất, là vị đệ tử được tin cậy để chọn theo hầu bên Đức 
Phật, phải có nhiệt tâm tu học làm gương cho các tu sĩ 
khác, và do vậy được nghe Đức Phật thuyết giảng 
nhiều kinh nhất. Chúng ta có thể tin rằng nhà sư thị giả 
luôn ở bên Đức Phật trọn ngảy hẵn là phải biết rất 
nhiều pháp, cả về thuyết lẫn hành. 

Vị thị giả nổi tiếng của Đức Phật Thích Ca là ngài 
Anan. Tuy nhiên, trước đó đã có một vị thị giả khác: 
ngài Meghiya. Trường hợp ngài thị giả Meghiya được 
kế lại trong Kinh Ud 4.1 (Meghiya Sutta), bản Việt 
ngữ trong nhóm Kinh Tiểu Bộ của Hòa Thượng Thích 
Minh Châu dịch là Kinh Phật Tự Thuyết, Chương Bốn 
— Phẩm Meghiya. Kinh này cũng là kinh sơ thời, khi 
ngài Anan chưa làm thị giả. Tới cuối kinh này, Đức 
Phật dạy về pháp Niết Bàn tức khắc, ngay trong hiện 
tại, giải thoát ngay ở đây và bây giờ. 

Có một số điểm đặc biệt trong Kinh Ud 4.1, có thể 
gọi là hy hữu. Ngài Meghiya ba lần cãi ý Đức Phật, thế 
rồi Đức Phật phải chiều ý nhà sư thị giả nhiệt tâm với 
thiền định này. 

Kinh viết, trích: 


4I 


NGUYÊN GIÁC 


“Một thời Thế Tôn trú ở Càlikà, tại núi Càhkà lúc 
bấy giờ Tôn giả Meghia là người thị giả Tì hế Tôn. Rồi 
Tôn giả Meghia đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên Tôn giả 
Meghiya bạch Thể Tôn: 

— Bạch Ti hế Tôn, con muốn vào làng Jantu đề khất 
thực. 

— Này Meghiya, hãy làm những gì Thầy nghĩ là 
hợp thời. 

Rồi Tôn giả Meghia, vào buổi sáng đắp y, cầm 
bát đi vào làng Jantui để khất thực. Khất thực ở làng 
Janfu Xong, sau buổi ăn, khi khất thực trở về, đi đến bờ 
sông Kimikàkad, sau khi đến, bộ hành qua lại trên bờ 
sông Kimikàlà, thấy rừng xoài tươi đẹp, khả ái, thấy 
vậy Tôn giả Meghiya suy nghĩ: “Thật tươi đẹp thay, 
khả ái thay rừng xoài này. Rừng xoài này thật là vừa 
đu để một thiện nam tử tỉnh cần, hành trì hạnh tỉnh 
cần. Nếu T hế Tôn cho phép ta, ta sẽ đến rừng xoài này 
để tỉnh cần hành trì ”.. . (ngưng trích) 

Điều để SUY nghĩ: Buổi sáng hôm đó, Đức Phật 
không đi khất thực. Nghĩa là, thỉnh thoảng Đức Phật 
nhịn đói? Và do vậy, ngài Meghiya đi khất thực một 
mình. Thế rồi, sau khi ngài Meghiya khất thực về, đã 
xin được vào rừng xoài ngôi thiền. 

Kinh viết tiếp, theo bản dịch của Hòa Thượng 
Thích Minh Châu, trích: 

“Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên, ngồi 
xuống một bên, Tôn giá Meghiya bạch Thể Tôn: 

— Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đấp y, 
câm bát đi vào làng Janu để khất thực. Khắt thực ở 
Janfu xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, con đi 
đến bờ sông Kimikhàlà, sau khi đến, con bộ hành qua 
lại trên bờ sông Kimikàlà, con thấy rừng xoài tươi 
đẹp, khả ái, thấy vậy, con suy nghĩ: “Thật tươi đẹp 


42 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


thay, khả ái thay là rừng xoài này. Rừng xoài này thật 
là vừa đủ để một thiện nam tử tỉnh cần, hành trì hạnh 
tỉnh cần”. Nếu Thế Tôn cho phép con, con sẽ đi đến 
rừng xoài ấy để tỉnh cần hành trì. 

Được nói vậy, Thể Tôn nói với Tôn giả Meghiya: 

— Hãy chờ đợi, này Meghiya. Chúng ta nay chỉ có 
một mình, chờ cho đến khi một Tỳ-kheo khác 
đến!”(ngưng trích) 

Nghĩa là, thời kỳ này, tại góc núi Càlikà, chỉ có 
riêng Đức Phật và thị giả Meghiya. Không có nhà sư 
nảo khác. Nghĩa là, thời kỳ này là thời kỳ rất sớm của 
Đạo Phật, vì chưa có ngài Anan làm thị giả, và không 
có nhiều nhà sư bên Đức Phật. Như thế, kinh này là 
một kinh Đức Phật nói trong những năm đầu hoằng 
pháp. 

Thế rồi, kinh ghi rằng ngài Meghiya cãi Đức Phật, 
xin Thế Tôn cho ngài tới rừng xoài để ngồi thiền. 
Nghĩa là, ngài thị giả Meghiya muốn rời Đức Phật một 
mình, để riêng một mình ngài Meghiya tới rừng xoài 
ngồi thiền. Tâm thức tới nơi văng để ngôi thiền, và 
“đám bỏ Đức Phật một mình” hiển nhiên là tâm thức 
của các vị sư sơ thời, khi Đức Phật khuyến khích các 
sư hãy tới nơi rừng vắng đề ngồi thiền. Các nhà sư thời 
kỳ đầu không có tâm “ở thế thân cận Đức Phật” - mà 
chỉ muốn thiền tập để giải thoát. 

Đức Phật không đồng ý, bảo ngài Meghiya hãy 
chờ... Kinh viết: 

“Lân thứ hai, Thế Tôn nói với Tôn giả Meghiya: 

— Hãy chờ đợi này Meghiya! Chúng ta nay chỉ có 
một mình chờ cho đến khi một T ÿ-kheo khác 
đến.”(ngưng trích) 

Thế rồi, ngài Meghiya cãi, xin lần nữa. Tới lần xin 
thứ ba, ngài Meghiya được Đức Phật cho phép ra đi 
một mình: “Này Meghiya, khi Thầy nói tỉnh cần, thời 


43 


NGUYÊN GIÁC 


Ta có thể nói gì được! Này Meghiya, nay Thây hãy làm 
những gì Thầy nghĩ là hợp thời!” 

Thế rồi, ngài Meghiya tới rừng xoài, kinh viết: “ 
ấi sâu vào rừng xoài và ngồi trú ban ngày dưới một 
gốc cây. Trong khi Tôn giả Meghiya trú trong rừng 
xoải ấy, phân lớn ba tâm ác, không thiện hiện hành, 
tức là dục tâm, sân tâm, hại tâm.” 

Tức là, khi ngài Meghiya ngồi thiên, thấy tâm khởi 
lên nhiều niệm: dục (tham dục), sân (bực đọc, giận), 
hại (nguy hại, bạo lực). 

Bản Anh dịch AnandaJot là: (he (hought oƒ 
sensual pleasure, the thought oƒ 1ll-will, the thoughf oƒ 
harming. 

Bản dịch Ireland: sensual thought, malevolent 
thought, and cruel thought. 

Bản dịch Thamssaro: /houghís oƒ` sensualit, 
thoughfs oƒ 1H will, and thoughts oƒ doing harm. 

Thế rồi ngài Meghiya trở về trình bày với Đức 
Phật chuyện ngồi thiền, thấy khởi lên các tâm sở bất 
thiện như thế. 

Đức Phật dạy rằng: “Này Meghiya, khi tâm giải 
thoát chưa được thuần thục, năm pháp đưa đến sự 
thuần thục. Thế nào là năm?” 

Đức Phật liệt kê ra 5 pháp cần có để tâm giải thoát 
thuần thục: (1) cần sông gần bạn thiện hữu tri thức, (2) 
cần giữ giới, (3) cần nghe kế các chuyện về ly tham và 
hướng tâm về giải thoát, (4) cần kiên trì rời tâm không 
lành và vun trồng tâm lành, (5) cần quán sát các sanh 
khởi và biến diệt để hướng tới xa lìa sâu khô. 

Điểm thứ nhất là ứng hợp với ngài Meghay. Vì là 
thị giả, sống kế bên Đức Phật, là kế bên vị đệ nhất 
thiện tri thức trên đời này, có cơ duyên nghe rất nhiều 
kinh. Cũng là điều cảnh giác cho chúng ta: ngài 
Meghayi ngồi thiền còn khởi tâm linh tính, huống gì 
chúng ta bây giờ. 


44 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Đức Phật dạy thêm, sau khi an trú trong 5 pháp đó, 
hãy tu thêm 4 pháp, kinh viết: 

“Lại nữa, này Meghiya, với vị Tỷ-kheo khéo an trú 
trong năm pháp này, bốn pháp cần phải tu tập thêm: 
Bắt tịnh cần phải tu tập để đoạn tận tham; Từ cần phải 
tu tập để đoạn tận sân; Niệm hơi thở vô hơi thở ra 
cần phải tu tập để trừ khử tầm tư; Vô thường tưởng 
cần phải tu tập để nhố lên kiêu mạn, tôi là. Này 
Meghiya, với ai có tưởng vô thường, tưởng vô ngã 
được an trú. Với ai có tưởng vô ngã, vị ấy đạt được 
sự nh lên kiêu mạn: tôi là, Niết-bàn ngay trong hiện 
tại.”(ngưng trích) 

Nhóm 4 pháp này, tóm tắt là: (1) quán bất tịnh 
(thân người dơ bắn, cõi này dơ bân) đề không sinh tâm 
ái dục; (2) quán Từ Bi để không sân với bất kỳ ai hay 
chúng sinh nào; (3) niệm hơi thở vô và ra để ngưng 
niệm (Anandajot dịch: cung oƒf) of. thoughứs; 
Thanissaro dịch: cw/ oƒƒ thinking; Ireland dịch: cuffing 
of (discursive) thinking -- tức là cắt bỏ dòng niệm, hay 
là Vô Niệm); (4) quán vô thường để tâm an trú vô ngã. 

Chúng ta có thể nhận ra một số điểm: 

-- Đức Phật không dạy nhập định, thậm chí cũng 
không bảo ngài Meghayi phải vào sơ thiên. 

-- Đức Phật dạy rằng theo thứ tự trước tiên là tâm 
phải jy ham, rồi phải jy sân, rồi phải tập hơi thở để jy 
niệm, và tận cùng là quản vô thưởng. 

-- Kết quả là Niết bàn trong hiện tại (HT Minh 
Châu dịch), hiểu là đạt được Niết bản tức khắc, ở đây 
và bây giờ. Ireland dịch là: N/b5ana here and now. 
Thanissaro dịch là: 5inding righf in the here-&-nOW. 
Anandajoti dịch là: 7 (hs very le reaches 
bEmancipation. 

Tuy kinh này nói riêng cho ngải thị giả Meghayl, 
nhưng sẽ thích nghi với nhiều người chúng ta. Rằng 
không nhất thiết phải tu tứ thiền bát định. Rằng niệm 


45 


NGUYÊN GIÁC 


hơi thở không cần phức tạp, chỉ cần niệm hơi thở ra và 
vào để tới mức ly niệm (không nên hiểu là xóa số 
niệm, chỉ nên hiểu tương đối là khi thở, để tâm phẳng 
lặng như mặt hồ là đủ). Và quán vô thường là sẽ thấy 
vô ngã, là Niết bàn tức khắc. 


Như thế nào để quán vô thường? Có thể cảm thọ 
vô thường qua các chuyên biến thân tâm như sau. Khi 
bạn từ ngoải năng bước vào nhà, sẽ cảm thọ, nhận ra 
thân tâm chuyên biến. Tương tự, khi bạn từ trong nhà 
bước ra năng. sẽ cảm thọ thân tâm chuyên biến. Bạn 
nhấp ngụm nước, sẽ cảm thọ chuyền biến khi nước lan 
vào người. Khi bạn ngôi thở, sẽ cảm thọ thân tâm 
chuyên biến theo từng hơi thở. Từng khoảnh khắc tới 
rồi biến mất tức khắc, đó là cơn gió vô thường trôi 
chảy nơi thân tâm bạn. Khi cảm thọ vô thường, bạn 
không níu được cái đã qua, cả ba thời quá-hiện-vỊ lai 
đều biến mắt trên thân tâm bạn. Từng khoảnh khắc hãy 
thọ nhận vô thường trôi chảy trên thân tâm. Đó là kinh 
vô tự, vì chữ nghĩa. là cái của quá khứ, mà bạn đã 
quăng bỏ quá khứ rồi. Khi cảm thọ vô thường, bạn 
đang sông với cái Tâm Không Biết, với Cái Chưa 
Từng Biết, với cái The Unknown. Cảm thọ vô thường 
trên thân tâm hiện tiền như thế, Tổ Sư Thiền còn gọi là 
“không một pháp trao cho người.” Vì hễ nói có pháp 
nảo để an tâm, đều là chữ nghĩa của quá khứ. Cũng gọi 
là Vô Tâm, vì hễ khởi tâm gì cũng là mất liền cái cảm 
thọ vô thường hiện tiền. Còn gọi là Vô Ngôn, vì hễ mở 
lời cũng là chuyện của quá khứ. Đức Phật nơi đây gọi 
cảm thọ dòng chảy vô thường là an trú vô ngã, là an 
trú Niết Bàn ở đây và bây giờ, tiếng Anh còn gọi là 
Nibbana here and now. 


46 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 
THAM KHẢO: 


Bản của HT Minh Châu: 
https://thuvienhoasen.org/p1Sa1536/chuong-04-05 
Bản của AnandaJotI: 

https://suttacentral.net/ud4. l/en/anandaJoti 

Bản của Ireland: 
https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud.4.01 
.1rel.html 

Bản của ThanIssaro: 
https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud.4.01 
.than.html 


47 


TÂM TỪ: 
ĐỌC TRONG MÙA VU LAN 


Bài viết này để cúng dường Tam Bảo; tất cả phước 
đức xin hồi hướng tới cha mẹ nhiều đời và tất cả chúng 
sinh ba cõi. 

Đọc trong mùa Vu Lan, cũng là đọc trong tất cả 
mọi thời. Bởi vì Vu Lan, dựa vảo tích Ngài Mục Kiền 
Liên vào cõi ngạ quỷ tìm cứu mẹ, là nơi lửa cháy 
không ngừng, nơi đói khát không ngừng; do vậy, lòng 
con không giây phút nào ngưng nghĩ tới việc cứu mẹ. 
Trong khi đó, Đức Phật đã dạy, tất cả chúng sinh đều 
đã từng là cha mẹ đời trước của mình. Bài nảy nói về 
Kinh Từ Bi, một phần trong 11 pháp môn, tới cái nhìn 
Vô thường, rồi tới cái nhìn Duy Thức, và rồi từ Duy 
Thức khởi tâm đại bi. Các ý phức tạp trong bải, sẽ ghi 
nhiều bản dịch đề đối chiếu. 


KINH TỪ BI 

Bài Kinh về Tâm Từ, còn gọi là Từ Kinh, hay Từ 
Bi Kinh, tiếng Anh gọi là Metta Sutta, còn gọi là 
Karaniya Metta Sutta. 

Kinh này xuất hiện hai lần trong Tạng Pali: 

- Kinh Tập I.8 (Sutta Nipata -- Sn 1.8); 

- Kinh Tiểu Tụng số 9 (Khuddakapatha -- Khp 9). 


48 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Theo truyền thuyết, một nhóm các vị sư vào rừng 
ngồi thiền, kinh hãi vì các chúng sinh phi nhơn. Sau 
khi được các sư kế lại và hỏi về phương pháp đối phó 
với các chúng sinh phi nhơn, Đức Phật dạy bài kinh 
Metta Sutta làm pháp đối trị sợ hãi. Các vị sư tụng 
kinh này và cảm thấy bình an, trong khi các chúng sinh 
cõi phi nhơn trong rừng cũng hoan hỷ. 

Thầy Thích Thiện Châu dịch về nguyên nhân 
giảng kinh như sau: 

“Các thầy tỳ kheo thường hành thiên dưới các cội 
cây to lớn. Ban đầu chư thiên cư ngụ trên cây rất vui 
mừng và để tỏ lòng kính trọng chư tăng, họ đã tạm đời 
xuống mặt đất. “Nhưng sau một thời gian, cuộc sống 
dưới mặt đất rất bất tiện nên họ đâm ra bục bội. Biết 
không thể nào chịu đựng được như vậy trong 3 tháng 
nên chư thiên đã tìm đủ mọi cách để xua đuổi các thây 
tỳ kheo ra khỏi khu rừng. Họ đã biến hóa ra những 
hình ảnh ghê sợ, những âm thanh rùng rợn và các mùi 
hôi thối để làm nản lòng các thây. Trước những cảnh 
tượng kinh hoàng, tâm của các thây bắt đâu dao động, 
sợ hãi, và đâm ra mất ăn, mất ngủ, thân thể bệnh 
hoạn, ôm yếu, gầy mòn. Tỉnh thần không còn yên ổn để 
hành thiên. Do đó các thầy cùng nhau quay về Savatthi 
để xin đức Phật cho nhập hạ tại một nơi khác. 

Đức Phật hỏi nguyên do và nhận thấy không có 
chỗ nào thích hợp hơn khu rừng, nên ngài khuyên các 
thây nên trở về chỗ cũ và dạy cho các thầy bài kinh Từ 
Bi để tự bảo vệ khỏi sự quấy phá của chư thiên. Các 
thây tuân lời và học thuộc lòng bài kinh này trước khi 
trở lại khu rừng. 

Trên đường trở về cũng như khi đến nơi, các thầy 
đêu tụng bài kinh này và tập rải tâm từ cho chư thiên 
khiến họ hoan hỷ nên họ không còn quấy phá các thầy 
nữa. Nhờ vậy mà các thầy sống yên ổn tu hành, tỉnh 


49 


NGUYÊN GIÁC 


tấn hành thiên và đêu đắc quả sau mùa an cư năm đỏ.” 
[Nối kết bản Việt dịch và 19 bản Anh dịch ở (1)]. 

Kinh này dạy, tóm tắt là: người tu hãy khéo léo 
trong thiện pháp, giữ tâm bình an, sống biết đủ, nói lời 
dịu dàng, không làm bắt cứ việc gì mà bậc trí có thể 
khiến trách, hãy ước muốn rằng tất cả chúng sinh sống 
hạnh phúc và bình an và ước muốn tắt cả chúng sinh 
biết tự vui trong tâm. Hãy nguyện rằng tất cả chúng 
sinh (dù loài yếu hay mạnh, lớn hay nhỏ, được thấy 
hay không được thấy, dù gần hay xa, đã sanh ra hay 
chưa sanh ra) đều được an lạc, nguyện cho không 
chúng sinh nảo bức hại bất kỳ chúng sinh nảo, nguyện 
cho không chúng sinh nảo khởi sân tâm với bất kỳ 
chúng sinh nảo. Hãy mở tâm từ vô lượng hướng về tât 
cả chúng sinh y hệt như bà mẹ hướng tâm về đứa con 
duy nhất của bà. Hãy chiếu sáng tâm từ bi yêu thương 
nảy tới khắp các thế giới (cõi trên, cõi dưới và khắp 
bốn hướng), hãy giữ chánh niệm từ bi như thế trong 
khi đi đứng nằm ngồi — đó là an trú tối thượng. Trong 
khi hướng tâm như thế, không nắm giữ bất kỳ kiến 
nào (ree from any view, not holding to fixed views), 
sông giới hạnh, sẽ có tuệ nhãn, sẽ kết thúc ái dục, vả sẽ 
không tái sanh vào thai bào nữa (hiểu là: hoặc đắc quả 
A La Hán, hoặc quả Bắt Lai). 

Đoạn văn cuôi vừa tóm lược, cho thấy Từ Bi sẽ 
dẫn tới Giải Thoát. Nói “không nắm giữ bất kỳ kiến 
nào,” dẫn theo Thiền Tông VN là “hữu vô câu bắt 
lập.” Hay một cách khác: giữ tâm vô sở trụ (dù bất kỳ 
kiến nào với sắc, thọ, tưởng, hành, thức). 

Điểm vừa nói rất quan trọng. Ă' trong Kính MN 
97 -- Dhananjan! Sutta, Đức Phật rầy ngài Xá Lợi Phất 
vì đã dạy ông cụ Dhananjani đang trọng bệnh sắp chết 
pháp Từ vô lượng, Bi vô lượng, Hỷ vô lượng, Xả vô 
lượng theo cách để khi chết sẽ về cộng trú cõi Phạm 


50 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Thiên, trong khi lẽ ra phải dạy tới cảnh giới cao 
thượng hơn. 

Kinh MN 97 viết: 

“Rồi Thể Tôn gọi các Tỷ-kheo: Này các Tỷ-kheo, 
dấu cho có những cảnh giới cao thượng hơn cần phải 
chứng, Sariputta sau khi an trủ Bà-la-môn Dhananjani 
vào Phạm thiên giới thấp kém, đã từ chỗ ngôi đứng 
dậy và ra đi...” (2) 


TÂM TỪ TRONG 11 PHÁP MÔN 

Đức Phật đưa Thiền Tâm Từ vào nhóm I1 pháp 
môn. Nghĩa là, 11 cửa giải thoát. Trong đó, bất kỳ cửa 
nảo cũng có thể đưa chúng sinh giải thoát. 

Kinh nói về 11 pháp môn được ghi trong hai kinh: 

-- MN 52: Atthakanagara Sutta (Trung Bộ Kinh 
MN 52). HT Thích Minh Châu dịch là Kinh Bát 
Thành. 

- AN II.17: Dasama Sutta (Tăng Chi Kinh AN 
11.17). HT Thích Minh Châu dịch là Kinh Gia Chủ 
Dasama. 

Nơi đây, chúng ta sẽ nói về Kinh MN 52. Các nối 
kết kinh bản Việt dịch và Anh dịch sẽ ở ghi chú (3). 

Trong Kinh MN 52, Đức Phật dạy răng có 11 cửa 
giải thoát, dù tu theo bất kỳ cửa nào cũng sẽ ra khỏi 
căn nhà lửa. 

Bản dịch của HT Thích Minh Châu trong MN 52 
viết rằng, trích: 

"Khi được nghe nói vậy, Gia chủ Dasama, người ở 
thành Atthaka bạch Tôn giả Ananđa: 

—Bạch Tôn giả Ananda, như người tìm một kho 
tàng cất dấu, trong một lúc tìm được mười một kho 
tàng cất dấu. Cũng vậy, bạch Tôn giả, con đi tìm một 
pháp môn bất tử mà được nghe một lần mười một pháp 
môn bất tử. Bạch Tôn giả, như ngôi nhà người ta có 
đến mười một cửa, khi ngôi nhà bị cháy, thì chỉ do một 


5 


NGUYÊN GIÁC 


cửa người ta cũng có thể thoát ra một cách an toàn. 
Cũng vậy, bạch Tôn giả, chỉ với một cửa bất tử trong 
mười một cửa bất tử Hây, CON CÓ thể đạt được sự an 
toàn cho con." (ngưng trích) 

Lời của gia chủ Dasama trong bản Anh dịch của 
Bhikkhu Bodhi là: 

*,..while Ï was seeking one door to the Deathless, 
T have come all at once to hear oƒ eleven doors to the 
Deathless. Just as Iƒ a man had a house with eleven 
doors and when that house caughf on fire, he could 
/lee to saƒefy by any one oƒthese eleven doors, so Ì can 
/lee to saƒety by any one 0ƒ these eleven doors to the 
Deathless.` (Dịch: Trong khi con từn một cửa tới Bắt 
tứ, còn cùng một thời pháp được nghe lÌ pháp môn 
dân tới Bắt tử. Y hệt một người trong căn nhà có 1 
cửa, và khi nhà bốc cháy, người đó có thể thoát ra an 
ồn nhờ bất kỳ một trong I1 cửa này, do vậy con có thể 
thoát ra an toàn nhờ bất kỳ cửa nào trong II cửa tới 
Bắt tử.) 

Tới đây, câu hỏi là, đó là II pháp môn nào? 

Duyên khởi Kinh MN 52 là, gia chủ Dasama hỏi 
Ngài Ananda, trích: 

"— Bạch Tôn giả Ânanda, có pháp độc nhất gì do 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bổ, nếu có Tỷ-kheo nào không phỏng 
dật, nhiệt tâm, tỉnh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm 
chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, hay các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, hay pháp an 
ổn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được 
chứng đạf?"(ngưng trích) 

HT Thích Minh Châu dịch là “pháp độc nhất” — 
chúng ta nên hiểu là “pháp đơn độc” vì ngài không có 
ý nói là “pháp duy nhất” vì Kinh này liệt kê I1 cửa 
giải thoát khác nhau. 


52 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Bhikkhu Bodhi dịch là: “Venerable Ananda, has 
any one thing been...” (có bất kỳ một pháp nào). 

Bhikkhu Sujato dịch là: “Sử, Ananda, is there one 
thing that has been... ` (có một pháp nào). 

Ngài Ananda nói rằng về pháp thứ nhất, đó là từ 
Sơ thiền đi thắng tới Niết Bàn. Kinh viết, trích: 

"_—Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Vị ấy suy tư và 
được biết: “Sơ Thiên này là pháp hữu vi, do suy tư tác 
thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vị, do suy tư tác 
thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt”. 
tị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và 
nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyễn 
pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được 
năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niễt-bàn tại 
cảnh giới áy, khỏi phải trở lui đời này. Này Gia chủ, 
như vậy là pháp độc nhất..." (ngưng trích) 

Bản Anh dịch của Bhikkhu Bodhi: “He considers 
this and understands it thus: “This ƒfirst jhãnag ï 
conditioned and volitionally produced. But whatever is 
conditioned and voliionally produced is inDerInanen, 
subject to cessaftion. ` ]ƒ he is steady ïn that, he affqins 
the destruction oƒ the tainrs...` (Dịch: Người đó suy tư 
và hiểu rằng, tâng sơ thiển này là pháp hữu vi, do 
hành tạo tác, nhưng bất cứ những gì hữu vi và do hành 
tạo tác đêu là vô thường, sẽ phải đoạn diệt. Nếu vị này 
an trú trong hiểu biết này, sẽ phá húy được các lậu 
hoặc...” 

Nghĩa là, cửa giải thoát thứ nhất là từ Sơ thiền, 
suy tư, nhận ra, vững trú trong cái thấy vô thường, 
từ đây đoạn trừ lậu hoặc, nhập Niết bàn. 

Kinh viết tiếp, cửa giải thoát thứ nhì là vào Nhị 
thiền, tương tự như trên. Tương tự, với Tam thiền và 


533 


NGUYÊN GIÁC 


Tứ thiền. Nghĩa là, với mỗi tầng thiền, đều có thê 
hướng tâm suy tư và nhận ra pháp ân vô thường. 

Pháp môn thứ 5, hay cửa giải thoát thứ 5, là Thiền 
Tâm Từ. 

Kinh MN 52 viết, trích: 

“Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo an trú biến mãn 
một phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tự. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bê ngang, 
hết thủy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an 
trú biển mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. Vị ấy suy tư và được biết: 
“Từ tâm giải thoát này là pháp hữu vì, do suy tư tác 
thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vị, do suy tư tác 
thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt ”. 
Vị ấy do vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. 
Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham 
luyễn pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ 
được năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết- 
bản tại cảnh giới áy, khỏi phải trở lui đời này.`”(ngưng 
trích) 

Nghĩa là, ngay pháp tu Từ vô lượng, hãy suy tư, 
nhận biết, vững trú trong cái thấy vô thường, từ đây 
đoạn trừ lậu hoặc, nhập Niết bàn. 

Tiếp theo, Kinh nói về Bi, Hỷ và Xả tâm vô lượng 
— tương tự như trên. 

Tổng cộng các ý trên là 8 pháp môn giải thoát. 

Kinh nói tiếp về ba pháp định -- Không vô biên 
xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ -- trong khi vào bất 
kỳ định nảo trong ba định này, người tu khởi tâm suy 
tư và biết, trích: 

*,. „định này là pháp hữu vì, do suy tư tác thành. 
Phàm sự vật gì là pháp hữu vị, do suy tư tác thành thời 
sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt”. Vị ấy vững 
tru ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu 


54 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyễn pháp này, do 
hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phân 
kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, 
khỏi phải trở lui đời nảy. * (ngưng trích) 

Như thế, bất kỳ pháp nào trong I1 pháp môn vừa 
nói đều là cửa giải thoát, như kinh ví dụ là ngôi nhà có 
I1 cửa, khi nhà cháy, cửa nào cũng đưa ra thoát bình 
an. 

Điểm để suy nghĩ: Kinh MN 52 không nói gì về 
hai pháp định được xem là vi tế hơn ba pháp định nêu 
trên: Phi tưởng phi phi tưởng xứ định và Diệt thọ 
tưởng định. Tại sao? Tại sao hai pháp định này không 
được xem là cửa giải thoát? Đọc kỹ, chúng ta có thê 
suy đoán rằng, vì trong hai cảnh giới định này, không 
còn tưởng nữa. 

Không còn tưởng, cũng có nghĩa là không thể suy 
tư (để nhận biết pháp ấn vô thường), như 11 pháp môn 
dẫn trên. 

Một điểm để suy nghĩ nữa: trong 11 pháp môn nêu 
trên, Đức Phật không nói về Tứ Niệm Xứ và Tam Giải 
Thoát Môn. Không phải là Đức Phật phân biệt cao 
thấp, nhưng chỉ vì muốn đưa ra nhiều pháp môn cho 
học nhân tiện dụng. Trong khi Tứ Niệm Xứ là niệm 
thân/thọ/tâm/pháp, và trong khi Tam Giải Thoát Môn 
là vào các tam muội Không, Vô Tướng, Vô Tác, nhóm 
11 pháp môn trong Kinh MN 52 có thê nói cho gọn là 
Suy Tư Đề Nhận Biết và Vững Trú trong Cái Thấy 
Vô Thường. Điểm chung trong lI cửa giải thoát nêu 
trên, hành giả chọn bất kỳ cửa nào cũng được, và rồi 
suy tư, nhận biết, vững trú trong cái thấy vô thường, từ 
đây đoạn trừ lậu hoặc, nhập Niết bàn. 

Và Vô thường, tất nhiên Khổ, tất nhiên Vô ngã. 
Nghĩa là, ba pháp ân, nói theo Nam Tông. Nói theo 
Bắc Tông, sẽ thêm Không, gọi là tứ pháp ấn. Gọi 
chung, một chữ là Duyên Khởi, là vì cái này có, cho 


55 


NGUYÊN GIÁC 


nên cái kia có. Đức Phật nói các pháp y hệt các cọng 
tranh dựa vào nhau mà có, không pháp nảo độc lập hay 
tự hữu. 


NHẬN RA PHÁP ÂN VÔ THƯỜNG 

Tới đây, câu hỏi là, làm sao nhận ra pháp ấn vô 
thường? 

Đức Phật dạy trong nhiều kinh rằng tất cả pháp 
hữu vi là vô thường, vả vì thế cho nên khổ (bất như ý), 
và vì thế cho nên vô ngã. 

Trong Kinh SN 22.15 - Yadanicca Sutta, bản Việt 
dịch của HT Thích Minh Châu viết, trích: 

“Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường; cái gì vô 
thường là khổ; cái gì khổ là vô ngã; cái gì vô ngã, cần 
phải như thật quản với chánh trí tuệ: “Cải này không 
phải của tôi; cái này không phải là tôi; cái này không 
phải tự ngã của tôi ”.” (4) 

Tương tự với thọ, tưởng, hành, thức. Có nghĩa là, 
tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, cảm thọ, suy nghĩ, 
nhận biết... đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô 
ngã. Và hành giả trong mọi trường hợp đều như thật 
quán: “Cái này không phải của tôi; cải này không phải 
là tôi; cái này không phải tự ngã của tôi.” 

Kinh vừa dẫn chỉ ngắn như thế. Nhưng đối với 
một số trường hợp, Đức Phật giải thích chỉ tiết hơn, để 
không ngộ nhận là hư vô. 

Trong Kinh MN 22 - Ví Dụ Con Rắn, Đức Phật 
nói về những lời xuyên tạc, và nói rằng nhận ra pháp 
ấn mới là hạnh phúc, an lạc lâu đài: 

“Chư Tỷ-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, 
một số Sa-môn, Bà-la-môn xuyên tạc Ta một cách phi 
chơn, hô đô, hư vọng, không thực: “Sa-môn Œotama 
chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy 
diệt, sự tiêu diệt các hữu tình”. Nhưng này các Tỷ- 
kheo, Ta không là như vậy, 1a không nói như Vậy... 


56 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Chư Tj-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ sắc. Các Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an 
lạc lâu dài cho các Ông.” (5) 

Tương tự với thọ, tưởng, hành, thức. Nghĩa là, xả 
ly không phải là hư vô đoạn diệt, mà chính là an lạc, 
hạnh phúc. 

Tới đây, câu hỏi là, nên quán vô thường như thế 
nào? 

Trong Kinh SN 22.102, bản Việt dịch của HT 
Thích Minh Châu viết về pháp quán tưởng vô thường, 
trích: 

"T tập vô thường tưởng như thế nào, này các Tỷ- 
kheo, làm cho sung mãn như thế nào mà tất cả dục 
tham được đoạn tận... tất cả ngã mạn được tận trừ? 

Đây là sắc; đây là sắc tập khởi; đây là sắc đoạn 
diệt; đáy là thọ ... đáy là tưởng ... đáy là các hành... 
đây là thức; đáy là thức tập khởi; đáy là thức đoạn 
diệt. 

Vô thường tưởng được tu tập như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được làm cho sung mãn như vậy, tất cả dục tham 
được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn lận; tất cả 
hữu tham được đoạn tận; tất cả vô mình được đoạn 
tận; tất cả ngã mạn được tận trừ." (S) 

Nghĩa là, thấy như thế là như thế... 

Bản tiếng Anh của Bhikkhu Bodhi là: Swch ¡s 
ƒorm, such is origin, such ifs passing away... 

Bản tiếng Anh của Bhikkhu Sujato là: Swch ¡is 
ƒorm, such ¡is the origin oƒ ƒorm, such is the ending oƒ 
ƒorm... 

Có thể dịch theo văn phong Thập như thị của Kinh 
Pháp Hoa là: Như thị sắc, như thị sắc khởi, như thị sắc 
diệt...(tương tự với thọ, tưởng, hành, thức). 

Có thể dịch theo Kinh Bahiya (Kinh Ud 1.10) là: 
Trong cái được thấy sẽ chỉ là cái được thấy, trong cái 
được thấy tập khởi sẽ chỉ là cái được thấy tập khởi, 


57 


NGUYÊN GIÁC 


trong cái được thấy biến diệt sẽ chỉ là cái được thấy 
biến diệt... 

Trong cái thấy như thế, cái thấy như thị, sẽ không 
còn thời gian. Hoàn toản không còn thời gian nữa. 

Trong Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Kinh MN 131), 
Đức Phật dạy rằng hãy an trú trong hiện tại: 

Quả khứ không truy tìm 

Tương lai không ước VỌnG. 

Quá khứ đã đoạn tận, 

Tương lai lại chưa đến, 

Chỉ có pháp hiện tại... 

Nhưng trong Kinh Bahiya, Đức Phật nói có pháp 
tu sẽ tức khắc xa lìa cả ba thời quá khứ, vị lai và hiện 
tại: Khi thấy các pháp như thế là như thế, sẽ không 
có kiến nào khởi lên, tất nhiên sẽ không bụi nào bám 
được, tất nhiên giải thoát. 

Bản dịch của HT Thích Minh Châu: Này Bàhjya, 
Ông không là đời này, không là đời sau, không là đời 
chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau.(6) 

Bản dịch AnandaJotI: Đahiya, you will not be here 
or heredqƒfler or in between the fwo—just this is the end 
Oƒ suƒfering... (6) 

Nói theo Kinh Pháp Hoa, nếu chúng ta giữ được 
cái nhìn như Ngài Bahiya, thì trong khi đứng ngôi 
ngay đây là Tích Môn nhưng cả một thế giới Bản Môn 
đã hiển lộ ra bao la tức khắc. 


KHÔNG NĂM GIỮ KIÊN NÀO 

Câu hỏi là, tại sao khi nhìn các pháp, lại cần có cái 
nhìn Như Thị? 

Trả lời: Bởi vì Như Lai không năm giữ bất kỳ kiến 
nào (ý này đã nói trong Metta Sutfa). 

Chữ kiến đây, có nghĩa là kiến (lập trường) về 
có/không, một/nhiều, hữu biên/vô biên, chơn/vọng, 
vân vân. 


538 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Đức Phật dạy rằng ngài không hề có một kiến nào 
như thế, mọi chuyện nắm giữ kiến nào sẽ chỉ là tà kiến. 

Trong Kinh MN 272 - Aggi-vacchagotta Sutta, bản 
Việt dịch của HT Thích Minh Châu viết: 

"Này Vaccha, tả kiến đã được Như Lai đoạn trừ. 
Nhưng này Vaccha, đây là điều Như Lai đã thấy: 
“Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt..." Tương 
tự với thọ, tưởng, hành, thức. 

Nghĩa là, Đức Phật dạy cái nhìn: như thị sắc, như 
thị sắc tập, như thị sắc diệt... 

Bản Anh dịch của nhà sư Thanissaro viết về câu 
vân đáp này như sau: 

*Does Master Gotama have any position at all? ” 

“4 position,` Vaccha, is somethmg that q 
Tathagata has done away with. What a Tathagafa sees 
is this: “Such ¡is ƒorm, such ifs originafion, such ïfs 
disappearance; such ¡is ƒeeling, such ifs originafion, 
such ifs disappearance...` (7) 


DỊCH: 

“Hỏi: Ngài Gotama có bất kỳ quan kiến (lập 
trường) nào không? 

“Đáp: Vaccha, quan kiến là cải Như Lai đã xóa số 
rồi. Cái một bậc Như Lai nhìn thấy là thể này: Như thị 
sắc, như thị sắc khởi, như thị sắc diệt; như thị thọ, như 
thị thọ khởi, như thị thọ diệt...” 


THẦY MỘT, LÀ THẦY TẤT CÁ 

Trong cái thấy như thế, thời gian biến mắt. 

Bởi vì, tiến trình “sanh, trụ, dị, điệt” (sinh khởi, an 
trụ, biến chuyên, tịch diệt) tức khắc chỉ còn là 
“sanh/diệt” — nghĩa là, trong cái sanh đã tức khắc là 
cái diệt. 

Thấy như thé, lập tức khi thấy Khổ Đề hiện ra, là 
tức thì nhận ra Tập Đề, Diệt Đề và Đạo Đề. Và tương 


59 


NGUYÊN GIÁC 


tự với bất kỳ đế nào. Tứ Thánh Đề đồng thời hiển lộ 
trong cái nhìn Như Thị. Cái nhìn này cũng là pháp tu 
của Thiền Tông. Đây là pháp khó tin, khó hiểu, khó 
vào. 

Trong Kinh SN 56.30 -- Gavampati Sutta, Đức 
Phật dạy rằng fhấy một diệu để, là thấy tức khắc bốn 
diệu để. 

Bản Việt dịch của HT Thích Minh Châu viết rằng 
Tôn giả Govampati lập lại lời Đức Phật dạy: 

“Này các Tỷ-kheo, di thấy Khổ, người ấy cũng 
thấy Khổ lập, cũng. thấy Khổ diệt, cũng thấy Con 
Đường đưa đến Khổ diệt. Ai thấy Khổ tập, người ấy 
cũng thấy Khổ, cũng thấy Khổ diệt, cũng thấy Con 
Đường đưa đến Khổ diệt. Ai thấy Khổ diệt, người ấy 
cũng thấy Khổ, cũng thấy Khổ tập, cũng thấy Con 
Đường đưa đến Khổ diệt. Ai thấy Con Đường đưa đến 
Khổ diệt, người ấy cũng thấy Khổ, cũng thấy Khổ tập, 
cũng thấy Khổ diệt". 

Bản Anh dịch của Bhikkhu Bodhi: 

*Bhikkhus, one who sees suƒJfering also sees the 
origin oƒ suƒffering, also sees the cessafion oƒ suƒƒering, 
also sees the way leading to the cessafion oƒ suƒJering. 
One who sees the origin of suffering dlso sees 
suffering, also sees the cessafion oƒ suƒfering, also sees 
the way leading to the cessation oƒ suƒfering. One who 
sees the cessation oƒ suƒfering also sees suƒJering, also 
sees the origin oƒ sufJering, also sees the way leading 
to the cessation oƒ suƒfering. One who sees the way 
leading to the cessalion oƒ suffering dalso sees 
suffering, also sees the origin oƒ sujjering, also sees 
the cessation oƒ suƒfering.` (8) 

Như thế nghĩa là gì? Làm sao thấy một Diệu đế, là 
tức khắc thành tựu cả Tứ Diệu Đề. 

Câu trả lời rằng, như thế, Đức Phật tuyên thuyết 
rằng vạn pháp chỉ là thức. Hay, muôn pháp chỉ là tâm. 


60 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Và do vậy, tiễn trình thấy một mà thành tựu cả bốn, 
nói theo Thiền Tông, xảy ra ngay trong một niệm. 
Ngoài một niệm ra, không thể ai thấy một sự thát vi 
điệu mà nhận ra cả bốn sự thật vì diệu như thể. Nghĩa 
là, chỉ trong thế giới Duy Thức mới hiển lộ như thế. 


VAN PHÁP LÀ THỨC 

Phương pháp lý luận trong nhiều kinh, Đức Phật 
đã dạy rằng, thế giới không lìa thân tâm nảy mà hiện 
hữu, và đi tận cùng thế giới cũng không ra khỏi khối 
sắc-thọ-tưởng-hành-thức này. Trong Kinh SN 12.44 - 
Loka Sutta, Đức Phật dạy rằng thế giới tập khởi và tịch 
diệt cũng là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý — tức là từ 
6 căn, hiển lộ 6 trần, sinh 6 thức. Duyên khởi như thế, 
thế giới đã tập khởi và đoạn diệt. 

Bản Việt dịch của HT Thích Minh Châu viết, 
trích: 

*Do duyên con mất và các sắc, nhãn thức khởi lên. 
Do ba cải tụ họp, nên có xúc. Do duyên xúc nên có 
thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. 
Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. 
Do duyên sanh, nên có giả chết, sâu, bi, khổ, ưu, não 
sanh khởi. Đây là thế giới tập khởi...” (9) 

Tương tự với tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có nghĩa là, 
thế giới chỉ là thức. Nếu không nhìn như thế, sẽ không 
giải thích được Khổ đé, và sẽ không nhận ra Đạo đề. 
Như thế, các luận sư đời sau trong phái Duy Thức của 
Bắc Tông chi là khai triển thêm. 

Hỏi thêm: Cái gì làm nên thân, tâm và thế giới? 
Câu trả lời đơn giản là nghiệp. Để giải thoát ra khỏi 
nghiệp sẽ là trí tuệ. Và trí tuệ giải thoát đó sẽ không 
phải là pháp sanh diệt, vì nếu là pháp hữu vi, tất nhiên 
sẽ biến mắt, không gọi là giải thoát. Do vậy, giải thoát 
phải là từ pháp vô vi, pháp lìa sanh diệt. Và đó phải là 
một thức xa lìa đất, nước, gió, lửa... 


61 


NGUYÊN GIÁC 


Đức Phật giải thích trong Kinh MN 49 - Kinh 
Phạm Thiên Cầu Thỉnh về một thức xa lìa tất cả kinh 
nghiệm. 

Bản dịch của HT Thích Minh Châu,khi Đức Phật 
nói với Phạm Thiên rằng nếu không nhận ra thức này 
thì mọi chuyện trở thành vô ích, trích: 

"— Này Tôn giả, đối với tất cả, nếu Tôn giả không 
lãnh thọ nhất thiết tánh, thì đối với Tôn giả, trở thành 
trống không, trống rông, Thức là phi sở kiến, không 
biên tế, chói sáng tất cả, nếu không thể lãnh thọ địa 
đại ngang qua địa tánh, không thể lãnh thọ thủy đại 
ngang qua thủy tánh, không thể lãnh thọ hỏa đại 
ngang qua hỏa tánh, không thể lãnh thọ phong đại 
ngang qua phong tánh, không thể lãnh thọ chúng sanh 
ngang qua chúng sanh tánh, không thể lãnh thọ chư 
Thiên ngang qua chư Thiên tánh..." (ngưng trích) 

Bản dịch của Bhikkhu ThanIssaro, trích: 

"1ƒ, good sir, yơu have directly known the extent oƒ 
what has not been experienced through the allness oƒ 
the all, may it not turn out to be actually vain and void 
ƒor yơu.' 

"“Consciousness withouf surƒqce, 

endless, radiant all around, 

has not been experienced through the earthness oƒ 
earth ... the liquidify oƒ liquid... the fieriness oƒ fire... 
the windiness oƒwind... the allness oƒ the all." (ngưng 
trích) 

DỊCH: 

[Đức Phật dạy): Tôn giả, nếu ông không biết trực 
tiếp những gì không được kinh nghiệm xuyên qua cải 
tất cả của tất cả, hy vọng [hiểu biết về thức này] sẽ 
không vô ích cho ngươi. 

"Thức không hiện tướng, 

[thức]vô tận, [thức] chiếu sáng khắp cối, 


62 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


[hức] không được kinh nghiệm xuyên qua táảnh 
đất của đất... tánh chảy của nước... tánh lung linh của 
lửa... tánh gió của giỏ... cái tất cả của tất cả." 

Tương tự, bản Anh dịch của SuJato: 

“*“Woll, good sử, Iƒ you have directly known that 
which is not within the scope oƒ experience based on 
all may your words not ftwrn out to be voidl and 
hollow! 

Consciousness that is invisible, infinite, radiant all 
round—that$s what ¡is not withn the scope oƒ 
experience based on earth, water, flre, di", creafures, 
gods, the Creator, Brahma, the gods oƒ síreaming 
radiance, the gods replete with glory, the gods oƒ 
abundamt fruit, the Overlord, and the all." (10) 


Làm cách nào nương vào thức để xa lìa tham sân 
si, để danh-sắc tịch diệt? 

Trong Kinh DN II -- Kevatta Sutta, bản dịch của 
HT Thích Minh Châu các câu áp chót ghi lời Đức Phật 
dạy về giải thoát, khi đanh-sắc tịch diệt, trích: 

"Này Tỷ-kheo, câu hỏi phải nói nhự sau: 

“Chỗ nào mà địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong 
đại, dải ngăn, tế, thô, tịnh, bắt tịnh không có chân 
đứng? Chỗ nào cả danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn?” 
và đáy là câu trả lời cho câu hỏi này: 

“Thức là không thể thấy, vô biên, biến thông hết 
thảy xứ. Ở đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại 
không có chân đứng. 

Ở đây, cũng vậy đài, ngăn, tế, thô, tịnh và bất tịnh. 

Ở đây danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn. 

Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đêu diệt tận.” (11) 

Như thế, trong các mắc xích Duyên khởi, cắt 
đứt mắc xích nào cũng đều giải thoát. 


63 


NGUYÊN GIÁC 


Ly ái dục cũng giải thoát. Xa lìa thủ (vô sở trụ) 
cũng giải thoát. Xa lìa hành (không khởi tâm làm một 
pháp nảo hết) cũng giải thoát. 

Trong Kinh SN 12.38 - Cetana Sutta, bản Việt 
dịch của HT Thích Minh Châu dịch: 

"Này các Tỷ-kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, 
không có tư lường, không có thâm ÿ, thời không có sở 
duyên cho thức an trú. Khi nào sở đuyên không có mặt 
thời thức không an trú. Do thức ấy không an trú và 
không tăng trưởng, nên trong tương lai tái hữu không 
sanh khởi. Do sanh khởi tải hữu không có mặt trong 
tương lai, nên sanh, giả chết, sâu, bỉ, ưu, não được 
đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ 
uấn này." (12) 

Như thế, một thức xa lìa đất nước gió lửa như thế, 
một thức chiếu sáng và rỗng rang bao trùm khắp như 
thế... quý luận sư Bắc Tông còn gọi là Phật Tánh, vì y 
hệt bông sen, trong ao đầy bùn vẫn không hè dính bùn. 

Trong Kinh SN 12.64 - Atthiraga Sutta, có thê tóm 
tắt trong một câu là: 

"Chỗ nào không có thức an trú, tăng trưởng, chỗ 
ấy không có danh sắc sanh..." 

Trong kinh, Đức Phật giải thích chị tiết, rằng 
chúng sinh có 4 loại thức ăn, hễ khi thọ dụng 4 loại 
thức ăn mà khởi tâm tham là thức sẽ an trú và tăng 
trưởng, và thế là danh sắc sanh, tức là luân hồi sinh tử. 
Phân biệt 4 loại thức ăn này là: 

-- đoàn thực, bản dịch Bodhi là nutriment edible 
food. Thí dụ, cơm, bánh mì, rau quả... 

-- xúc thực, là nutriment contact. Thí dụ, chạm 
xúc, mắt thấy cảnh đẹp, tai nghe nhạc hay, mũi cảm 
thọ mùi thơm... 

-- tư niệm thực (tâm hành), nutrimment mental 
volition. Thí dụ, ước muốn chiến đấu hay chinh phục, 


64 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


ước muốn sáng tạo hay phát minh, ước muốn xây dựng 
hay hủy diệt... 

-- thức thực, nutriment conscIousness. Đức Phật so 
sánh chúng sanh như một tù nhân, bị mũi giáo nhọn là 
thức thực đâm cho bị thương; mỗi ngày tù nhân này ba 
lần bị đâm, mỗi lần 300 mũi giáo của thức thực. 

Đức Phật dạy trong Kinh SN 12.64 rằng: 

". [Đối với 4 loại thức ăn đó] không có tham, 
không có hỷý, không có ái, thời không có thức an trú, 
tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an trú, tăng 
trưởng, chỗ ấy không có danh sắc sanh. Chỗ nào 
không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các hành 
tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, 
chỗ ấy không có hữu tải sanh trong tương lai. Chỗ nào 
không có hữu tải sanh trong tương lai, chỗ ấy không 
có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào không có 
sanh, già chết trong tương lai, Ta nói rằng chỗ ấy 
không có sâu, không có khổ, không có não." (13) 

Làm sao để thức không an trú? Kinh này nói rằng 
thức y hệt như tia nẵng chiếu vào căn nhà, mà nhà này 
không có bức tường nào dù ở hướng đông, tây, nam, 
bắc, và thức này chiếu vào chỗ không có đất, không có 
nước... thì thức này không an trú vào đâu cả. Thế là, 
giải thoát. 

Bởi vì, bản tâm là chói sáng, và bụi là từ ngoài 
vào. 

Kinh AN I1.51-60, bản Việt dịch của HT Thích 
Minh Châu viết: 

"Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói. Và tâm 
này bị ô nhiễm bởi các cấu uễ từ ngoài vào... Tâm này, 
này các Tỷ-kheo, là sảng chói. Và tâm này được gột 
sạch các cấu uễ từ ngoài vào..." (14) 

Tới đây, câu hỏi là, làm sao thấy các pháp đều từ 
tâm mà ra? 


65 


NGUYÊN GIÁC 


Trước tiên, nên thấy Đức Phật dạy rằng thế giới 
cõi này chỉ là 12 xứ, gồm 6 nội xứ (mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý) và 6 ngoại xứ (sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp). Khi tính tới tương tác, thế giới này chỉ là 1§ 
giới — bao gồm 12 xứ vừa nói, cộng thêm nhãn thức, 
nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 

Như thế, khi vũ trụ tương tác để sinh khởi và tịch 
diệt, theo giải thích này, chỉ là thế giới vũ trụ của thức. 

Như thế, pháp ấn vô thường năm trong luật Duyên 
khởi, vì cái này có cho nên cái kia có. 

Như thế, tất cả thế giới chỉ là hợp thể, và không có 
gì đứng riêng để gọi là tự ngã, thí dụ như cỗ xe gồm 
bánh xe, mui xe, càng xe... ráp lại, chớ không có gì 
gọi là xe. 

Ngay cả khi nghiền cả thế giới cho thành vi trần, 
các hạt vi trần cũng theo luật duyên khởi vì không thê 
đứng riêng mà thành, vì phải tựa vào hạt khác ở đông 
tây nam bắc... 

Ngay cả những gì tưởng là kiên cố, như ngọn núi, 
cũng thực sự là rỗng rang không tự thẻ, vì là các khối 
đá và các bụi cây hợp lại. 

Ngọn núi cũng có thê được nhìn theo phương pháp 
Đức Phật dạy, răng chớ xem núi là núi, mà hãy thấy 
rằng cái gọi là núi đó chỉ là cái được thấy, trong đó có 
màu xanh của rừng được thấy và nhiều màu nâu dị biệt 
của đá và đất... Nghĩa là, khi núi được nhìn như “cái 
được thấy,” tức khắc thế giới với chúng ta chỉ là thế 
giới Duy Thức. Đó cũng là khi chư tô nói rằng không 
ngờ tâm này bao trùm khắp núi non sông hồ... Và như 
thế, là Tứ Diệu Đề thành tựu chỉ trong một sát na, 
trong một khoảnh khắc. 

Đó là lý do, chư tổ Thiền Tông nói, vạn pháp chỉ 
là nhất tâm, trong khi thế giới là duy thức sở biến. Giữ 
mãi cái nhìn này, sẽ nhận ra lý Duyên Khởi, sẽ nhận ra 
pháp ấn vô ngã và pháp ấn vô thường... Tới đây, là trở 


66 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


lại lời dạy “suy tư, nhận ra, vững trú trong cái thấy vô 
thường” trong I1 pháp môn đã nói ở trên. Và trong II 
pháp môn đó, Tâm Từ là một cửa giải thoát. 

Khi đã thấy tất cả các pháp chỉ là duy thức sở biến, 
cũng là thấy ngay trước mắt và bên tai rằng thế gian 
hăng như mộng, y hệt như hoa đôm trên không. 

Đó là những dòng khởi đầu một bài kệ trong Kinh 
Lăng Già, một kinh về duy thức: 

Thể gian ly sanh diệt 

Do như hự không hoa 

Trí bất đắc hữu vô 

Nhi hưng đại bị tâm... 

Cõi này như thế vốn xa lìa sanh diệt, y hệt như hoa 
đốm trên không, trí không đắc cả hữu lẫn vô, mà hưng 
khởi đại bi tâm. 

Và lúc đó là Từ Bi vô lượng khởi dụng từ Trí Tuệ 
xa lìa sanh diệt. 


GHI CHÚ: 


(1) Thích Thiện Châu. Kinh Từ Bi: 
https://thuvienhoasen.org/a 10454/kinh-tu-bi-metfa-sutta 
Có thê tham khảo 19 bản Anh dịch ở đây: 
http://www.leighb.com/mettasuttas.htm 

(2) HT Thích Minh Châu. Kinh MN 97: 
https://suttacentraLnetmn97/vưminh_ chau 

(3) Kinh MN 52. Bản Việt dịch HT Thích Minh Châu: 
https://suttacentralLnemn52/vưminh_ chau 

Và các bản Anh dịch. Bhikkhu SuJato: 
https://suttacentral.netmn52/en/suJato 

Bhikkhu Bodhi: https://suttacentral.netmn52/en/bodhi 
(4) HT Thích Minh Châu. Kinh SN 22.15: 
https://suttacentral.net/sn22.15/vưminh_ chau 











(5) Kimh SN 22.102: 
https://suttacentral.net/sn22.102/vi/minh_ chau 











67 


NGUYÊN GIÁC 


(6) Kinh Bahiya, bản dịch của HT Thích Minh Châu: 

https://thuvienhoasen.org/a25130/kinh-bahiya 

Bản Anh dịch của AnandaJoti: 

https://suttacentral.net/ud1.10/en/anandaJoti 

(7) Kinh MN 72, bản Việt dịch của HT Minh Châu: 

https://suttacentral.net/mn72/vi/minh_chau 

Bản Anh dịch của ThanIssaro: 

https://suttacentral.net/mn72/en/thanissaro 

(5) Kinh SN 56.30, bản của HT Thích Minh Châu: 

https://suttacentral.net/sn56.30/vưminh_ chau 

Bản dịch của Bhikkhu Bodhi: 

https://suttacentral.net/sn56.30/en/bodhi 

(9) Kinh SN 12.44, bản Việt dịch: 

https://suttacentral.net/sn12.44/vưminh_ chau 

(10) Kinh MN 49. Bản của HT Thích Minh Châu: 

https://suttacentral.net/mn49/vi/minh_chau 

Bản của ThanIssaro: 

https://www.accessfoinsight.org/tipitaka/mn/mn.049.than.ht 

mÌ 

Bản của SuJato: https://suttacentral.netmn49/en/suJafo 

(11) Kinh DN I1: 

https://suttacentral.net/dn11/viminh_ chau 

(12) Kinh SN 12.38: 

https://suttacentral.net/sn12.38/viminh_ chau 

(13) Kinh SN 12.64: 

https://suttacentral.net/sn12.64/vưminh_ chau 

(14) Kinh AN 1.51-60. Bản Việt dịch của HT Minh Châu: 

https://suttacentral.net/an1I.51-60/vi/minh_chau 

Bản Anh dịch của SuJato: "7?s mỉnd, mendicans, ¡s 

radiamt. But if s corrupted by passing corrupfions... This 

mìnd, mendicants, is radiamt. And tt is freed from passing 

Corrupfions." - https://suttacentral.net/an1.41-50/en/suJato 
Bản Anh dịch của ThanlIssaro: "Lznuinows, monks, ¡s the mind. And 
¡f is defiled by incoming defllemernts... Luminous, mmonks, is the 
mìnd. And it is freed from incoming defilemens." - 


https://suttacentral.net/an1I.41-50/en/thanissaro 



























































68 


AI BỐ THÍ QUA BỜ BÊN KIA? 


Có những gì cần phải sửa trong Kinh Phật hay 
không? Có những gì cần phải cắt bớt khỏi Kinh Phật, 
hay cần phải bổ túc thêm cho Kinh Phật hay không? 

Câu trả lời tất nhiên không dễ. Vì người xưa đã 
nói, nêu chấp vào nghĩa từng chữ một, có thể sẽ hiểu 
nhằm ý của Phật; nhưng nếu rời kinh một chữ, lại hệt 
như lời ma nói. Nguyên văn: Y kinh giải nghĩa, tam 
thế Phật oan; ly kinh nhất tự, tức động ma thuyết. 

Cái chữ “oan” sử dụng nơi đây khá là kỳ kỳ. 
Chúng ta là những kẻ nặng gánh tham sân s1, ở một cõi 
trí tuệ cực kỳ thấp so với Đức Phật, có nói gì về Kinh 
Phật cũng hệt như đang đứng nhìn lên hướng mặt trời. 
Một là thấy được ánh sáng mặt trời đang chiếu sáng 
cõi này, hai là sẽ thấy hoa đốm, thấy không như thật, 
chỉ vì tự chúng ta loạn sắc hay nhậm mắt. Thì cớ gì mà 
bảo ánh sáng kia bị “oan.” 

Chỉ có người đại giác ngộ, thấy được ánh sáng 
như thật, mới dám nói như Đức Đạt Lai Lạt Ma đời 14, 
trong bài viết tựa đề “Our Faith in ScIence” trên báo 
New York Times ngày 12 tháng 11-2005 rằng: 

“Nếu khoa học chứng mình rằng có vài niềm tin 
trong Phật Giáo là sai nhầm, Phật Giáo sẽ phải thay 
đổi. Trong quan điểm của tôi, khoa học và Phật Giáo 
chia sẻ một cuộc tìm kiểm sự thật, và một cuộc tìm 
kiểm sự hiểu biết về thực tại.” (L) 


69 


NGUYÊN GIÁC 


Nghĩa là, Đức Đạt Lai Lạt Ma chấp nhận rằng 
trong cánh rừng chữ nghĩa Phật Giáo, có thể sẽ cần sửa 
chữa. Dĩ nhiên, lúc đó sẽ vẫn phải dựa vào các pháp ân 
để không đi lạc. Nhưng người dám nói, dám nghĩ như 
thế, tất đã thấy được bản đồ trí tuệ, để không nhằm 
đường cho dù có sửa vài chữ hay vài ý trong Kinh 
Phật. 


Một điểm thường gây tranh cãi là về chuyện tiền 
thân Đức Phật, khi ngài là vị Bồ tát có tên là 
Vessantara. Lúc đó, vị Bồ tát này bố thí cả vợ và hai 
con nhỏ cho một người bà la môn già, xấu xí, tham 
lam. Có thật Đức Phật kế chuyện cô tích như một ân 
dụ, hay chuyện này đã xảy ra như thế trong một kiếp 
lâu xa nào đó? 

Trong truyền thống Phật Giáo vẫn thường dùng 
nhiều ấn dụ, như tâm lăng xăng thì gọi là tâm khỉ 
vượn, hay hình ảnh từ bùn vươn lên mà vẫn trong sạch 
thường được ân dụ như hoa sen. Hay các biểu tượng 
như sư tử, voi, gươm trí tuệ. Và vân vân. 

Có một thực tế là, một số vị chấp vào chữ, tin rằng 
chuyện bồ thí vợ con cũng là một hạnh tu. 

Ngày xưa, tất nhiên, vợ con là tải sản của đàn ông. 

Nhưng nếu Kinh Phật một thời có nơi đã xem như 
thế, cũng có rất nhiều nơi trong kinh công nhận tính 
bình đăng giữa nam và nữ, và cũng công nhận tính 
bình đăng giữa người với người không phân biệt tuổi 
tác hay thứ bậc xã hội. 

Khi Đức Phật trả lời ngài Ananda rằng phụ nữ có 
thê chứng ngộ giải thoát, đó là một dấu mốc lớn của 
lịch sử nhân loại, Tăng nam nữ thực sự bình đăng. 

Kinh cũng kể lại trường hợp Đức Phật dạy một cô 
gái dệt vải 16 tuổi về quán niệm sự chết, và ba năm 


70 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


sau, khi Đức Phật trở lại thị trẫn nơi cô này cư trú, chỉ 
qua vải câu vẫn đáp, cô gái chứng ngay quả Thánh Dự 
Lưu. Tích Truyện Pháp Cú ghi như thế, ở phẩm 13, 
giải thích về bài kệ 174 Pháp Cú. 

Giả sử rằng, một cô gái như thế là vợ, là con, là 
thợ dệt của một ai nào đó; câu hỏi là, người đàn ông 
nảy có dám bố thí cô gái dệt vải này cho bất kỳ ai? 
Khoan nói gì tới chuyện đem cô bé quả Thánh Dự Lưu 
nảy trao tặng cho một ông già bả la môn xấu xí, tham 
lam. 


Bây giờ, chúng ta nói về trường hợp ngài La Hầu 
La, người con duy nhất của Đức Phật và là vị sa di đầu 
tiên của Tăng Đoàn. Ngài La Hầu La năm mới 7 tuổi, 
đã được Đức Phật cho xuất gia. Lúc đó, Đức Phật yêu 
cầu ngài Sariputta cho ngài La Hầu La thọ giới sa di. 

Và cũng năm mới 7 tuổi, ngải La Hầu La được 
Đức Phật dạy đừng nói dối, và dạy phương pháp quán 
ba nghiệp: quán thân, quán khâu, quán ý. (2) 

Tại sao Đức Phật không bó thí cậu La Hầu La cho 
ông nội là vua Tịnh Phạn, hay cho mẹ là công chúa Da 
Du Đà La? Cũng không bồ thí cậu cho đất nước, dân 
tộc... 

Tất cả những gì Đức Phật làm đều vì mục tiêu tối 
thượng là để đưa chúng sanh qua bờ bên kia. Và do 
vậy, ngài đã không bố thí cậu La Hầu La cho ông nội 
và mẹ của cậu. 

Vua Tịnh Phạn tất nhiên là buồn, mới thỉnh cầu 
Đức Phật ra luật rằng chỉ nên cho thiếu niên xuất gia 
với sự cho phép của ba mẹ hay người giám hộ. Đức 
Phật ưng thuận. 

Chú ý rằng, bài pháp dạy cho vị sa di 7 tuổi này 
không dễ. Nơi đây trích dịch một đoạn ở phần dạy 


7l 


NGUYÊN GIÁC 


pháp quán tâm niệm (hãy hình dung, cậu La Hầu La 7 
tuổi nghe lời dạy này): 

"Khi niệm khởi, hãy quán sát: Niệm này tôi đã 
khởi lên -- có dẫn tới tự tổn thương mình không, có tổn 
thương người khác không, hay tổn thương cả hai? Có 
phải đó là một niệm không khéo, dẫn tới hậu quả đau 
đớn, kết quả đau đớn? Nếu, khi quán sát, tôi biết niệm 
nảy dẫn tới tự tôn thương, hay dẫn tới tốn thương 
người khác, hay cả hai; đó là một niệm không khéo với 
hậu quả đau đớn, kết quả đau đớn, thì con nên cảm 
thấy bất ôn, xấu hỗ & không hài lòng với niệm này. 
Cảm thấy như thế, con nên tập tránh khởi các niệm 
như thế tương lai. Nhưng, nếu, khi quán sát, con biết 
niệm này không dẫn tới tốn thương... đó là một niệm 
khéo léo với kết quả an lạc, hậu quả an lạc, con nên 
giữ tâm hoan hỷ vả tươi mới, tập ngày và đêm trong 
các tâm niệm khéo léo như thế.” (2) 

Hiên nhiên, thấy rõ, Đức Phật muốn giữ cậu sa di 
7 tuổi La Hầu La sống trong pháp như thế, và không 
hề muốn bố thí cậu cho bất kỳ ai, đù là cho ông nội 
hay mẹ nơi cung điện. 

Tại sao có người phải tin rằng tu hạnh bồ tát là 
phải bố thí vợ con? Phải chăng chỉ là ẩn dụ? 


x 


Tới đây, chúng ta cũng nên trích dẫn Kinh Giáo 
Thọ Thi-ca-la-việt từ Trường Bộ Kinh, bản dịch Việt 
ngữ của Hòa thượng Thích Minh Châu. Đặc biệt, xem 
nửa phần sau của đoạn văn 28 về lời Đức Phật dạy 
cách ba mẹ phải đối xử với con, và xem nửa phân đầu 
của đoạn văn 30 về cách người chồng phải đối xử với 
vợ. Trong kinh này, Đức Phật dạy phải trân trọng cả 
vợ lẫn con, chứ không hề bảo phải bố thí vợ hay bố thí 
con. Trích: 


72 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


“28. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người 
con phải phụng dưỡng cha mẹ nhự phương Đông: 
“Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi 
sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình 
và truyền thống; tôi bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm 
tang lễ khi cha mẹ qua đời". Này Gia chủ tử, được con 
phụng dưỡng như phương Đông, theo năm cách nhự 
vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm 
cách: Ngăn chận con làm điểu ác; khuyến khích con 
làm điều thiện; dạy con nghệ nghiệp, cưởi vợ xứng 
đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con. 

Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con 
phụng dưỡng như phương Đông theo năm cách và cha 
mẹ có lòng thương tưởng con theo năm cách. Như vậy 
phương Đông được che chở, được trở thành an ổn và 
thoát khỏi các sự sợ hãi. 


30. Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng 
phải đối xử với vợ như phương Tây: Kính trọng vợ, 
không bất kính đối với vợ; trung thành với vợ; giao 
quyên hành cho vợ; sắm đô nữ trang với vợ; Này Gia 
chủ tử, được chỗng đối xử như phương Tây theo năm 
cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng 
theo năm cách: Thi hành tốt đẹp bổn phận của mình; 
khéo tiếp đón bà con; trung thành với chồng; khéo gìn 
giữ tài sản của chồng; khéo léo và nhanh nhẹn làm 
mọi công việc. 

Này Gia chủ, người vợ được người chồng đổi xử 
như phương Tây theo năm cách và người vợ có lòng 
thương tưởng chồng theo năm cách. Như vậy phương 
Táy được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi 
các sự sợ hãi...`(3) 

Như thế, suy luận qua bản dịch trên của Hòa 
Thượng Thích Minh Châu: nếu có khi nào Đức Phật kế 
chuyện tiền thân, và nếu chuyện có chỗ khả vấn, hãy 


73 


NGUYÊN GIÁC 


nên nghĩ răng đó là những ân dụ mà chúng ta chưa dò 
nôi. 


Tuy nhiên, chúng ta nên suy nghĩ thế nào về hạnh 
Bồ thí? Chúng ta có cần phải bồ thí thế này, hay bồ thí 
thế kia? Đức Phật đã dạy thế nào là Bồ thí qua bờ bên 
kia? 

Xin mời đọc lại đoạn kinh sau, để thấy rằng bạn 
chỉ cần ngôi một chỗ, khỏi cần đứng dậy -- xin nhắc 
lại, Đức Phật dạy chỉ cần ngồi một chỗ, cũng sẽ được 
hưởng diệu dụng của pháp Bồ thí. 

Trong Tăng Chi Bộ, kinh này có tên là 
“Mahanama Sutta: To Mahanama” dựa theo bản Anh 
dịch của sư Thanissaro Bhikkhu, trích đoạn dịch như 
sau: 

Thêm nữa, có trường hợp khi học nhân gợi nhớ 
lại việc bố thí của mình: “Đây là lợi ích, lợi ích lớn 
cho tôi, rằng — trong những người vượt thắng với tâm 
ô nhiễm ưa sở hữu — tôi sống ở nhà, tâm tôi tỉnh thức 
vơí không nhiễm ô muốn sở hữu nào, rộng rãi tự do, 
tay mở ra, hoan hỷ khi độ lượng bố thí, đáp ứng với lời 
xin, hoan hỷ khi cúng dường phẩm vật. ” 

Vào bất kỳ lúc nào, khi một học trò của bậc thánh 
gơi nhớ lại việc đã bố thí, tâm học nhân không bị tham 
xâm chiếm, không bị sân xâm chiễm, không bị sỉ xâm 
chiếm. Tâm học nhân thăng về trước, dựa vào hạnh bố 
thí. Và khi tâm này hướng thăng vê trước, học nhân 
của bậc thánh đạt được hướng mục tiêu, đạt được 
Pháp vị, đạt được niềm vui với Pháp. Trong tâm người 
có niềm vui, hỷ lạc phát sinh. Trong tâm người có hỷ 
lạc, thân sẽ an tĩnh. Với người có thân an tĩnh, sẽ thấy 
thân thư giãn. Khi trong người thư giãn, tâm sẽ định 
tĩnh. 


74 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Này Mahanama, với người làm nhự thể, sẽ được 
thấy rằng: “Trong những người chệch hướng, học 
nhân của bậc thánh cư trủ hòa hợp đúng pháp; trong 
những người gây tổn hại, học nhân cư trú mà không 
gây tốn hại gì; bước vào dòng suối Pháp, học nhân 
khởi trong tâm gợi nhớ về hạnh bố thí.” (4) 

Bước vào dòng suối Pháp, phải chăng có nghĩa là 
đạt quả thánh đầu tiên? Nơi đây, tôi xin dưa cột để 
nghe, vì bản thân mình không phải là giảng sư. Nhưng 
hiển nhiên nơi đây, Đức Phật nói rất rõ, chỉ cần nhìn 
vảo tâm thôi, và niệm về hạnh bồ thí để hoan hỷ với 
niềm vui Chánh Pháp. 

Không nghe nói chuyện bồ thí vợ con gì hết. Mà 
vẫn bước vào được dòng suối Pháp. 


x 


Kinh vừa dẫn trên là nói với chư Tăng Ni. Bây 
Ø1Ờ, nói về hạnh bồ thí của người cư sĩ, Đức Phật cũng 
nói tương tự. Chỗ này chúng ta sẽ thấy thêm rằng, với 
người cư sĩ có trí tuệ, thây được ngũ uấn biến diệt, tất 
sẽ thoát khổ, sẽ giải thoát. Nghĩa là, cư sĩ có thể đạt 
quả thánh cao nhất? 

Nơi đây, chúng ta sẽ dẫn kinh “Dighajanu 
(VyagghapaJja) Sutta: Conditions of Welfare” dựa vào 
bản Anh dịch của sư Narada Thera. Trích đoạn, dịch 
như sau: 

“Thế nào là thành tựu hạnh bố thí? 

Nơi đây, một gia chủ cư trủ ở nhà với tâm xa lìa 
tham lam, hết lòng bố thí, tay mở ra, hoan hỷ độ lượng 
bồ thí, chăm sóc người nghèo khó, hoan hỷ phân phát 
phẩm vật cúng dường. Đây gọi là thành tựu hạnh bố 
thí. 

Thế nào là thành tựu trí tuệ? 


75 


NGUYÊN GIÁC 


Nơi đây, một gia chủ khôn ngoan: có được trí tuệ 
hiểu được sự sinh khởi và biến diệt (năm uẩn của các 
pháp); người này đạt được cải nhìn soi thấu cao quỷ 
dân tới sự phá hủy đau khổ. Điễu này gọi là thành tựu 
trí tuệ. ` (Š) 

Kinh trên cũng nói về hạnh bố thí, nhưng không 
nói gì chuyện bồ thí vợ con. Mà cũng vẫn soi thâu năm 
uẩn, và dẫn tới trí tuệ vượt qua bờ đau khổ. Như vậy, 
bố thí nơi đây phải chăng là bố thí tất cả những gì 
vướng bận trong tâm? 


Một thời, nhiều thập niên trước, tôi theo học một 
VỊ Sư g1là, ở một miễn quê Đông Nam Bộ. Khi tôi thú 
thực với Thầy răng, năm giới nhiều quá, sợ con giữ 
nghiêm túc không nôi. 

Thầy nói rằng, con chỉ cần giữ một giới là đủ. 

Tôi hỏi, Thưa Thầy, một giới là giới nào. 

VỊ sư giả nói, một giới đó là Phật giới. 

Tôi hỏi, thế nào là Phật giới. 

Thầy đáp, Phật giới là bình đẳng. 

Tôi đã giữ mãi lời dạy đó, giữ cái nhìn này theo 
mình ngày và đêm. Tôi nhận ra lời dạy này nơi các 
pháp sinh khởi và biến diệt hệt như sóng và nước 
không hề dị biệt; nơi tất cả những gì trước mắt và bên 
tai tôi đều là pháp giới tâm mình hiển lộ. Nơi đó, tất cả 
các pháp đều là vô thường. 

Nơi đó, tất cả các pháp đều là hiển hiện trong tâm 
mình, diễn ra như một vở kịch hay. một cuốn phim với 
đầy đủ âm thanh, sắc tướng, vui buôn, vân vân. 

Nhưng cũng nơi đó, bất kế là tuồng diễn ra vui hay 
buôn, bất kế phim diễn ra hài hay bi, bản tâm thực sự 
vẫn là bất động ở cả ba thời: khi chưa kéo màn, khi 
đang kéo màn, vả khi đã hạ màn. 


76 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Nhưng cũng nơi đó, bất kế sóng lớn hay nhỏ, bất 
kể sóng cuồng nộ hay lặng êm, tâm vẫn là tánh nước, 
xa lìa cả động và cả bất động. 

Trong cùng tận, cái nhìn bình đẳng là tối hậu của 
Tứ Niệm Xứ. 

Thử nhìn lại chuyện bố thí vợ và con dưới ánh 
sáng của Tứ Niệm Xứ: Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, 
niệm pháp. 

Cái tôi nào đang bố thí? Thân mình có thật đâu, 
sao gọi là có cái tôi nào bồ thí. Tay, chân, đầu, tóc, 
lưng, bụng... đều không phải là cái thân. Khi niệm thân 
sẽ thấy: kể cả cái tánh nam hay tánh nữ, cái thân già 
hay thân trẻ, đều tìm không ra trong khối ngũ uân này, 
lây cái gì mà gọi là có thân, mà gọi là có ta, mà gọi là 
có thân ta. 

Khi niệm thọ sẽ thấy, buồn không có thật vì không 
ngăn được khi vui, vui không có thật vì không ngăn 
được khi buồn; do vậy, vui hay buồn không tự hữu, chỉ 
theo duyên mà khởi. Khi thấy tất cả các thọ đều tự 
thân là tánh không, tâm của học nhân sẽ không vương 
vào bất kỳ một thọ nào. Khi ly tất cả các thọ do duyên 
khởi, sẽ là một niềm pháp lạc tự nhiên. 

Tương tự với niệm tâm, sẽ không thấy tâm ở đâu. 
Tương tự với niệm pháp, sẽ không thấy pháp nào thực 
có. 

Tất cả sẽ tự trở về với bản tâm là tánh không. Lúc 
đó, là giây phút của xả ly; đây mới thật là bó thí. 

Trong khi đó, dưới cái nhìn này, vợ và con cũng 
không thật hữu, lấy gì mà bố thí. Mà thực sự, ai bó thí 
nơi đây? 

Nếu gọi răng có ai bồ thí, thì đó không phải là Phật 
pháp — nơi tận cùng, là một tắm gương tâm thật lớn, 
nơi đó tất cả pháp đều bình đăng. 

Như vậy, khi nói bố thí cả vợ con chỉ có nghĩa là 
buông xả tâm niệm "có cái gì là cái của tôi" và bất cứ 


77 


NGUYÊN GIÁC 


những gì tương tự như thế. Và vợ con chỉ có nghĩa là 
tâm tham hữu về vị lai. 


GHI CHÚ: 


(1) Jƒ science proves some belief oƒ Buddhism wrong, 
then Buddhism will have to change. Ìn my view, science 
and Buddhism share a search ƒor the truth and ƒor 
understanding reqli. 
(http://www.nytimes.com/2005/11/12/opinion/12dalaI.html 
?pagewanted=all&_ r=0) 

(2) Kinh Ambalatthika-rahulovada Sutta, phần ghi chú 
có viết, ngài La Hầu La (Rahula) được dạy kinh này khi 7 
tuôi. 
(http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.061.than.ht 
mÌ) 

(3) Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt - 
http://thuvienhoasen.org/p1I5a241/3 1-kinh-giao-tho-thi-ca- 
la-viet-sigalovada-sutta 

(4) Kinh AN 11.12: 
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/anI 1/an11.012.t 
han.html 

(5) Kinh AN 8.54- 
http://www.accessfoinsight.org/tipitaka/an/an08/an08.054.n 
ara.html 


78 


GIỮA CÁC NGÃ RẼ PHÂN HÓA 


Bài nảy được viết theo đề nghị góp ý về chủ đề 
“Gia Đình Phật Tử Giữa Các Giáo Hội (Tông và Hệ 
Phái)” cho một khóa hội thảo cuối năm 2019. Bài viết 
sẽ nói về vị trí người cư sĩ giữa những mâu thuẫn xã 
hội và giữa các giáo hội. 

Thực sự, tất cả lời khuyên giá trị nhất đều có ghi 
sẵn trong Kinh Phật, và đã nhiều lần được giải thích để 
ứng dụng qua lời dạy của quý tôn đức tăng ni và các 
bậc trưởng thượng cư sĩ trước giờ. Bản thân tôi cũng 
không có tầm nhìn chiến lược hay chiến thuật nào để 
góp ý. Nơi đây chỉ xin kế vài kinh nghiệm nơi hải 
ngoại trong cương vị riêng, từ điểm nhìn của một nhà 
văn, nhà báo và người học Phật. 

Trong ba thập niên qua tại hải ngoại, tôi có cơ 
duyên góp sức cho các báo giấy như Giao Điểm, Văn 
Học, Văn, Hợp Lưu, Thơ Tân Hình Thức, Việt Báo, 
Chánh Pháp, Tinh Tân... vả các báo mạng như Thư 
Viện Hoa Sen, Quảng Đức, Hoa Vô Ưu... Với các bậc 
trưởng thượng dày dặn, những kinh nghiệm này chỉ là 
bình thường thôi. Tuy nhiên, các chuyện kế này có thể 
giúp quý bạn trẻ trong Gia Đình Phật Tử nghĩ thêm về 
những cách kham nhẫn để hoạt động giữa các dị biệt 
giáo hội. Thực ra, hoàn cảnh các bạn phức tạp hơn của 
tôi. Trong khi tôi chỉ ứng xử như một nhà báo, nhiều 
bạn phải đối phó trong cương vị nhà hoạt động, hay 


79 


NGUYÊN GIÁC 


người hòa giải, hay người hướng dẫn đoàn thể -- nghĩa 
là rắc rối hơn vị trí của người cầm bút. 

Từ những ngày mới rời đảo Galang, sang định cư 
ở môt thị trấn hẻo lánh tại Virginia trong thời kỳ 
1980s. Lúc đó là thời của điện thoại dây, chưa có cả 
pager, nói gì tới điện thoại di động hay Internet. Báo 
thời đó chỉ là báo giấy, và toàn những tin rất trễ. Lúc 
đó, mỗi lần gặp những tờ báo rất trễ, khi đọc tin về 
Phật giáo và tình hình quê nhà, là không cầm được 
nước mắt, tự biết trước sau gì, mình cũng sẽ phải về 
California -- vì trong trực giác đã biết rằng giấy mực là 
nghiệp đã mang sẵn. 

Tôi vẫn luôn luôn nhớ một lời bồn sư tôi dặn dò 
từ quê nhà nhiều năm trước là “Không cãi nhau” — lúc 
đó tôi đã thắc mắc nhưng không dám hỏi kỹ. Bởi vì 
lịch sử Phật Giáo trải dài từ sau Đức Phật là những 
cuộc tranh biện liên tục, và hơn hai ngàn năm tranh 
biện đã dẫn tới những chia cách lớn — như thời 18 bộ 
phái, rồi quan điểm của Trưởng Lão Bộ cách biệt với 
Đại Chúng Bộ, rồi Nam Tông và Bắc Tông, rồi Trung 
Luận và Duy Thức Luận... Đó là chưa kế hoàn cảnh 
lịch sử riêng của mỗi dân tộc, trong đó các giáo hội 
được hình thành khác biệt nhau. Đó là chưa kể, Phật 
Giáo Tây Tạng sử dụng tranh biện như công cụ cần 
thiết. Trong đời viết văn, chỉ duy một lần tôi tham dự 
một cuộc tranh cãi về văn học, và sau đó là tránh được 
liên tục. Về sau, tôi dò ra được rằng Đức Phật trong 
những năm đầu tiên đi hoăng pháp đã dạy trong nhóm 
các kinh nhật tụng là chớ tranh cãi và hãy sông không 
thấy ai là đối thủ. Đó là Kinh Sn 4.8 — Pasura Sutta. 

Như thế, làm cách nào đứng giữa các dị biệt trong 
xã hội? Tôn kính Phật-Pháp-Tăng là hiển nhiên. Trong 
vai trò nhà báo, và cũng là một người cư sĩ, tôi giữ 
hạnh của ngài Thường Bắt Khinh Bồ Tát. Tôi chắp tay 
cung kính trước trẻ em và người già, trước các học giả 


80 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


và người học kém. Tôi đã chắp tay trước các linh mục 
Thiên Chúa Giáo, các mục sư Tin Lành... đã viết các 
bản tin về hoạt động của các tôn giáo khác, đã phỏng 
vẫn các vị giáo sĩ này về những điều họ muốn nói với 
đồng hương. Trong khi loan tin về các hoạt động từ 
thiện của các tu sĩ tôn giáo khác từ Quận Cam giúp 
đồng bào trong nước, tôi đã ước mơ phải chi Phật Giáo 
mình cũng làm từ thiện như thế, và phải làm từ thiện 
hay hơn họ. 

Có một lần, tôi nghĩ là mình đã rơi vào chỗ phải 
tranh cãi, vì tự thây không giữ được hạnh “không tranh 
cãi” được: đó là khi nhìn thấy một số người muốn bóp 
méo lịch sử để tôn vinh ông Ngô Đình Diệm, tôi nghĩ 
là mình phải lên tiếng. Tôi có một kỷ niệm thời thơ ấu. 
Khi cuộc đấu tranh 1963 xảy ra, tôi chỉ là một cậu học 
trò bậc Trung Học Cơ Sở (ngày đó gọi là Trung Học 
Đệ Nhị Cấp). Trong những ngày cuối tuần hay nghỉ lễ, 
thỉnh thoảng tôi vân phóng lên xe đạp chạy vào các 
xóm giữa đường xe lửa và khu Bàn Cờ, quận 3, tìm 
mấy tên bạn đề rủ nhau chơi banh bàn. Không phải là 
bóng bàn ping-pong đâu. Banh bàn là loại banh gỗ, đá 
bằng các trục có tay cầm do hai đấu thủ đứng hai bên, 
câm các tay trục đá banh gỗ vảo hai gôn nơi hai đầu 
bàn. Một lần phóng xe đạp qua góc phố Lê Văn 
Duyệt/Phan Đình Phùng, thấy trên mặt đá vệ đường 
còn nám đen. Chỗ đó nghe nói là trước mặt tiền của 
Tòa Đại Sứ Cam Bốt. Người dân trong các khu phó 
nảy kế là một Thượng tọa đã tự thiêu trước đó mây 
ngày. Hình ảnh các viên gạch còn nám đen trên hè phố 
vẫn hiện ra trong ký ức tôi. Thời thơ ấu tôi cũng từng 
được nghe về các phân biệt đối với Phật giáo. 

Vì không muốn tranh cãi, tôi suy nghĩ nhiều ngày, 
và tìm ra một cách để không ai cãi nổi: phải dịch các 
hồ sơ mới giải mật của chính phủ Mỹ về thời kỳ 1963. 
Đó là các điện văn trong năm 1963, giữa Tòa Đại Sứ 


81 


NGUYÊN GIÁC 


Mỹ ở Sài Gòn và Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Huế gửi qua lại 
về Tổng Thống Mỹ, Bộ Ngoại Giao Mỹ và các cơ 
quan an ninh Mỹ. Đó là các thông tin trực tiếp, các báo 
cáo về những cuộc đàn áp của chính phủ Ngô Đình 
Diệm đối với Phật giáo, và về cuộc đâu tranh bất bạo 
động của tứ chúng Phật Giáo để đòi bình đẳng tôn 
giáo. Đó là những thông tin mật gửi từ Việt Nam để 
Tổng Thống và nội các Hoa Kỳ có dự liệu hoạch định 
chính sách. Các điện văn đó chỉ báo cáo cho người 
hoạch định chính sách Hoa Kỳ, không viết cho ai khác 
đọc. Các điện văn đó không có ý bôi nhọ hay tôn vĩnh 
ai, mà chỉ là thông tin ròng về các sự kiện đã xảy ra. 
Đó là cách tôi giải quyết học được từ nghề báo: mời 
gọi mọi người nhìn vào sự kiện, chưa cần phê phán 
hay nhận định. Mình không tranh cãi, mà tự động họ 
cãi không ni. 

Đó là nói chuyện lịch sử. Bây giờ nói chuyện về 
các giáo hội dị biệt. Khi đã giữ lòng tôn kính tất cả 
những người trong cộng đồng như thế, lòng tôi tất 
nhiên giữ hạnh rất mực tôn kính các giáo hội Phật giáo 
hải ngoại. Tôi đã chứng kiến những bước trưởng thành 
của cộng đồng mình, từ những năm chưa có bao nhiêu 
chủa tại Quận Cam, cho tới bây giờ chùa nhiều tới đếm 
không xuê. Trong cương vị nhà báo, tôi đã chứng kiến 
các cộng đồng tan vỡ, tách đôi và rồi tách ba. VỀ giáo 
hội Phật giáo mình cũng thế. Nghe chữ “tăng già hòa 
hợp” không có bao nhiêu thực nghĩa. Khi giáo hội 
phân hóa, các đơn vị Gia Đình Phật Tử cũng tương tự. 

Tôi đã chọn thái độ là không đứng riêng để bênh 
vực bất cứ thầy nào hết trong các tranh cãi về phân 
hóa. Nhưng tất cả các buổi lễ lớn, như Đại Lễ Phật 
Đản và Vu Lan, dù của bất kỳ giáo hội nào tại địa 
phương, các phóng viên Việt Báo luôn luôn theo sát để 
tường thuật và hỗ trợ không phân biệt. Trong đêm giao 
thừa, tôi và các bạn mang máy ảnh đi nhiều chùa để 


82 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


chụp ảnh, hoản toàn không phân biệt giáo hội. Dĩ 
nhiên, tôi cũng phải tránh né một vài nơi cực đoan. Tôi 
tránh né các sự kiện khi đoán biết có thầy nảo trong đó 
sẽ chụp mũ thầy khác. Đó là về chính trị. Tôi cũng 
tránh né gặp người cực đoan về tông phái, chuyện 
tranh cãi Nam Tông và Bắc Tông, tranh cãi giữa Thiền 
Tông và Tịnh Độ, và tranh cãi giữa đủ thứ những 
chuyện khác. 

Những lúc nghe chuyện tranh cãi dù về giáo hội 
hay tông phái, tôi rất mực lo ngại rằng các thiếu niên 
và các đơn vị Gia Đình Phật Tử sẽ bị lôi cuốn vào các 
lẫn ranh, trong khi các em chưa đủ kinh nghiệm đời để 
ứng xử và chưa đủ kiến thức để đọc và hiểu. Ngay như 
bản thân tôi, học ngày và học đêm, đọc ngày và đọc 
đêm, mà nhiều khi cũng đảnh dựa cột mà nghe. Có khi 
im lặng vì tự thấy mình dốt. Có khi im lặng vì không 
biết làm sao đề nói lời ái ngữ. Có khi chỉ vì không 
muốn nói rõ răng vị này hay vị kia hiểu sai giáo pháp. 
Thêm nữa, tôi nghĩ, dù mình nói có hay bao nhiêu, mà 
mình tu chăng tới đâu thì cũng vô ích, do vậy tranh 
biện chỉ là chuyện phụ, còn an tâm mới là chuyện 
chính yếu. 

Trong khi vào sinh hoạt cộng đồng, chắp tay trước 
quý tăng ni là đương nhiên, đồng thời tôi cũng chắp 
tay trước các linh mục và mục sư, thì tại sao có chuyện 
rạn vỡ trong nội bộ mình đề nhìn nhau như thù nghịch. 
Tôi tự hỏi, chuyện phân phái đã có từ hai ngàn năm 
nay, mà bản thân mình không ưa tranh cãi, vậy thì làm 
Sao. 

Lúc đó, thêm một câu hỏi được nêu ra cho tôi là, 
nên nương tựa vào Kinh dịch từ Tạng Pali, hay Kinh từ 
ko: Sanskrit, hay Kinh dịch từ Hán Tạng? Nói “nêu 

” là nói nhẹ nhàng, thực ra có trường hợp phải nói là 
tôi bị chất vẫn. Có nhiều khi, viết xong một bài về Phật 
học, vừa đăng lên mạng là có ngay một email của một 


83 


NGUYÊN GIÁC 


ông già khó tính gửi tới, hỏi kiểu gây sự về kinh này, 
kinh kia. 

Tôi trưởng thành từ các kinh Hán Tạng. Ngôi chùa 
tôi học nhiều nhất (và cũng cốt tủy nhất, theo tôi) là 
một ngôi chùa Thiền Tông ở Bình Dương, và có yếu tố 
Tây Tạng vì sư ông của tôi từng sang Tây Tạng học 
trong các năm 1930s. Nhiều năm sau, lại được đọc 
Kinh từ Tạng Pali do Thầy Thích Minh Châu dịch. Tôi 
tự nghĩ, cũng như tiếng Việt mình, trải qua cả ngàn 
năm đã sinh ra các phương ngữ dj biệt, thì Kinh Phật 
cũng thế. Thời nay, đi đâu cũng dễ dàng, có phi cơ và 
xe hơi. Thời xưa, quý Thầy phải đi bộ, gian nan cách 
biệt. Thêm nữa, khi quý Thầy đi hoằng pháp sang các 
nơi, có khi phải tranh luận với các học giả tín ngưỡng 
khác ở địa phương, quý Thây phải soạn ra các bộ luận, 
và lúc đó là thêm các dị biệt. 

Lúc đó, tôi nhớ tới lời dạy trong Kinh MN 139, 
còn gọi là Kinh Vô Tránh Phân Biệt trong Trung Bộ. 
Nơi đây, xin trích bản dịch của Thầy Minh Châu như 
sau: 

“Mặt đối mặt (với aÙ, không nên nói lời mất 
lòng. Nên nói thật từ từ, không có vội vàng. Chớ có 
chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quả xa ngôn 
ngữ thường dùng..." (l) 

Như thế, tôi không có quyên nói làm mắt lòng ai. 
Cũng đừng chấp trước địa phương ngữ. Nghĩa là, nói 
lời từ ái, và nói bằng ngôn ngữ đời thường, bằng ngôn 
ngữ chung nhất giữa các dị biệt địa phương ngữ. Ngôn 
ngữ nảo chung nhất giữa các Tạng Pali, Tạng Sanskrit, 
và Hán Tạng? 

Tôi lúc đó chợt nhớ tới lời bổn sư, một lần ngài 
nói rằng, thôi con ơi, con đừng đọc gì nữa. Lúc đó, 
Thầy nói xong, rồi Thây nhìn tôi mỉm cười. Có nghĩa 
là, câu đó có ân nghĩa. 


84 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Câu nói đó rất mực thâm sâu. Không đọc gì nữa, 
nghĩa là không đọc ngôn ngữ nào hết, không đọc chữ 
nảo hết, không đọc ký hiệu nào hết, vì tất cả chỉ là 
ngón tay chỉ trăng, phải rời ngôn ngữ nghĩa là rời ngón 
tay, mới thấy mặt trăng. Cũng có nghĩa là, chỉ đọc 
ngôn ngữ từ trái tim, tức là một ngôn ngữ cốt tủy, 
chung nhất cho tất cả các pháp. Bởi vì tất cả Kinh đều 
là chữ, và phải lìa chữ. Từ đó, tôi đọc lại cho có hệ 
thống, đọc ngày và đọc đêm, hễ rãnh là đọc Kinh, và 
đối chiếu những hiểu biết của mình. Có những chỗ 
thực sự không dò nổi, vì thiếu khả năng về cô ngữ. Thí 
dụ, khi đọc sách tiếng Anh của một vài học giả, thấy 
nói rằng Tạp A Hàm là cội nguồn cho Duy Thức Luận 
về sau, thì tự mình không đủ ngôn ngữ và kiến thức để 
tìm hiểu. 

Trước tiên, các điểm chung nhất là Luật Duyên 
Khởi, Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo... Hướng đi căn 
bản chung nhất cho tất cả các bộ phái là: Niết bàn là lìa 
tham sân s1. 

Kinh Phật Thuyết Như Vậy 44 (ti 44) viết như 
thế. Kinh Tương Ưng SN 45.7 cũng nói lìa tham sân si 
là Niết Bàn. (2) 

Tiếp theo, câu hỏi là, như thế nào để lia tham sân 
s1? 

Trả lời ngắn gọn nhất, và chung nhất, là: giữ tâm 
vô sở trụ. Nghĩa là không trụ vào bất cứ gì hết, cụ thê 
là không trụ vào sắc thọ tưởng hành thức. 

Kinh SN 22.63, bản dịch của Thầy Minh Châu, 
trích: 

“T-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết 
pháp tóm tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết 
pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cần. 


85 


NGUYÊN GIÁC 


—Ai chấp trước, này Tỷ-kheo, người ấy bị Ma trói 
buộc. Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát 
khỏi Ác ma.” (3) 

Bản Anh dịch của Bhikkhu BodhI là: “B/&kkhu, ïn 
clnging one is bound by Mara; by nof chnging one ¡s 
ƒrecd from the Evil One.” 

Cũng có nhiều điểm chung nữa. Đó không phải là 
Nam Tông hay Bắc Tông. Đó là những lời dạy có 
trước khi phân ra các bộ phái. 

Nhưng hạnh phúc tột cùng của tôi là khi dò được 
rằng có 2 nhóm kinh trong những năm đầu tiên hoằng 
pháp, Đức Phật yêu câu chư tăng tụng hàng ngày, tức 
là Kinh Nhật Tụng Sơ Thời. Trong 2 nhóm kinh này, 
trong tận cùng chính là Thiền Tông, hay Thiền Đạt 
Ma, tại Việt Nam gọi là Thiền Trúc Lâm. Hai nhóm 
kinh này đều dạy xa lìa các chấp trước, không dạy 
pháp hành theo kiểu bây giờ thường nghĩ, như là ngồi 
thở hay ngồi niệm thân hay niệm thọ, vân vân... Hai 
nhóm kinh này nói bằng ngôn ngữ trực tiếp, đã chỉ 
thắng vào giải thoát, không mượn phương tiện nào hết. 
Bởi vì, tất cả các phương tiện gọi là tu hành đều vướng 
vào ngũ uẩn của quá khứ, phải mượn ngũ uẫn quá khứ. 
Trong khi giải thoát là lìa thời gian. Kinh này, kinh kia 
chỉ là chữ. Hễ lìa chữ để nhận ra tâm thanh tịnh vốn 
rỗng rang này chính là thấy Niết bàn, tức là đọc kinh 
vô tự, kinh không chữ, kinh ngay trước mắt và bên tai. 

Đức Phật dạy n giải thoát thì ai cũng có thể 
kinh nghiệm được: đó chính là cái khoảnh khắc trước 
mắt này, và thường gọi là ngay bây giờ và ở đây. Cái 
khoảnh khắc giải thoát đó tịch lặng không lời, cho nên 
không dính gì tới tiếng Pali hay Sanskrit, hay tiếng 
Tây, Tàu, Mỹ, Việt nào. Tâm sẽ tức khắc không thấy 
tham, sân, sĩ là khi: 

-- Tâm vô sở trụ, không dính mắc, không chấp thủ, 
dù là dính vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


S6 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


-- Tâm buông bỏ những gì ở quá khứ, chớ mơ 
tưởng gì nơi tương lai, và không tơ vương gì với hiện 
tại. 

-- Tâm để cái được thấy nghe hay biết chỉ là cái 
được thấy nghe hay biết, và sống với các pháp như thị. 

-- Tâm đón nhận vô thường trôi chảy, nơi đó là 
rỗng rang, không lời, không gì để thêm, không gì để 
bớt. 

-- Tâm xa lìa cả bờ này và bờ kia, xa la cả thiện 
và ác. 

-- Tâm lắng nghe cái tịch lặng, nơi ngôn ngữ đạo 
đoạn, tâm hành xứ diệt — nơi lời nói dứt bặt, tâm bất 
động như núi. 

-- Tâm thấy tất cả các pháp đều là như huyễn, đều 
là rỗng rang không tự tánh. 

Bắt kỳ ai cũng kinh nghiệm được cái khoảnh khắc 
đó trước mắt và bên tai, cái ở đây và bây giờ. Tất cả 
quý vị ngay bây giờ có thể giữ tâm tịch lặng, chớ nghĩ 
thiện ác, chớ nghĩ ưa ghét, chớ nghĩ bất cứ gì, và hãy 
cảm nhận dòng chảy vô thường trên thân tâm mình, 
khi cảm nhận như thế sẽ thấy tâm xa lìa mọi nghĩ ngợi, 
vì hễ nghĩ ngợi gì là cảm thọ về dòng chảy vô thường 
biến mắt vì đã bị thay thế bằng ký ức, băng ngũ uẫn 
của quá khứ. Khi tỉnh thức và thấy không có tâm hành 
nào khởi lên, tức là tỉnh thức nhìn vào tâm không biết, 
nơi đó ngôn ngữ dứt bặt... đó là những khoảnh khắc 
xa la tham sân s1. 

Đó là ý chỉ của Vua Trần Nhân Tông trong câu thơ 
“Đổi cảnh vô tâm mạc vấn Thiên” — nghĩa là, trong khi 
gặp cảnh, tâm mình không dao động (với ưa/phét, 
tham/sân) thì cũng không cần hỏi gì về Thiền nữa. 

Nếu tất cả các đơn vị Gia Đình Phật Tử đi tìm tận 
gốc các lời dạy của Đức Phật trong các năm đầu hoăng 
pháp đó, cũng thực sự là di sản Thiền Trúc Lâm của 
Việt Nam, sẽ không còn ai băn khoăn chuyện phân biệt 


87 


NGUYÊN GIÁC 


tông phái hay bộ phái nữa. Từ căn bản đó, là sẽ không 
lạc lỗi. 

Đó là tất cả những gì tôi muốn đề nghị các bạn giữ 
lây mối dây Chánh pháp để không bị phân vân khi thấy 
các ngã rẽ phân hóa. 


GHI CHÚ: 


(1) Kinh MN 139: 
https://suttacentral.net/mn139/vi/minh_ chau 

(2) --- Kinh Iti 44, bản dịch Ireland: “lt 1s the 
extinction of attachment, hate, and delusion In him that 1s 
called the Nibbãna-element with residue left.” --- 
https://suttacentral.net/1t144/en/ireland 

--- Kinh SN 45.7, bản dịch Thầy Minh Châu: “Đồng 
nghĩa với Niết-bàn giới là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, 
nhiếp phục s1, cũng được gọi là đoạn tận các lậu hoặc.” --- 
https://suttacentral.net/sn45.7/vi/minh_ chau 

(3) Kinh SN 22.63, bản HT Minh Châu: 
https://suttacentral.net/sn22.63/viminh_ chau 

Bản Bhikkhu Bodhi: 
https://suttacentral.net/sn22.63/en/bodhi 


88 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Bài viết này để trả lời một câu hỏi: Làm thể nào để 
ngộ? Ngộ đây là ngộ tông chỉ Thiền, tức ngộ tông chỉ 
Phật. Người viết không dám trả lời minh bạch, vi bản 
thân tu và học đều chưa sâu, nơi đây chỉ trình bảy qua 
nhiều kinh luận để giúp độc giả tham khảo. 

Ngộ đây là hiểu, là nhận biết, là thấy, là kinh 
nghiệm thực chứng. Nghĩa là, có nhiều mức độ, cạn và 
sâu; có khi gọi là tiểu ngộ và đại ngộ. Do vậy, lịch sử 
Thiền Tông ghi lại nhiều trường hợp các Thiền sư đã 
trải qua nhiều lần ngộ. Như ngài Đại Huệ Thiền Sư 
(1088-1163) sau khi theo học nhiều vị sư, đã triệt ngộ 
tông chỉ Thiền phái Tào Động, vẫn nghĩ răng cần học 
thêm, nên tới học với ngài Trạm Đường, khi ngài Trạm 
Đường tịch mới tới tham vân nhiều sư khác, và sau 
cùng về học ngài Viên Ngộ; sau khi tham nhiều công 
án đều hiểu hết, được Viên Ngộ phó pháp Lâm Tế 
Chánh Tông. Sách Đại Huệ Ngữ Lục, bản dịch của 
Thầy Duy Lực, ấn bản 1992, nơi trang 10, ghi rằng dù 
đã được phó pháp, trích: “Sw đã triệt ngộ, nhưng đối 
với công án 'Mấy thiên khách' vẫn còn nghỉ, nên hỏi 
Viên Ngộ”... Nghĩa là, trong đời tu học, ngộ có thể tới 
cả trăm lần. Chỉ trừ, người có cơ duyên một lần đại 
ngộ là xong, dứt bặt tham sân sĩ. 

Ngộ ở mức độ đơn sơ nhất, là hiểu qua ý thức 
phân biệt. Như thế, tất cả chúng ta đều có thê trải qua 


89 


NGUYÊN GIÁC 


kinh nghiệm ngộ này. Thí dụ, hãy tự nhìn vào tâm 
mình, khi nghe bài kệ bốn dòng của Ngải Huệ Năng 
(nơi đây, sẽ viết xuôi một dòng cho dễ đọc): 

“Bồ-đề bổn vô thọ, Minh cảnh diệc phi đải, Bản 
lai vô nhất vật, Hà xứ nhạ trần ai.” 

Bản dịch của Thây Thanh Từ là: 

“Bồ-đ vốn không cây, Gương sảng cũng chẳng 
đài, Xưa nay không một vật, Chỗ nào dính bụi nhơ.” 

Bồ đề là trí tuệ, là khi nhìn vào tâm mình, ngay khi 
tỉnh giác nghe kệ đó, sẽ thấy rằng cái nghe và được 
nghe (kệ), cái nhận biết và được nhận biết (ý nghĩa bài 
kệ) vốn là không có cây nào, vì trước khi nghe (kệ) và 
trước khi nhận biết (ý nghĩa bài kệ) thì tâm mình chỉ là 
cái tịch lặng rỗng rang. Trong khi cảnh hiện ra, tâm 
như gương sáng (nhận ra âm thanh bài kệ và hiểu ý 
nghĩa bài kệ) chăng hề dựa trên đài, trên bục, hay trên 
bất kỳ cái gì. Xưa nay (trước khi nghe kệ tới giờ) vốn 
không một vật, vì trước đó là tâm tịch lặng; ngay chỗ 
đó, hễ tỉnh giác sẽ thấy không hề có bụi gì nhơ cả. Như 
thế là ngộ: Nhìn tâm, đối chiếu bài kệ, hiểu ngay ý 
nghĩa. Đây là ngộ qua lý luận, qua biện biệt. Tương tự, 
cũng có thể đối chiếu qua Bát Nhã Tâm Kinh, tâm 
mình từ nơi tịch lặng (vô tướng, tức Không) hiện ra cái 
nghe bải kệ (cái được nghe, tức Sắc), sẽ nhận ra Không 
tức thị Sắc... Do vậy, chúng ta hiểu được vì sao Phật 
Giáo Tây Tạng thường dạy lý luận đầu tiên. Cần phải 
ngộ trước, dù là ngộ sơ sài, rồi mới tu sau, mới không 
chệch hướng. Chưa ngộ, chưa gọi là tu. 


Trong Kinh Tạng Thanh Văn (Nikaya và A Hàm), 
Đức Phật gọi ngộ là Chánh kiến, có khi gọi là Chánh 
tri kiến. Và Chánh kiến luôn luôn phải đi trước tất cả 
các thiện pháp. Chưa có Chánh kiến, chưa gọi là tu. 
Chưa có Chánh kiến, vẫn còn là bóng đêm trước mắt 
chúng ta. 


90 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Kinh AN 10.121, bản dịch của Thầy Minh Châu, 
giải thích rằng Chánh kiến là mặt trời mọc, trích: 

“Khi mặt trời mọc, này các Tỷ-kheo, cái này là ẩi 
trước, cải này là tướng báo trước, tức là rạng động. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các thiện pháp, 
cải này là đi trước, cải này là tướng trước, tức là 
chánh tri kiến. 

Từ chánh tri kiến, này các Tỷ-kheo, có chánh tư 
duy. Từ chánh tư duy, có chánh ngữ. Từ chánh ngữ, có 
chánh nghiệp. Từ chánh nghiệp, có chánh mạng. Từ 
chánh mạng, có chánh tỉnh tấn. Từ chánh tỉnh tấn, có 
chánh niệm. Từ chảnh niệm, có chánh định. Từ chánh 
định, có chánh trí. Từ chánh trí, có chánh giải thoát.” 


() 


Nghĩa là, chánh kiến có tầm mức cực kỳ quan 
trọng, là bảng chỉ đường ban đầu, chệch đi là ra ngõ 
quẹo sai hướng. Đức Phật giải thích chánh kiến theo 
nhiều mức độ, tùy theo trình độ người đương cơ trong 
kinh. Trong rất nhiều kinh, chúng ta có thể hiểu chánh 
kiến qua lý luận, qua biện biệt. 


Như trong Trung A Hàm, Kinh MA 189 (Kinh 
Thánh Đạo), bản dịch của Thây Tuệ Sỹ, trích: 

“Thể nào gọi là chánh kiến? Đó là thấy rằng có bố 
thí, có trai tự, có chú thuyết, có thiện, ác nghiệp, có 
quả báo của thiện, ác nghiệp, có đời này đời sau, có 
cha có mẹ, có bậc chân nhân ở trên đời đi đến thiện 
xứ, khéo ra khỏi cõi này, khéo hướng đến cõi kia, 
trong đời này hay đời sau tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu an trụ. Như vậy gọi là chánh kiến.” (2) 


Đôi với Thiên Tông, nêu chỉ ngộ đơn giản, là chưa 


đủ. Vì khi ngộ qua lý luận, qua biện biệt, là vân còn 
vin vào chữ, vào ký hiệu, vào ngón tay... đê thây và 


9] 


NGUYÊN GIÁC 


nhận biết; nghĩa là, còn hiểu qua một màn ý thức. Do 
vậy, Thiền Tông yêu cầu đốn ngộ, là không nghĩ ngợi, 
là tức khắc lìa mọi lý luận, là lìa chữ, la ký hiệu, la 
ngón tay... mà thấy ngay thực tướng vô tướng của tất 
cả những cái thấy, nghe, hay biết. Từ ngộ qua lý luận 
cho tới đốn ngộ là một chặng đường tu học dài lâu. 

Trong sách Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận 
của Thiền Sư Tuệ Hải, bản Việt dịch của Thầy Thanh 
Từ, giải thích về đôn ngộ, trích: 

“- Thế nào là đồn ngộ? 

- Đốn ngộ là ngay trong đời này được giải thoát. 
Làm sao mà biết? Ví như sư tử con, khi mới lọt lòng 
mẹ quả nhiên là sư tử. Người tu đốn ngộ cũng như thể, 
ngay khi tu liên vào vị Phật. Như tre mùa xuân sanh 
măng, cũng ngay trong mùa xuân măng bằng tre, đồng 
không có khác. Vì cớ sao? Vì trong ruột trồng. Người 
tu đốn ngộ cũng như thế. Vì chóng trừ vọng niệm, 
hằng dứt ngã nhân, cứu kính không tịch, cùng Phái 
bằng nhau, đồng không có khác.” (3) 

Có nghĩa là, nhận ra thực tướng các pháp là 
Không, là rỗng lặng. Chính cái nhận ra đó là tâm tỉnh 
giác. Chính ngay khi nghe, biết ngay cái được nghe 
(thí dụ, tiếng chim kêu, tiếng gió thổi) vốn là rỗng 
rang, chỉ là duyên hợp, không hề có thực tướng — và 
lúc đó nhận ra không hề có chút gì gọi là ngã tướng 
nơi người nghe và cái được nghe. Nhờ đón ngộ, vọng 
niệm sẽ bị xổ ra ảo ạt, tất cả tâm chấp [có] ngã, chấp 
[có] nhân đều tuôn ra ào ạt. Trong thời kỳ đầu truyền 
pháp, Đức Phật đã dạy pháp đốn ngộ, pháp chỉ thăng, 
không qua bất kỳ phương tiện nào (dù là ngôi, hay hít 
thở). 

Đối chiếu sẽ thấy, ngài Tuệ Hải chỉ lặp lại lời Đức 
Phật dạy trong nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời. Đức 
Phật dạy trong Kinh ŠSn 5.15, trích như sau: 


92 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


SLII9. [Đức Phật] Hỡi Moghardja, hãy luôn luôn 
tính thức và nhìn thế giới như rông rang, với cải 
nhìn về tự ngã đã bứng gốc, người đó sẽ vượt qua sự 
chết. Thần Chết không thể thấy người đã nhìn thể giới 
này như thế.” (4) 


Đức Phật cũng nói một cách khác: Chánh kiến 
tức là thuốc xố bậc Thánh. Nhờ nhận ra chánh kiến 
(tức, ngộ), tà kiến sẽ xổ ra ào ạt. 

Đức Phật dạy trong Kinh AN 10.108, bản dịch của 
Thầy Minh Châu viết, trích: 

“Này các Tỷ-kheo, thế nào là thuốc xổ bậc Thánh, 
thuốc xổ này thành công, không có thất bại. Do duyên 
thuốc xổ bậc Thánh này nên các chúng sanh bị sanh 
được giải thoát khỏi sanh... các chúng sanh bị sẵu, bỉ, 
khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sâu, bỉ, khổ, tru, 
não? 

Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, tà kiến 
bị xổ ra. Các ác bất thiện pháp do duyên tà kiến sanh 
khởi nên các pháp ấy được xổ ra và các pháp thiện do 
duyên với chánh kiến đi đến viên mãn trong tu tập. Với 
người có chánh tự duy, này các Tỷ-kheo, tà tư duy bị 
xổ ra... Với người có chánh ngữ, này các Tỷ-kheo, tà 
ngữ bị xổ ra... Với người có chánh nghiệp, này các Tỷ- 
kheo, tà nghiệp bị xổ ra... Với người có chánh mạng, 
này các Tỷ-kheo, tà mạng bị xổ ra... Với người có 
chánh tỉnh tấn, này các Tỷ-kheo, tà tỉnh tấn bị xổ ra... 
Với người có chánh niệm, này các Tỷ-kheo, tà niệm bị 
xổ ra... Với người có chánh định, này các Tỷ-kheo, tà 
định bị xổ ra... Với người có chánh trí, này các Tỷ- 
kheo, tà trí bị xổ ra... Với người có chánh giải thoái, 
này các Tỷ-kheo, tà giải thoát bị xổ ra... Các pháp ác 
bắt thiện, do duyên tà giải thoát sanh khối, các pháp 
ấy bị xổ ra và các pháp thiện, duyên với chánh giải 
thoát đi đến viên mãn trong tu tập.” (Š) 


93 


NGUYÊN GIÁC 


Tuy nhiên, có Chánh kiến vẫn có thể rơi vào địa 
ngục. 


Đức Phật giải thích rằng, ngay cả người giữ giới 
luật và có Chánh kiến, vẫn có thể rơi vảo địa ngục: 
hoặc vì ác nghiệp làm từ đời trước, hoặc vì ác nghiệp 
làm về sau (nghĩa là, có Chánh kiến vẫn có thê gây 
nghiệp ác), hoặc khi cận tử đột nhiên khởi tà kiến 
(nghĩa là, giây phút cận tử rất quan trọng). Như thế, 
cho thấy tà kiến rất mực nguy hiểm. 

Kinh MN 136, bản dịch của Thầy Minh Châu, nói 
rõ 3 trường hợp cả đời tu nghiêm túc nhưng vẫn có cơ 
nguy rơi vào địa ngục, trích: 

“Ở đây, này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ 
nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có 
chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị 
sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục ... Hoặc là 
một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy 
làm từ trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ 
thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh chung, 
một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. Do 
vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào 
cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và ai ở đây từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho ... có chánh kiến, người 
ấy phải lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại 
hay trong một đời khác. (6) 

Như thế, Chánh kiến là thuốc xổ bậc Thánh, là 
vô lậu, là bước đầu của giải thoát, nhưng nếu sơ xuất 
đề khi cận tử, đột nhiên sinh khởi tà kiến, là sẽ có cơ 
nguy rơi vào địa ngục hay đọa xứ. 


94 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Mượn ngón tay để chỉ trăng là cách tiện dụng, tức 
là dùng ngôn ngữ biện luận để giúp ngộ được con 
đường bậc Thánh. Do vậy, Đức Phật cũng dạy cách lý 
luận đề nhận ra chánh kiến, và chúng ta có thể trải qua 
kinh nghiệm này. 

Như trong Kinh SN 12.15, bản dịch của Thầy 
Minh Châu, Đức Phật dạy về chánh kiến (còn gọi là 
chánh tr kiến), trích: 

“Ngôi XuÔng một bên, lôn giả KaccàyanagotIa 
bạch Thế Tôn: “Chánh kiến, chánh kiến”, bạch Thể 
Tôn được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, đi đến như 
thể nào là chánh kiến? 

—Này Kaccäyana, thể giới này phần lớn y chỉ vào 
hai cực đoan này: có và không có. Này Kaccayana, ai 
với chánh trí tuệ thấy như chơn thể giới tập khởi, vị ấy 
không chấp nhận thể giới là không có. Này 
Kaccäyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn thể giới 
đoạn diệt, vị ấy không chấp nhận thể giới là có. 

Này Kaccayana, chấp thủ phương tiện và bị thiên 
kiến trói buộc, phần lón thể giới này là vậy. Và ai với 
tâm không trú trước, không chấp thủ phương tiện ấy, 
không chấp thủ thiên chấp tùy miền ấy, không có chấp 
trước, không trú trước, vị đy không có nghĩ: “Đáy là 
tự ngã của tôi”. Khi khổ sanh thời xem là sanh, khi 
khổ diệt thời xem là diệt; vị ấy không có nghỉ ngờ, 
không có phân vân, không duyên vào ai khác, trí ở đáy 
là của vị ấy. Cho đến như vậy, này Kaccäyana, là 
chánh tri kiến.” (7) 

Kinh vừa dẫn, có thể hiểu đơn giản qua thí dụ: khi 
nghe tiếng chim kêu, chúng ta không nói thế giới là 
Không Có (Không, Vô); và khi nghe tiếng chim tịch 
lặng, chúng ta không nói thế giới là Có (Sắc, Hữu). 
Nếu có ai không chấp vào Có với Không, sẽ không 
dính vào ý nghĩ là có tự ngã nảo. Thiền Tông Việt 
Nam có bài kệ của Thiền sư Tông Diễn (1640-1711), 


95 


NGUYÊN GIÁC 


trích: “Hữu vô câu bất lập, nhật cảnh bổn đương bô” 
(có và không đêu không lập, mặt trời trí tuệ sẽ lên 
cao). Như thế, Chánh kiến là ngộ được thực tướng các 
pháp lìa cả Có và Không. 


Tới đây, một câu hỏi có thê nêu lên: người có tà 
kiến, nhưng sống đời đạo đức (Phạm hạnh) có thể 
giải thoát hay không? Thí dụ, tà kiến là tin rằng có 
Đẳng. Tạo Hóa, có ơn cứu rỗi, có hiện tượng phục sinh 
(có đắng nào đó sẽ sống lại ngày sau và đẳng đó sẽ cứu 
rỗi các tín đồ phục sinh trở lại)... Câu trả lời là 
không - vì hễ có tà kiến, dù sống đạo đức cỡ nào, dù 
tu định hay tu niệm kiên cố cỡ nào, cũng sẽ không giải 
thoát nổi. Nghĩa là, tả kiến là hỏng. Đức Phật gọi 
người tu với tà kiến, y hệt như ép cát để tìm dâu, như 
vặt sừng bò đề tìm sữa... 

Kinh MN 126, bản dịch của Thầy Minh Châu, 
trích lời Đức Phật dạy: 

“Này Bhumja, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
có íà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tỉnh 
tấn, tà niệm, tà định, nếu họ có ước nguyện hành 
Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu họ không 
có tước nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt được 
quả vị; nếu họ có và không có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không phải là 
phương pháp, này Bhumija, để đạt được quả vị. 

Vĩ như, này Bhumja, một người cần dẫu, tìm cầu 
dâu, đi chỗ này chỗ kia để tìn dẫu. Sau khi đồ cát vào 
thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra dầu)...” (8) 


Trong Trung A Hàm, Kinh MA 115, bản dịch của 


Thầy Tuệ Sỹ, trích lời Đức Phật kế khi trả lời một 
người họ Thích về tông chỉ Phật: 


96 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


"... Tạ đáp, 'Này người họ Thích, nếu tất cả chư 
Thiên, Ma, phạm, Sa-môn, Bàả-la-môn, từ người đến 
trời trên thể gian này đêu không đấu tranh, tu tập ly 
dục, thanh tịnh phạm hạnh, lìa bỏ siểm khúc, dứt trừ 
truy hồi, không đắm trước nơi hữu, phi hữu, cũng 
không có tưởng. Đó là tông chỉ của Ta. Pháp Ta 
thuyết giảng cũng như vậy"..." (9) 

Kinh tương đương bên Tạng Pali là Kinh MN 18 
(Kinh Mật Hoản), bản dịch của Thầy Minh Châu ở 
đoạn nảy như sau: 

“Này Hiên giả, theo lời dạy của Ta, trong thể giới 
với chư Thiên, Mara và Phạm thiên, với các chúng Sa- 
môn, Bả-la-môn, chư Thiên và loài Người, không có 
tranh luận một di ở đời; các tưởng sẽ không ám ảnh vị 
Bà-la-môn sống không bị dục triển phược, không có 
nghỉ ngờ do dự, với mọi hồi quá đoạn diệt, không có 
tham ái đối với hữu và phi hữu. Này Hiển giả, như vậy 
là quan điểm của Ta, như vậy là lời Ta giảng dạy”. (9) 

Xuống tới các đoạn dưới, chữ “tưởng” trong hai 
đoạn trên được Đức Phật nói rõ hơn, và các bản dịch 
ghi rõ hơn. Trích các bản dịch như sau. 

--- Đức Thế Tôn nói: “Tỳ-kheo, nếu người đối với 
hý luận nhân đó..." (Kinh MA 115, bản dịch Thầy Tuệ 
Sỹ) _ ồ 

-—- Này Tỷ-kheo, do bát cứ nhân duyên gì, một số 
hý luận vọng tưởng ám ảnh một người (Kinh MN 18, 
bản dịch Thầy Minh Châu). 

_—- Mendicant, a person ¡is besef by concepfs oƒ 
ldenity that cemeree ƒom the proljferdton oƒ 
percepfions. (Kinh MN 18, bản dịch SuJato) 

-—- Whatever is the origin, monk, oƒ the number oƒ 
0bsessions and percepfions which assail a man. (Kinh 
MN I8, bản dịch Horner) 


97 


NGUYÊN GIÁC 


Ngăn gọn, khi nghĩ thế này, hay nghĩ thể kia, đều 
là hỏng. Tông chỉ Phật là la hý luận, lìa vọng tưởng 
ám ảnh. 

Trong Tăng Nhất A Hàm, Kinh EA 40.10, bản 
dịch của Thầy Tuệ Sỹ và Thầy Đức Thắng, ghi lời ngài 
Ca-chiên-diên giải thích cho chư tăng chưa nhìn thấy 
lộ trình vọng tưởng: 

"Khi mắt thấy sắc mà sanh ra thức tưởng, nhân ba 
sự ấy mà có xúc. Do có xúc nên có thọ. Do có thọ nên 
có giác trí. Do có giác trí nên có tưởng. Do có tưởng 
nên suy lường; từ đó mà có các niệm dinh mắc nơi 
tưởng..." (10) 


Như thế, người có chánh kiến là đã thấy đúng 
bước đầu lộ trình tu học. Nghĩa là, chánh kiến chính là 
bước đầu vô lậu, là bước đầu giải thoát. Nghĩa là, 
không thê có “Chánh kiến hữu lậu”... 

Tới đây, có một câu hỏi: Tại sao Kinh MN 117 
nói rằng có “Chánh kiến hữu lậu”? 

Nên thấy rằng, MN 117 là kinh duy nhất nói về 

“chánh kiến hữu lậu” (There is right view with 
effluents)... Nhiều luận sư, trong đó có ngải Anälayo, 
nghĩ rằng Đức Phật không hề nói như thế, và khái 
niệm “chánh kiến hữu lậu” là do một số vị Tăng đời 
sau chen thêm vào Tạng Pali. 

Kinh MN 117, bản dịch của Thầy Minh Châu, chỗ 
giải thích về chánh kiến hữu lậu trích như sau: 

“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến? 
Chánh kiến, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại. Này 
các Tỷ-kheo, có loại chánh kiến hữu lậu, thuộc phước 
bảo, đưa đến quả sanh y (upadhivepakka); có loại 
chánh kiến, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc Thánh, vô lậu, 
siêu thế, thuộc đạo chỉ (maggangd). 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến hữu 
lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? Có bố thí, 


98 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


có cúng dường, có tế tự, có quả báo các nghiệp thiện 
ác, có đời này, có đời khác, có mẹ, có cha, có các loại 
hóa sanh; ở đời có các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chánh 
hướng, chánh hạnh, sau khi với thượng trí tự mình 
chứng đạt đời này và đời khác lại tuyên bố lên. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là chánh kiến hữu lậu, thuộc 
phước báo, đưa đến quả sanh y...” 1D) 

Ngài Analayo qua bài viết nhan đề “The 
Mahäcattarisaka-sutta in the Light of I1ts Parallels — 
Tracinng the Beginninngs of Abhidharmic Thought” 
phân tích văn phạm và pháp nghĩa, đối chiếu bên Hán 
Tạng với Kinh MA 189 (kinh này có thể đọc bản tiếng 
Việt ở ghi chú (2) do Thầy Tuệ Sỹ dịch), kết luận Tăng 
khái niệm “chánh kiến hữu lậu” là ghép vào khi kết tập 
kinh nhiều thế kỷ sau, do các vị sư thời kỳ A Tỳ Đàm 
đưa vảo. 

Một luận sư khác (trang chủ của Buddha-vacana), 
qua bài “Early and late in MN 117” đã đối chiếu Kinh 
MN 117 với các bản tương đương bản Hán Tạng và 
bản Phật Giáo Tây Tạng cũng kết luận răng MN 117 bị 
đời sau chen vào khái niệm “chánh niệm hữu lậu” và 
đây là nơi duy nhất có khái niệm này. Bài phân tích 
nảy, và bài của ngài Anälayo có thê đọc ở 2 links trong 
ghi chú (12). 


Điểm đặc biệt, Đức Phật có khi nói ngắn gọn về 
chánh kiến, có khi nói rất chỉ tiết về chánh kiến. Có 
khi nói riêng chánh kiến, có khi nói chung trong Bát 
chánh đạo. 

Như trong Kinh MN I14I, khi nói về Bát Chánh 
Đạo, Đức Phật nói về chánh kiến, bản dịch của Thầy 
Minh Châu, trích: 

“Này chư Hiễn, thế nào là chánh trị kiến? Này chư 
Hiển, tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, tri kiến về 


99 


NGUYÊN GIÁC 


Khổ diệt, trì kiến về Khổ diệt đạo. Này chư Hiển, như 
vậy gọi là chánh trí kiến.” (13) 

Nghĩa là, chánh kiến tức là thấy và biết về Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo. Tức là thấy và biết về Tứ Thánh Đề. 


Có một điểm thường nhận thấy rằng, trong Kinh 
Phật ghi rằng có nhiều bậc Thánh tăng phải tu tuân tự, 
qua nhiêu thời gian mới giải thoát, trong khi có một số 
vị tức khắc giải thoát, có khi chỉ nghe một bài kệ là 
chứng quả A La Hán ngay. Câu hỏi là, Đức Phật có nói 
gì về giải thoát tức khắc hay không? 

Chỗ này, Thiền Tông Đông Độ thường nhân mạnh 
yếu tô đốn ngộ, khi triệt ngộ sẽ cắt đứt mọi sợi dây 
tham sân sĩ. Trong bài Chứng Đạo Ca của Thiền sư 
Vĩnh Gia Huyền Giác (665-713), nêu minh bạch ý này. 

Trong tác phẩm “Chứng Đạo Ca - Trực Chỉ Đề 
Cương” do Thầy Từ Thông (Như Huyễn Thiên Sư) 
dịch và chú, có thể trích 4 câu về đốn ngộ, về hiểu và 
kinh nghiệm tức khắc (nơi đây, viết thành một dòng 
cho gọn): 

Vĩnh Gia Huyền Giác: Đốn giác liễu Như Lai 
thiền, Lục độ vạn hạnh thể trung viên, Mộng lý minh 
mình hữu lục thú, Giác hậu không không vô đại thiên. 

Thầy Từ Thông dịch: 7hoát chứng nhập Như Lai 
thiên định, Vạn hạnh tròn mà lục độ cũng châu viên; 
Còn mộng mơ, thấy có nẻo luân hồi; Khi tỉnh thức, cỗi 
ta bà tìm không ra dấu vết. (14) 


Đức Phật có nói về một số trường hợp, hễ ngộ một 
lần là trọn đủ. Không cần mắt thì giỜ nhiều. Đức Phật 
nÓI TỐ rằng trong Tứ Thánh Đế, hễ thấy một Thánh 
Đề là thấy trọn cả Tứ Thánh Để -- nghĩa là, dứt bặt 
một lần là xong. 

Đó là Kinh SN 56.30 (Kinh Gavampatl), bản Việt 
dịch của Thầy Minh Châu, trích: 


100 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


“Này các Tỷ-kheo, di thấy Khổ, người ấy cũng 
thấy Khổ lập, cũng thấy Khổ diệt, cũng thấy Con 
Đường đưa đến Khổ diệt. Ai thấy Khổ tập, người ấy 
cũng thấy Khổ, cũng thấy Khổ diệt, cũng thấy Con 
Đường đưa đến Khổ diệt. Ai thấy Khổ diệt, người ấy 
cũng thấy Khổ, cũng thấy Khổ tập, cũng thấy Con 
Đường đưa đến Khổ diệt. Ai thấy Con Đường đưa đến 
Khổ diệt, người ấy cũng thấy Khổ, cũng thấy Khổ tập, 
cũng thấy Khổ diệt". 

Không chỉ trong bản Việt, văn phạm các bản tiếng 
Anh cũng minh bạch như thế, cho thấy yếu tô thấy 
một là thấy toàn bộ, trích: 

-—- Bhikkhus, one who sees sufJfering also sees the 
origin oƒ suƒffering, also sees the cessafion oƒ suƒƒering, 
also sees the way leading to the cessaion oƒ 
suffering... (Bản dịch ngài Bodhi) 

_—- SOmñeone who sees suffering also sees the 
origin oƒ sujJering, the cessaftion oƒ suƒjering, and the 
practice that leads to the cessafion oƒ suƒfering... (Bản 
dịch ngài SuJato) 

_— MÍonks, whoever sees sfress also sees the 
originafion oƒ stress, the cessation oƒ stress, & the path 
oƒ pracfice leading to the cessafion oƒ sfress... (Bản 
dịch ngài ThanIssaro) 

Cả 4 bản dẫn trên có dẫn links trong ghi chú (15). 


Trong nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời cũng có 2 
kinh dạy về chánh kiến. Cả 2 kinh đều nói rằng hễ có 
chánh kiến, là không vướng vào Có hay Không, và tâm 
sẽ không dính mặc gì hết, không năm giữ một kiến Tảo 
hết (tức, vô sở trụ), và sống với cái Như Thị hiện tiền. 

Kinh ŠSn 4.2, bản dịch của Nguyên Giác, trích như 
sau: 

“786. Với người đã thanh tịnh, không định kiến 
nào khởi lên về bất cứ những gì là có hay không có (về 


101 


NGUYÊN GIÁC 


hữu hay phi hữu), ở bất cứ nơi đâu trong thể giới này. 
Đã xa lìa hư vọng và kiêu mạn, làm sao vị này có thể 
dinh mắc nữa. Họ sống không dính mắc. 

7ð7. Làm sao, và về những gì, những kẻ dính vào 
tranh cãi về các giáo thuyết CÓ thể tranh cãi với người 
không dính mắc gì? Không nắm giữ bất cứ gì, và 
không bác bỏ bất cứ gì, người ấy rũ bỏ bất kỳ cái nhìn 
nảo nơi đáy.” (16) 

Tương tự, Kinh ŠSn 4.5, trích như sau: 

“801. Người trí không nghiêng về bất kỳ phía nào 
dù về hữu hay phi hữu (có/không), dù cõi này hay cối 
sau. Không có gì để nắm giữ, bấu viu trong tất cả các 
giáo thuyết người này đã học và suy tính. 

802. Trong những cái được thấy, nghe, nhận biết 
chớ để một niệm vi tẾ nào khởi trong tâm. Với người 
không nắm giữ một kiến nào như thế, làm sao có ai 
trong thế giới này xếp loại được vị đó. 

803. Vị đó không dựng lập, không thiên vê, không 
năm giữ giáo thuyết nào, không bị dẫn dắt bởi giới 
luật hay nghỉ lễ tôn giáo. Sông với Như Thị [is Thusj 
vị đó qua bờ, không lòi lại.” (16) 


Một câu hỏi thỉnh thoảng nêu lên: như thế, tham 
công án và tham thoại đầu liên hệ thế nào với ngộ? 
Nơi đầu bài, chúng ta có dẫn ra trường hợp Đại Huệ 
Thiền Sư, nhiều lần trải qua các kinh nghiệm ngộ khác 
nhau. 

Bắt kỳ ai cũng có thê thử nghiệm phương tiện lớn 
này. Thí dụ, cách đơn giản để tiếp cận: Không cần 
ngồi thiền, hãy luôn luôn giữ tâm tỉnh thức nhìn 
vào Tâm Không Biết. 

Chỉ như thế thôi, sẽ tới một lúc hiểu được một số 
lời dạy của các Thiền sư, và đó là ngộ. Tình thức nhìn 
vào Tâm Không Biết còn gọi là nhìn vào Sơ Tâm, nhìn 
vào Tâm Ban Đầu, là nhìn vào tâm không vương vào 


102 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


quan kiến Có hay Không, nhìn vào tâm lìa cả ba thời 

“quá khứ, hiện tại, vị lai” — vì tất cả những gì gọi là Đã 
Biết đều là sản phẩm của ngũ uân quá khứ. Tâm 
Không Biết có thể dịch là “beginners mind”, hay 
“don know mind”, hay “the unknown mind”... Đó là 
những cái chưa từng được biết, cũng là những cái luôn 
luôn mới tỉnh khôi. Cũng có thể gọi là Tâm Không 
Chỗ Trụ. 

Nhìn như thế, sẽ tới một lúc, cách nhìn tỉnh thức 
nảy dẫn vào được sơ thiền --- thấy toàn thân như được 
hơi nước xoa tắm mát, có thể xem chỉ tiết về sơ thiền 
nơi bài Các Pháp Vào Định. (17) 

Trường hợp vẫn giữ cái nhìn tỉnh thức như thế, sẽ 
tới một lúc nhất tâm, sẽ rời tầm (đặt tâm vào, the 
placing of the mind) và rời tứ (dán tâm vào, keeping 1t 
connected), chỉ còn giữ tâm trong sự tịch lặng thánh 
thiện (ngài Minh Châu dịch là: 7ánh m lặng; ngài 
Sujato dịch là: zmmersion in noble silence; ngài Bodhi 
dịch là: concenfrate your mỉnd on noble silence) là vào 
được nhị thiền. 

Ngài Mục Kiền Liên giải thích về nhị thiền, qua 
Kinh SN 21.1, trích: 

“Rồi này các Hiển giả, Thể Tôn bằng thân thông 
đến với tôi và nói: “Moggallãna, Moggalläna, chớ có 
phóng dật. Này Bà-la-môn, đối với Thánh im lặng, hãy 
an trú tâm vào Thánh im lặng, hãy chú nhất tâm vào 
Thánh im lặng, hãy chủ định tâm vào Thánh im lặng”. 

Rồi này các Hiển giả, sau một thời gian, tôi diệt 
tâm và tứ, chứng và trú vào Tì hiển thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh 
nhứt tâm.” (18) 

Cũng nên ghi nhận, Đức Phật dạy trong nhiều kinh 
rằng chỉ cần sơ thiền là đủ sức định cho giải thoát: Từ 
sơ thiền nên chuyển sang quán sát các pháp là vô 
thường, sẽ nhận ra vô ngã, nhận ra các pháp là duyên 


103 


NGUYÊN GIÁC 


sanh, sẽ như lời Đức Phật nói, khi đó là “đoạn tận lậu 
hoặc tức khắc”... Như trong các kinh: Kinh MN 52, 
Kinh MN 64, Kinh SN 22.81... 


Hỏi: Chỉ có tuệ, không có định, có thể giải thoát 
không? 

Đáp: Có thể giải thoát. Các bậc Thánh Tăng đó 
được gọi là gọi là Tuệ Giải Thoát. Còn gọi là bậc A La 
Hán Càn Huệ (dry-insight arahant). Nhưng có thể hiểu 
ngầm là, ít nhất phải có cận định. 

Vị nổi bật, thường được dẫn ra ngài Cakkhupala. 
Bài kệ đầu tiên trong Kinh Pháp Cú (Tạng Pali) là Đức 
Phật nói về ngài Thera Cakkhupala. 

Trong Trưởng Lão Tăng Kệ, ngài làm bài kệ mang 
ký số “Thera I J9: Cakkhupala”... 

Truyện kể rằng, ngài Cakkhupala sau 5 năm thọ 
giới sa di đã cùng với 60 nhà sư khác vào một khu 
rừng ven làng ân tu. Ngài sông trong một căn lều lợp 
lá. Ngài bệnh mắt, nhưng tỉnh tấn tu tuệ quán, bất kế 
lời một vị lương y trong làng khuyên nên nghỉ ngơi. 
Khi ngài chứng quả, cùng lúc là đôi mắt hỏng luôn. 

Truyện kể về sức mạnh tuệ quán của ngài như sau: 
*,.,„so that eyes and torments perished at the same 
me  And he became a tdry-visioned'" arahanf 
(enlighiened).” (cặp mắt và lậu hoặc đồng thời tan 
hoại. Và ngài trở thành một vị A La Hán Tuệ Khô...” 

Bởi vì ngài không tu định, cho nên không có thần 
thông. Có một lần, ngải muốn tới vườn Kỳ Đà ở thành 
Xá Vệ, nhưng vì mắt mù, nên nhiều trở ngại trên 
đường đi, trong khi bóng đêm phủ xuống. Lúc đó, vua 
trời Đế Thích Sakka mới hiện thân làm một thanh niên 
cùng đi đường, cầm gậy cho ngài và dùng thần thông 
đưa ngài tới Xá Vệ. (19) 

Tương tự, trong luận thư The Path of Purification 
(Thanh Tịnh Đạo), bản Anh dịch của Nyanamoli, nơi 


104 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Chương 1 (Giới - Virtue), trang 6, ghi rõ răng có thê 
giải thoát bằng thuần tuệ (insight alone), không cần 
định (serenity), nhưng cần có giới (virtue).Cũng là 
nhận ra pháp ấn vô thường, vô ngã. Xem trang 6 sách 
này, trích: “7e words nsighf alone` are meanf to 
exclude not viữtue, efc., but serenify (ie. jhana)...” 
(20) 

Nói ngắn gọn, chữ “ngộ” trong Thiền Tông chính 
là “chánh kiến” trong Bát Chánh Đạo. Và ngộ tông chỉ 
Phật có thê hiểu là nhận ra pháp ấn vô thường (và như 
thế là nhận ra vô ngã). Ngộ, tức nhận ra chánh kiến, có 
nhiều mức độ cạn, sâu khác nhau. Nơi mức độ cạn, 
chúng ta có thể dùng lý luận, biện biệt để nắm giữ 
chánh kiến; nơi mức độ sâu, đó là kinh nghiệm của kết 
hợp chỉ và quán, và đôi khi là riêng thuần tuệ quán. Và 
đó là thuốc xổ cho tất cả các tà kiến trăm kiếp, nghìn 
đời. Và cũng là tia sáng ban mai của giải thoát. 


GHI CHÚ: 


(1) Kinh AN 10.121: 
https://suttacentral.net/an10.121/viminh_ chau 

(2) Kinh MA 189: 
https://suttacentral.netma18§9/V1/tue_sy 

(3) Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận: 
https://thuvienhoasen.org/Images/file/T- 
QYopIG0QsgQAJ0b/donngonhapdaoyeumon.pdf 

(4) Kinh SŠn 5.15: 
https://thuvienhoasen.org/p1S5a30626/sn-5- 1 Š5-mogharaJa- 
manava-puccha-cac-cau-hoI-cua-mogharaJa 

(5) Kinh AN 10.108: 
https://suttacentral.net/an10.108/v/minh_ chau 

(6) Kinh MN 136: 
https://suttacentral.netmn136/viminh_ chau 

(7) Kinh SN 12.15: 
https://suttacentral.net/sn12.15/vưminh_ chau 


105 


NGUYÊN GIÁC 


(8) Kinh MN 126: 
https://suttacentral.netmn126/viminh_ chau 

(9) Kinh MA 115: 
https://suttacentral.net/mal15/vtue_sy 

Kinh MN 18: 
https://suttacentral.net/mn18/vi/minh_ chau 

(10) Kinh EA 40.10: 
hftps://suttacentral.net/ea40.10/v1tue_sy-thang 

(11) Kinh MN 117: 
https://suttacentral.netmn117/viminh_ chau 

(12) --- Early and late in MN 117: http:/www.buddha- 
vacana.org/articles/mn[ 17-early-and-late.html 

-- The MahacattärTsaka-sutta in the Light of 1ts 
Parallels: https:/www.buddhismuskunde.un- 
hamburg.de/pdf5-personen/analayo/mahacattarisaka.pdf 

(13) Kinh MN 141: 
https://suttacentral.netmn141/viminh_ chau 

(14) Chứng Đạo Ca: 
http://www.lieulieuduong.org/KINHSACH/chungdaocatruc 
chidecuong.pdf 

(15) Kinh SN 56.30, bản của Thầy Minh Châu: 
https://suttacentral.net/sn56.30/viminh_ chau 

Bản của ngài Bodhi: 
https://suttacentral.net/sn56.30/en/bodhi 

Bản của ngài SuJatfo: 
https://suttacentral.net/sn56.30/en/suJato 

Bản của ngài ThanIssaro: 
https://www.dhammatalks.org/suttas/SN/SN56_ 30.html 

(16) Kinh Sn 4.2: 
https://thuvienhoasen.org/p I5a30596/sn-4-3-dutthatthaka- 
sutta-kinh-ve-ta-kien 

Kinh Sn 4.5: https://thuvienhoasen.org/p15a30598/sn- 
4-5-parama-haka-sutta-kinh-ve-toi-thuong 

(17) Các Pháp Vào Định: 
https://thuvienhoasen.org/a28417/cac-phap-vao-dinh 

(18) Kinh SN 2I.I: 
https://suttacentral.net/sn2lI.1/viminh_ chau 


106 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


(19) Thera 1.95: 
https://pitaka.fandom.com/wik1/Thera_ 1.95: Cakkhupala 
(20) The Path of Purification: 
https://www.accesstoinsight.org/Tib/authors/nanamoli/PathofPurifi 
catlon2011.pdf 


107 


CHÁNH NGỮ TRONG 
ĐỜI VÀ ĐẠO 


Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có 
sai lâm cân bảy tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, 
nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai 
thì nên tự mình bày tỏ. 

Trong Trường A Hàm, Kinh DA 24 (Kinh Kiên 
Có), bản dịch của Thây Tuệ Sỹ, có ghi lời Đức Phật 
dạy: “Ta chỉ dạy các đệ tử ở nơi thanh vắng nhàn tĩnh 
mà trầm tư về đạo. Nếu có công đức, nên dấu kín. Nếu 
có sai lâm, nên tự mình bày tỏ.” (1) 

Xin bày tỏ sai lầm trong ấn bản Kinh Pháp Cú Tây 
Tạng, nơi trang 44, khi ghi về Bát Chánh Đạo, người 
viết đã ghi thiếu hai chữ “Chánh ngữ” trong tám chỉ 
phân. Bây giờ đã bồ túc xong, cả bản trên mạng, bản 
PDF và cả trên bản giấy lưu hành ở Amazon (2). 
Người viết trân trọng cảm ơn người chỉ ra lỗi thiếu sót 
này là Tỳ Khưu Minh Trí Buddhanyana, một bạn thân 
trong việc làm thiện nguyện từ nhiều thập niên và gần 
đây thọ đại giới tại một ngôi chùa Miễn Điện ở vùng 
Austin, TX. Đồng thời cũng xin cảm ơn Cư sĩ Tâm 
Diệu, người phụ trách Thư Viện Hoa Sen và nxb 
Ananda Viet Foundation, đã bố túc hai chữ “Chánh 
ngữ” vào các ân bản hiệu đính. Người viết xin sám hồi 
trước Tam Bảo, và kính xin chư tôn đức sử dụng bản 


108 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


mới trên mạng, nêu có sử dụng. Bài này sẽ việt vê đê 
tài Chánh ngữ. 


Nơi đây, xin trích dẫn một số lời Đức Phật dạy về 
Chánh ngữ -- các Kinh sau đây do Thầy Thích Minh 
Châu dịch (3). 

-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ? 
Này các Tỷ-kheo, chính là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai 
lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. 
(Kinh SN 45.8) 

_—- Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu 
hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với lời từ tâm. 
(Kinh AN 5.198) 

--- Này các Tỷ-kheo, có mười đê tài để nói chuyện 
này. Thế nào là mười? Câu chuyện về it dục, câu 
chuyện về biết đủ, câu chuyện về viên ly, câu chuyện 
về không tụ hội, câu chuyện về tỉnh tấn, câu chuyện về 
giới, câu chuyện về định, câu chuyện vỀ fuệ, câu 
chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. 
Này các Tỷ-kheo, có mười đê tài để nói chuyện này. 
Này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy tiếp tục nói những câu 
chuyện liên hệ đến mười đê tài để nói chuyện này, thời 
các Thầy có thể với ánh sảng (của mình) đánh bạt ánh 
sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần 
lực, có wy lực, côn nói gì của các du sĩ ngoại đạo. 
(Kinh AN 10.69) 

_—- Này các Tỷ-kheo, chớ có nói lời tranh luận 
nhau: “Ông không biết Pháp và Luật này. Tôi biết 
Pháp và Luật này. Sao Ông có thể biết Pháp và Luật 
này? Ông theo tà hạnh. Tôi theo chánh hạnh. Điều 
đáng nói trước, Ông lại nói sau. Điều đảng nói sau, 
Ông lại nói trước. Lời nói tôi trơng ưng. Lời nói Ông 
không tương ưng. Điều Ông quan niệm, trình bày đã bị 
đảo lộn. Quan điểm của Ông đã bị thách đố. Hãy đi 
giải tỏa quan điểm của Ông. Hãy tự thoát khỏi bề tắc 


109 


NGUYÊN GIÁC 


nếu Ông có thể làm được”. Vì sao? Những câu chuyện 
ấy, này các Tỷ-kheo, không liên hệ đến mục đích, 
không phải căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến 
yếm ty, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng tri, giác ngộ, 
Niễt-bàn. (Kinh SN 56.9) 


Như thế, Chánh ngữ là một chìa khóa quan trọng 
để vào Pháp, vì là lời đúng sự thật, lời về viễn ly và 
giải thoát. Là ngón tay chỉ trăng, là ký hiệu để chở ý, 
do vậy khi chữ và lời minh bạch nói lên được Chánh 
pháp hắn luôn luôn là kết quả từ các lựa chọn qua rất 
nhiều suy nghĩ, so sánh, đối chiếu giữa các chữ và lời. 
Đó cũng là một tiễn trình để nhận ra khổ đề của những 
người dịch và ghi chú về kinh điển, khi lọc ra các chữ 
không vừa ý, lọc ra các ý bất toàn... để chọn các chữ 
thích nghi nhằm trình bày lời Đức Phật dạy. Thấy chữ 
này không chính xác, thấy chữ kia bất toàn — đó là 
nhận ra khổ đề trong khi dịch và viết. 

Không nương vào lời nói và chữ viết, chúng ta sẽ 
rất gian nan để thọ nhận và hiểu đúng Phật pháp. Ngày 
hôm nay chúng ta học Phật là nhờ công của các vị tiền 
bối đã dịch kinh điển ra tiếng Việt. Nhưng chọn đúng 
chữ đề dịch lại là một tiến trình rất mực khó khăn. Bởi 
vì, hễ dịch sai là không giữ được Chánh ngữ. Lời nói 
và chữ viết nhiều khi đa nghĩa, thường gặp tình huống 
không gói trọn ý. 

Thí dụ, chữ dukkha thường được dịch là khổ. 
Đức Phật nói rằng ngài dạy về khô và về châm dứt 
khổ. Trong tiếng. Anh thường dịch gần nghĩa, bằng chữ 
suffering. Tự điển Pali-English Dictionary (2008) nói 
rằng chữ dukkha không có chữ tương đương trong 
tiếng Anh, vì bao gồm cả những bất như ý trong cả 
thân và tâm. Một số học giả tùy nơi lại dịch là stress 
(căng thắng), pain (đau đớn), unsatisfactoriness (không 
như ý), unhappiness (không hạnh phúc)... Tiếng Việt 


110 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


mình nói là “khổ” cho gọn, nhưng hàm cả nhiều nghĩa 
“bất như ý” hay “không vui”... 

Do vậy, suy nghĩ nhiều nhất về Chánh ngữ chính 
là những người dịch và ghi chú về kinh luận. Không dễ 
gì tìm được chữ như ý để ghi lại lời Đức Phật. 

Một chữ khác cũng khó dịch là “sati” — chúng ta 
thường dịch cho gọn, có khi là “tỉnh thức” và có khi là 
“chánh niệm.” Chữ “tinh thức” mang cả nghĩa đời, và 
đôi khi nghĩa đạo; thí dụ nghĩa đời, trên một chuyên xe 
buýt vải chục hành khách, có thể người “tỉnh thức” 
nhất lại là một anh trong nghề móc túi chờ sơ hở của 
người khác để hành nghề, và đó là bất thiện. Nhưng 
chữ “chánh niệm” lại không đầy đủ nghĩa. 

Dựa theo các kinh trong Tạng Pali, chữ “sati” có 
nhiều nghĩa, như: ghi nhớ, nhận ra, ý thức được, khởi 
tâm tác ý, tâm tỉnh thức, tâm trong trẻo, hiện diện của 
tâm... trong khi tiếng Anh thường gặp là 
“mindfulness” và theo Wikipedia định nghĩa chữ này 
là “bringing one% dffenfion fO ©XD€TICHCGS OCCMTTÌHĐ 
in the present momenf” (chú tâm vào kinh nghiệm 
đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại), nghĩa là mang 
cả nghĩa đời, khi kỹ năng chú tâm này được các chiến 
binh bắn tỉa sử dụng đề giết người. 

Do vậy, Chánh ngữ là một lựa chọn chữ nghĩa rất 
Ø1an nan (rất mực khổ để). Vì hễ ghi sai một chữ, là tự 
lòng mình băn khoăn liền, huống gì là sót tới hai chữ. 

Đôi khi, dịch theo nghĩa nào cũng đúng, và hễ 
chọn chữ này là lại rời chữ kia. Như trường hợp Kinh 
Pháp Cú Pali, bài kệ 348. 

Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là: 

“346. “Bỏ quá, hiện, vị lai, 

Đến bờ kia cuộc đời, 

Y giải thoát tất cả, 

Chớ vướng lại sanh giả." (4) 


111 


NGUYÊN GIÁC 


Nghĩa là, hãy buông bỏ cả quá khứ, hiện tại và vị 
lai mới tới bờ giải thoát được. Buông bỏ có nghĩa là 
rời bỏ tất cả sản phâm ngũ uân, thân tâm trong ba thời 
(như 4 chữ phương châm của Thiền Tào Động: phóng 
hạ thân tâm, tức buông bỏ thân và tâm). 

Hầu hết các dịch giả đều dịch y hệt như Thầy 
Minh Châu, trong đó có quý ngài: Narada Thera, 
Acharya Buddharakkhrta, AJahn Munindo, Bhikkhu 
Anandajoti, Daw Mya Tin... 

Bài kệ đó là lời Đức Phật nói, khi chàng nghệ sĩ 
gánh xiếc Uggasena. Anh này là con của một nhà đại 
phú, say mê một cô vũ nữ trong một gánh xiếc lưu 
diễn nên chạy theo, kết hôn với cô và học nghề xiếc 
với cha của cô. Anh trở thành một nghệ nhân giỏi, 
trình diễn các màn trên cột cao. Một lần, khi gánh xiếc 
nảy tới Rajagaha đề trình diễn trong 7 ngày, Đức Phật 
biết răng đã tới cơ duyên độ anh này, nên ra đứng xem. 
Khi Uggasena trèo lên ngồi cột cao, trình diễn và đột 
nhiên thây không ai chú ý tới anh để hoan hô, nên cảm 
thấy rất buồn. Đức Phật lúc đó mới nói với anh: “Hỡi 
Uggasena, người trí nên rời bỏ tất cả dính mắc vào 
các uẩn, và hãy tìm giải thoát ra khỏi vòng tái sinh.” 

Rồi Đức Phật đọc bài Kệ 349. Nghe xong, chàng 
Uggasena, trong khi còn ngồi trên cột cao, đắc quả A 
La Hán. Anh trèo xuống và xin xuất gia theo Đức Phật. 

Bài kệ đó được Thanissaro Bhikkhu dịch hơi khác 
đi trong tiếng Anh: hãy rời bỏ phía trước (thay vì vị 
la), rời bỏ phía sau (thay vì quá khứ), rời bỏ cải trung 
gian (thay vì hiện tại)... yow lef go of 1n ƒromt, let go öoƒ 
behind, let go oƒ befween.... A.R. Bomhard cũng dịch 
như ThanIssaro. (4) 

Cả hai cách dịch đều đúng, vì ý Đức Phật nói là 
hãy buông bỏ tất cả sản phẩm ngũ uân/thân tâm trong 
bất kỳ thời nào và không gian nào. Nhưng người dịch 


112 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


tìm được chữ như ý là một lựa chọn gian nan, trong 
khi đi tìm Chánh ngữ. 

Khi đối chiếu bài Kệ 348 trên với Tương Ưng Bộ, 
Kinh SN 1.1, có thể chúng ta sẽ thấy một nghĩa rất 
minh bạch. 

Kinh này, trích bản dịch của Thầy Minh Châu là: 

5© — Này Hiên giả, không đứng lại, không bước tới, 
Ta vượt khỏi bộc lưu. 

-—- Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không 
bước tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu? 

-- Này Hiển giả, khi Ta đứng lại, thời Ta chìm 
xuống. Này Hiển giả, khi Ta bước tới, thời Ta trôi giạt; 
do vậy, này Hiển giả, không đứng lại, không bước tới, 
Ta vượt khỏi bộc lưu.” (Š) 

Có thể hiểu rằng “bước tới” là mơ tưởng về (hay 
chạy đi tìm) một ngũ uẫn/thân tâm tương lai, và “đứng 
lại” là nuối tiếc quá khứ hay năm giữ hiện tại... không 
trôi giạt thì sẽ chìm. 

Trong khi đó, nếu không giữ được Chánh kiến, 
trong rất nhiều trường hợp, chữ nghĩa chính là cạm bẫy 
lôi chúng ta vảo sinh tử luân hồi. Như trường hợp Giả 
Đảo (779 - 843), một nhà thơ Trung Quốc thời nhà 
Đường. Ông nguyên là một nhà sư, sau hoàn tục, thi 
làm quan. 

Một lần, ông nghĩ ra hai câu thơ, và suy tính 
không biết nên dùng chữ “thôi” (đây) hay chữ “xao” 
(gỗ): - 

Điều túc trì biên thụ , 

Tăng xao nguyệt hạ môn 

(Dịch: Chim ngủ trên cây bên ao, nhà sự gõ cửa 
dưới ánh trăng.) 

Gặp nhà thơ Hàn Dũ, được đề nghị dùng chữ 
“thôi” — nghĩa là: nhà sư đây cửa dưới ánh trăng. 

Họ Giả mê thơ tới mức, truyền thuyết kế là cứ đêm 
trừ tịch hàng năm, Giả Đảo gom hết thơ làm trong năm 





113 


NGUYÊN GIÁC 


bày lên án, đốt hương, rót rượu vái lạy rằng: “Đây là 
nổi khổ tâm của ta trong suốt năm nay!” 

Mê thơ tới mức như thế, dù thơ hay cỡ nào, cũng 
vẫn là chìm vào bộc lưu thôi. Bởi vì thơ, nếu không 
hướng về giải thoát, sẽ không gọi là Chánh ngữ. 

Trong khi đó, chúng ta nhìn thấy chuyền biến rõ 
rệt trong đời nhà thơ Nguyễn Du (1765-1820), từ một 
thời lãng mạn tuổi trẻ tới cuối đời là hiển lộ các hiểu 
biết sâu sắc về Phật pháp. 

Trong tác phẩm “Hoan-trung Cổ-nguyệt-đường 
Xuân Hương nữ-sử tập: Lưu Hương Ký” do GS 
Nguyễn Ngọc Bích phiên âm và chú thích có ghi lại 
môi tình ngăn ngủi (khoảng hơn hai năm, 1802- 
1804/5) giữa Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương (17702 — 
18402). Theo GS Hoàng Xuân Hãn trong tác phẩm Hồ 
Xuân Hương Poèmes (n ở Paris), và theo nghiên cứu 
của GS Nguyễn Ngọc Bích trong Lưu Hương Ký, thơ 
Hồ Xuân Hương có nhắc tới Nguyễn Du qua cách gọi 
“Nguyễn-hầu” (ông họ Nguyễn) và nhắc chức vị “Cần- 
chánh học-sĩ” (Nguyễn Du được vua phong làm “Cần- 
chánh-điện học-sĩ) cũng như dưới đề bài thơ có ghi 
“Hầu Nghi-xuân Tiên- điền nhân” (Ông người [làng] 
Tiên-điền [huyện] Nghi-xuân). 

Trong khi đó, Nguyễn Du có bài thơ Mộng Đắc 
Thái Liên (Mộng Thấy Hái Sen) dài 5 đoạn, mỗi đoạn 
4 dòng và mỗi dòng 5 chữ được hiểu lả đề tặng Hồ 
Xuân Hương. Trong đó, có những câu rất tình tứ trong 
văn phong Nguyễn Du, như “Cộng fri liên liên hoa, 
Thùy giả liên liên cán. Kỳ trung hữu chân tỉ, Khiên 
liên bất khả đoạn” (NÑ guyễn Ngọc Bích dịch là: Hoa 
sen đi chẳng ưa? Cuỗng hoa, mấy di thích? Trong 
cuồng vướng bao tơ, Vấn vương bao giờ đứt?) — nghĩa 
là, những câu thơ rất nặng nghiệp, đọc lên là biết nhiều 
kiếp lai sinh cũng khó dứt nỗi tơ vương. 


114 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Nhưng tới cuối đời, trong bài thơ Phân Kinh 
Thạch Đài, cụ Nguyễn Du đã có một phong thái rất 
mực nhẹ nhàng. Thiền sư Đại Lãn trong một bài trên 
báo Giác Ngộ, nhan đề “Nguyễn Du và Phân Kinh 
Thạch Đài” đã phân tích về bài thơ dài này. 

Cuối bài thơ là 4 dòng: 

“Ngã độc Kim Cương thiên biến linh, 

Kì trung áo chỉ đa bất minh 

Cáp đáo phân kinh thạch đài hạ, 

Chung tri vô tự thị chân kinh .” 

(Nhà phân tích Đại Lãn dịch nghĩa là: 7a đọc Kim 
Cương hơn nghìn biến, Áo chỉ trong kinh không tỏ 
nhiễu. Cho đến dưởi đài đá phân kinh, Cuối cùng “Vô 
tự ” biết là chân kinh.) (6) 

Kinh vô tự, tức là Kinh không có chữ. Đây là văn 
phong Thiền Tông. Trong bài vừa dẫn, Đại Lãn cũng 
dẫn thơ Nguyễn Du trong bài đề động Nhị Thanh: 

".,. Mãn cảnh giai không hà hữu tướng 

Thử tâm thường định bất ly Thiên..." 

(Đại Lãn dịch: ...Mọi cảnh đều không, có tướng 
sao? Tâm này thường định, chẳng lìa Thiển...”) 

Đây chính là chỗ Thiền Tông thường nói. Định nơi 
đây là không có xuất, không có nhập, vì là Định của 
Tự Tánh. Và Tự Tánh đây có nghĩa là vô tự tánh, là 
rỗng rang, là tịch lặng trong mọi thời, bất kế đang đi 
đứng nói cười... 

Đại Lẫn giải thích trong bài trên: “Đích thị là Cụ 
đã tự giới thiệu cho mọi người biết là Tâm cụ không 
bao giờ lìa Thiên định, có nghĩa là cụ luôn luôn ở 
trong thiên định. Vậy thì những việc làm của Cụ đó 
không phải là một việc làm của hành giả đang hành 
Thiển tu tuệ đó là gì!? Vì cốt tủy của bộ kinh Kim 
Cương chính là một phương pháp tu để trụ tâm và 
hàng phục Tâm mình qua công án: “Ủng vô sở trụ nhỉ 


115 


NGUYÊN GIÁC 


sanh kỳ tâm? (Nên trụ vào không chỗ, mà sinh tâm 
mình.) ”. (6) 

Như thế, Nguyễn Du sau một thời lãng mạn, đã về 
nghiên cứu tu học, đã tụng Kinh Kim Cương hơn cả 
ngàn lần, và ngộ ra rằng Kinh vô tự (Kinh không chữ) 
mới là chân kinh, nghĩa là Chánh ngữ thật sự chính là 
sự tịch lặng của tâm. Và khi nói thường định, nghĩa là 
thường trực, là luôn luôn (là bất kế khi đi đứng nói 
cười) an nhiên trong định, có nghĩa là dù khi có tiếng 
động hay khi không có tiếng động, tất cả đều hiển lộ 
trong gương tâm chiếu sáng bất động. Nghĩa là, Có 
(Hữu) và Không (Vô) hiển lộ trong tâm qua tánh sáng 
của gương sáng bất động, dù có cảnh trần hay không 
có cảnh trần, bản tính lặng chiếu của tâm vẫn không 
đi. 

Trong Kinh SN 35.242 (Kinh Đàn Tỳ Bà), Đức 
Phật kế về một vị vua nghe tiếng đàn tỳ bà, nhận ra 
tiếng đàn khả ái, khả lạc, mê ly, say đắm, hấp dẫn nên 
ra lệnh triều đình đi tìm tiếng đàn, chẻ cây đàn tỳ bà 
làm cả trăm mảnh, nhưng cũng không tìm ra, vì tiếng 
đàn là đo nhiều nhân duyên mới thành. (7) 

Tương tự, trong Kinh Šn 5.6 trong Kinh Tập, 
thuộc nhóm kinh Đức Phật cho chư tăng ni trong các 
năm đầu dùng làm Kinh nhật tụng, trích: 

“1070. [Đúc Phật] Hối Upasiva, hãy tỉnh thức, 
nhìn về không một pháp nào, nương tựa “không một 
pháp nào `” mà vượt qua dòng nước lũ. Rời dục lạc, bỏ 
nói năng, ngày đêm liên tục nhìn cho cạn kiệt tham 
ái.” (8) 

Và nội dung Kinh Kim Cương mà cụ Nguyễn Du 
đọc tụng cả ngàn lần, chỉ là nói lên thực tướng là 
không một pháp nảo, và nếu nói nương tựa thì chỉ là 
“tâm không trụ vào bất kỳ chỗ nào” (vô sở trụ) mới là 
vượt qua cả ba thời, vì không níu vào bất kỳ sản phẩm 


116 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


nảo của ngũ uấn — nơi vô sở trụ cho dù nói hay nghe 
thì cũng là bản nhiên tịch lặng, là thường định. 

Trong cái nghe như thế, các pháp hiển lộ chỉ là cái 
được nghe; trong cái nhìn như thế, các pháp chỉ là cái 
được thấy. Và tâm rỗng rang, không có ai đang nghe, 
không có ai đang nhìn. Chỉ là gương tâm hiển lộ, và 
gương tâm không là cái gì hết. Không thêm gì được, 
và không bớt gì được trong cái nghe, cái thấy như thế. 

Như thế, trong thực tướng, âm thanh không từ đâu 
tới và cũng không đi về đâu. Các pháp như thế tự thân 
là Niết Bàn. Y hệt khi lửa tắt, lửa không về đâu. Khi 
nghe trong tâm rông rang như thế, là lìa sanh diệt. Mắt 
không phải là phiền não của cái được thấy, và ngược 
lại. Tai không phải là phiền não của cái được nghe, và 
ngược lại. Không có gì là phiền não của nhau, không 
có gì trói buộc của nhau, vì tự thân các pháp là Niết 
Bàn. Như vậy, phiền não từ đâu sanh ra? Câu trả 
lời: Dục tham là cội nguồn phiền não. Nhưng nhìn suốt 
tận cội nguồn, dục tham thực tướng vẫn là rỗng rang 
vô tướng. 

Trong A Hàm, Kinh SA 250, bản dịch của hai 
Thầy Tuệ Sỹ và Thích Đức Thăng ghi lời ngài Xá Lợi 
Phất: 

“...chăng phải mắt kết buộc sắc, cũng chăng phải 
sắc kết buộc mắt, cho đến, chẳng phải ý kết buộc pháp, 
cũng chẳng phải pháp kết buộc ý. Ở đây dục tham kết 
buộc chúng... Cho nên Đức Tỉ hé Tôn nói hãy đoạn tận 
dục tham, thì tâm được giải thoát. Cho đến, ý và pháp 
lại cũng như vậy.” (9) 

Làm thế nào đoạn tận dục tham? Đức Phật đạy là 
hãy để các pháp như nó là, để cái được thấy chỉ như 
cái được thấy, để cái được nghe chỉ như cái được 
nghe... thì tức khắc lúc đó, tâm sẽ tịch lặng, sẽ như 
tường vách, ngôn ngữ đoạn tận, cũng là khi Chánh ngữ 
trở thành vô tự. Không phải là có chữ hay không có 


117 


NGUYÊN GIÁC 


chữ, mà chỉ là các pháp như thế thì cứ thấy nghe như 
thế, tức là nghĩa Như Thị. 

Trường hợp thấy tịch lặng khó khăn, hãy dùng một 
cách khác: nhìn vào cội nguôn của tâm để rồi sẽ thấy 
bản nhiên rỗng rang vô tự tánh. Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm Tông Thông, bản Việt dịch của ngài Nhẫn Tế 
Thiền Sư, trích như sau: 

“Sau này, có vị tăng hỏi : “Đệ tử mỗi đêm ngồi 
thiển, tâm niệm tán loạn, chưa biết cách nào nhiếp 
phục. Xin thầy chỉ bảo ”. 

Ngài Quốc Thanh Tịnh trả lời: “Nếu ban đêm ngồi 
tịnh mà niệm niệm lăng xăng, thì lấy cải tâm lăng xăng 
đó cứu xét cải chỗ lăng xăng. Thấy là nó không có xứ 
Sở, thì cải tâm niệm lăng xăng đó đâu còn! Cứ xét 
ngược lại cái tâm, thì cải tâm cứu xét đó đâu có tại 
chỗ nào. Trí chiếu soi vốn không, cải cảnh để duyên 
cũng tĩnh lặng vậy. Chiếu mà chăng chiếu, tuyệt không 
có cảnh để chiếu soi vậy. Cảnh, Tì rẺ đêu tịch diệt, tâm 
lượng an nhiên. Ngoài chẳng tìm cầu lấy sự tán loạn, 
trong chẳng trụ nơi định tĩnh. Hai đường dứt bặt, một 
Tánh suốt nhiên. Đây là yếu đạo về nguồn vậy.” (10) 

Đó là khi lời và chữ, khi tất cả những cái được 
nghe về nơi tự thân tịch lặng. Đó là khi, bạn đứng nơi 
góc rừng, nhìn và nghe cảnh gió thổi, mưa gào, cây 
nghiêng ngả... mà nhận ra không ai đang thấy và 
không ai đang nghe, nơi dòng vô thường chảy xiết mà 
tâm không dính gì tới ba thời. 

Một lần nữa, xin trình bảy, rằng người viết có sai 
lầm cần bày tỏ. Thiếu sót hai chữ “Chánh ngữ” đã hiệu 
đính, đã bổ túc xong. Nhưng nếu chỉ viết một câu để 
xin lỗi, tự thấy là không đủ trân trọng. Do vậy, bài này 
ghi lại các suy nghĩ riêng trong nỗ lực sống và viết với 
Chánh ngữ. Tất cả những bất toàn xin được sám hối 
cùng Tam Bảo và độc giả. 


118 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 
GHI CHÚ: 


(1) Kinh DA 24: https://suttacentral.net/da24/v1/tue_ sy 

(2) Kinh Pháp Cú Tây Tạng, bản trên mạng và PDF: 
https://thuvienhoasen.org/p16a32358/6/kinh-phap-cu-tay- 
tang bản trên Amazon: www.amzn.com/1077971230/ 

(3) Kinh SN 45.8: 
https://suttacentral.net/sn45.8/vi/minh_ chau 

Kinh AN 5.198: Kinh 
https://suttacentral.net/anS.I98/vi/minh_ chau 

Kinh AN 10.69 
https://suttacentral.net/an10.69/vi/minh_ chau 

Kinh SN 56.9 
https://suttacentral.net/sn56.9/vi/minh_ chau 

(4) Kinh Pháp Cú, Kệ 348, bản dịch HT Minh Châu: 
https://thuvienhoasen.org/p1Sa7964/pham-21-26 

Bản dịch Bhikkhu Thanissaro: 
https://www.accessfoinsight.org/tipitaka/kn/dhp/dhp.24.tha 
n.html 

Bản dịch Bomhard (trang 62 bản giấy, trang 72 bản 
điện tử): 
https://archive.org/details/Dhammapada_201307/page/n7l 

(5) Kinh SN I.1: 
https://suttacentral.net/sn1.1/viminh_ chau 

(6) Đại Lãn. Nguyễn Du và Phân Kinh Thạch Đài: 
https://glacngo.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=1256 
5B 

(7) Kinh SN 35.242: 
https://suttacentral.net/sn35.242/vi/minh_ chau 

(8) Kinh Šn 5.6: 
https://thuvienhoasen.org/p I 5a30617/sn-5-6-upasIva- 
manava-puccha-cac-cau-hoI-cua-upasiva 

(9) Kinh SA 250: 
https://suttacentral.net/sa250/v1/tue_sy-thang 

(10) Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông: 
https://thuvienhoasen.ore/p17a1224/quyen-iii 


119 


THIÊN TÔNG 
NHƯ BÈ PHÁP QUA SÔNG 


Bài này ghi lại một số lời dạy về Thiền Tông — để 
thấy rằng trong tận cùng, tất cả các phương tiện chư 
Tổ sử dụng khi truyền pháp chỉ là các bè pháp để lia 
tham sân si, bằng cách nhận ra bản tâm vốn đã tròn 
đầy giới định huệ. Khi nhận ra sợi chỉ đỏ xuyên suốt 
các lời Đức Phật dạy qua nhiều thời kỳ khác nhau, sẽ 
thấy tất cả đều tương thông, trong tận cùng là không dị 
biệt, không trái nghịch giữa các truyền thống, dù là 
Nam Tông hay Bắc Tông. Với người đã sống được 
trong các pháp ấn vô thường, vô ngã... lúc đó không 
thấy còn bè pháp nào nữa, vì sẽ thấy tất cả các phương 
tiện tu học chỉ là sản phẩm của tâm quá khứ, chỉ là 
thêu dệt từ những ngũ uẫn của ngày hôm qua và hôm 
kia, trong khi cái hiện tiền chảy xiết ngay bây giờ là 
cái dòng tịch lặng vô thường bất khả ngôn thuyết. 
Cũng y hệt như khi đã năm được bâu áo tràng (cô áo 
tràng), tự động chiếc áo sẽ xuôi một dòng, phẳng lì, 
không rời tay mình bất kể khi đi đứng nhanh hay 
chậm, lúc đó cũng chăng bận tâm tới tay áo nghiêng vê 
phía Nam hay Bắc, cũng không thắc mắc chuyện tà áo 
cách tân kiểu phát triển hay lướt thướt kiểu trưởng lão. 


120 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Lời dạy thường: nhật của Thiền Tông là nhận ra 
tự tánh các pháp vốn rỗng rang vô tự tánh. Đó là lý 
do các chùa tụng hàng ngày bài Bát Nhã Tâm Kinh, 
với lời dạy: Sắc tức thị không, không tức thị sắc. 

Nghĩa là, sắc (cái được thấy, được nghe, được cảm 
thọ...) chính thực là rỗng rang vô tự tánh. Chính 
những gì chúng ta thấy nghe hay biết đã và đang hình 
thành thế giới này, và khi nhận ra gương tâm vốn tịch 
lặng rỗng rang đó, tự động các bụi sẽ rơi rụng dân. 

Thí dụ, như khi gặp một cô ca sĩ xinh đẹp hát với 
giọng ca quyền rũ (một hoàn cảnh chúng ta có thể gặp 
thường trực, hàng tuần qua lễ hội hay hàng ngày qua 
truyền hình), hễ chúng ta thấy nghe hay biết qua trần, 
tâm sẽ dao động, ô nhiễm; hễ thấy nghe hay biết qua 
thức, tâm sẽ sinh biện biệt phan duyên; và chỉ khi thây 
nghe hay biết qua tự tánh rỗng rang của gương tâm, sẽ 
nhận ra tất cả những cái gọi là mình và thế giới cũng 
chỉ là rỗng rang Như Thị. Nghĩa là, người và giọng ca 
hiện lên là trong sanh diệt, sẽ tới rỒi đi; trong khi tánh 
gương sáng là lìa sanh diệt, là vô sanh diệt, trong ba 
thời vẫn luôn là như thế. 

Y hệt như thế, trong Tiểu Bộ của Tạng Pali, có 
Kinh Sn 5.15 trong nhóm Kinh Tập, trích như sau: 

“1118. Do vậy, con xin hỏi vị Có Mắt Tối Thượng: 
Nên nhìn thế giới như thế nào để Thân Chết không 
nhìn thấy mình? 

1119. [Đúc Phật Hỡi Moghardja, hãy luôn luôn 
tỉnh thức và nhìn thể giới như rồng rang, với cái nhìn 
VỀ fự ngã đã bứng gộc, người đó sẽ Vượt qua sự chết. 
Thân Chết không thể thấy người đã nhìn thể giới này 
như thế.” (1) 

Tương tự, trong Kinh SN 35.242 (Kinh Đàn Tỳ 
Bà), Đức Phật kế về một nhà vua nghe tiếng đàn tỳ bà, 
nhận ra tiếng đàn khả ái, khả lạc, mê ly, say đắm, hấp 


121 


NGUYÊN GIÁC 


dẫn nên ra lệnh triều đình đi tìm tiếng đàn, chẻ cây đản 
ty bà làm cả trăm mảnh, nhưng cũng không tìm ra, vì 
tiêng đàn là do nhiêu nhân duyên mới thành. (2) 


Một lời dạy thường gặp khác của Thiền Tông là vô 
sở trụ. Tức là tâm không chỗ trụ, tức là không để tâm 
dính vào bất kỳ sắc thanh hương vị xúc pháp nào. 

Theo Thiền sử, Ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang 
Trung Hoa, mang theo Kinh Lăng Già để dạy Thiên. 
Kinh này là ly tứ cú, tuyệt bách phi — nghĩa là, không 
dính vào bất kỳ mệnh đề nảo trong bốn câu và dứt bặt 
một trăm mệnh đề về không. Nhiều thập niên sau, Ngũ 
Tổ Hoăng Nhẫn dạy Thiền qua Kinh Kim Cang, tông 
chỉ là ưng vô sở trụ nhỉ sinh kỳ tâm, tức là không đề 
tâm trụ vào bất kỳ nơi nào (dù là 5 uấn, 12 xứ, 18 
giới) thì Niết bàn diệu tâm sẽ hiển lộ. 

Lời dạy vô sở trụ trong tiếng Anh là “wo clinging” 
— có khi dịch là không năm giữ, không chấp thủ “zo 
grasping”... Trong bản Anh ngữ Diamond Sutra (Kinh 
Kim Cương), James M. Ford dịch là "W70hou†f clinging 
they find the boundless mỉnd.” 

Sách Đón Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận của Đại 
Sư Huệ Hải, bản Việt dịch của Thầy Thích Thanh Từ, 
giải thích: 

“Chẳng trụ tất cả chỗ là: Chẳng trụ nơi lành dữ, 
có không, trong ngoài, chặng giữa, chẳng trụ không, 
cũng chẳng trụ chẳng không, chăng trụ định, cũng 
chẳng trụ chăng định, tức là chẳng trụ tất cả chỗ. Chỉ 
cái chẳng trụ tất cả chỗ, ấy là chỗ trụ. Người được 
như thế, gọi là tâm không trụ. Tâm không trụ là tâm 
Phật.” (3) 

Tâm không chỗ trụ cũng có nghĩa là không trụ tâm 
vào quá khứ hay tương lai, chỉ an tâm vào hiện tại, 
nhưng vì hiện tại chảy xiết như hoa đốm trong mơ, 


122 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


cũng có nghĩa là tâm không trụ vào cả ba thời quá, 
hiện, vị lai. Như thê là tức khắc Niêt bàn. 


Trong Kinh SŠn 5.11 thuộc nhóm Kinh Tập ở Tạng 
Pali, Đức Phật dạy: 

“1098. [Đức Phát] Hỡi Jatukanmi, hãy gỡ bỏ lòng 
tham ái dục, hãy nhìn thấy an toàn trong hạnh xuất ly. 
Chớ để trong tâm khởi lên ý muốn nắm giữ hay xua 
đẩy gì. 

1099. Hãy để khô héo tất cả những gì của quá 
khứ, và chớ hê có chút gì dính tới tương lai. Nếu con 
không năm giữ gì trong chặng giữa (hiện tại), con sẽ 
sống trong bình an.” (4) 

Vô sở trụ cũng được giải thích trong Thiếu Thất 
Lục Môn của Bồ Đề Đạt Ma: “Ngoại tức chư duyên, 
nội tâm vô đoan, tâm nhưự tường bích, khả dĩ nhập 
đạo.” (Bên ngoài dứt bặt muôn duyên, bên trong 
không còn tư lường tăm hơi manh mối gì, tâm y hệt 
như tường vách không chỗ bấu víu, lúc đó mới có thê 
vào đạo.) Vô sở trụ còn có nghĩa là buông bỏ, là phóng 
hạ -- trong ý chỉ Tào Động là buông bỏ thân tâm, 
phóng hạ thân tâm. Là, không dính vào bất kỳ chút gì 
trong năm uân của thân tâm trong ba thời quá, hiện, vị 
lai. Cũng có hình ảnh tâm vô sở trụ là: trâu bùn qua 
sông. 


Tới đây, một người quen đọc Kinh Pali sẽ có thể 
có câu hỏi: Tâm không chỗ trụ như thế có liên hệ gì 
tới sơ thiền... có liên hệ gì tới đoạn tận lậu hoặc để 
chứng quả A La Hán? 

Câu trả lời sẽ gồm 2 phần: Tâm không chỗ trụ là 
một lỗi vào sơ thiền... nhẫn tới vào tứ thiền, nhẫn tới 
chứng quả A La Hán. 

Trả lời phần thứ nhất, rằng vô sở trụ sẽ vào sơ 
thiền, cho tới tứ thiên... Có hai Kinh — Kinh SN 48.9, 


123 


NGUYÊN GIÁC 


Kinh SN 48.10 -- trong nhóm Kinh Tương Ung Bộ, 
ghi rằng vô sở trụ là cách vào sơ thiền, vào nhị thiền, 
vảo tam thiên, vào tứ thiền... Nơi đây, chúng ta sẽ dẫn 
Kinh SN 48.10, cho thấy tâm vô sở trụ là sẽ hoàn tất 
các pháp định. Ý chỉ Vô sở trụ trong Kinh SN 48.10 
được Thầy Thích Minh Châu dịch là “từ bỏ pháp sở 
duyên sẽ được định... ly dục, ly bất thiện pháp sẽ 
chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất”... 

Bản dịch này trích như sau: 

“Ở đáy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tứ, sau khi 
từ bỏ pháp sở duyên, được định, được nhứt tâm. Vị ấy 
ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú Tì hiển thứ 
nhất, một trạng thải hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có 
tứ... an trú Thiên thứ hai... an trú Thiên thứ ba ... từ 
bỏ TA từ bỏ khổ, chấm di hỷ ưu đã cảm thọ từ tu: 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khổ không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đáy gọi là định 
căn.” (S) 

Nên đọc thêm nơi ghi chú (Š) sẽ trích từ cả 2 bản 
Anh dịch của Sujato và Thanissaro để nghĩa này sáng 
tỏ hơn. 

Trả lời phần thứ nhì, rằng vô sở trụ sẽ tận cùng 
đi tới giải thoát. Có rất nhiều Kinh trong Tạng Pali nói 
như thế. 

_—- Như trong Kinh Šn 3.12 bản Anh dịch của 
Thanissaro Bhikkhu, viết rằng sau khi Đức Phật giải 
thích về một số câu hỏi, thì “fhe minds oƒ 60 mon, 
throwugh lack oƒ clinging, were ƒully released from 
ƒermenfafion” (Dịch: tâm của 60 vị sư, nhờ tâm không 
trụ vào bắt kỳ pháp nào, đã được hoàn toàn giải thoát 
khỏi các lậu hoặc). (6) 

Bản Anh dịch của Bhikkhu Sujato viết: “4nd while 
this explanafion was being spoken the minds oƒ six‡y 
bhikkhus were ƒreed from the corruptions wifhout 
grasping.` (Và trong khi giải thích này được nói lên, 


124 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


tâm của 60 nhà sư đoạn tận lậu hoặc nhờ không nắm 
gif# bát cứ gì). (6) 


Tâm vô sở trụ là giải thoát — ý này còn được nói 
minh bạch trong Kinh SN 22.63 của Tương Ung Bộ, 
khi một nhà sư tới bạch Đức Phật, xin một lời ngắn 
gọn để sư này lui về một góc rừng sống đơn độc, tu tới 
khi giải thoát. 

Kinh SN 22.63, bản dịch của Thầy Thích Minh 

Châu. trích: 
Lành thay, bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy thuyết 
pháp tóm tắt cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết 
pháp, con sẽ sống một mình, tịnh cư, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. 

—Ai chấp trước, này Tỷ-kheo, người ấy bị Ma trỏi 
buộc. Ai không chấp trước, người ấy được giải thoát 
khỏi Ác ma.” (7) 

Kinh SN 22.63, bản Anh dịch của Bhikkhu Bodhi 
viết: “Bhikkhu, in clinging one is bound by Mara; by 
not cnging one ¡s ƒreed from the Evil One.” (7) 

Kinh SN 22.63, bản Anh dịch của Bhikkhu SuJato 
viết: “When you grasp, mendicamt, you re bound by 
Mara. Not grasping, you re free ƒfom the Wicked 
One.” (7) 

Đó chính là Kinh Kim Cương. Là vô sở trụ, là 
tông chỉ Thiền Tông, là không một pháp để làm, là 
không cửa để vào. 





Có một lời dạy cũng thường nói trong Thiền Tông 
là hãy sống với sát na sinh diệt. Cũng có nghĩa là cảm 
thọ vô thường trong từng khoảnh khắc. Một số công án 
thường nói “nghĩ ngợi là trễ rồi”... Nhưng cái gương 
tâm cảm thọ vô thường dó vẫn là vô sinh diệt. Không 
phải vì có tiếng chim kêu thì tánh nghe mới sinh, 
không phải vì tiếng chim lặng mà tánh nghe diệt mắt. 


125 


NGUYÊN GIÁC 


Nhận ra sát na sinh diệt cũng là nhận ra bản tâm vốn 
bất sinh bắt diệt và trong cái sát na sinh diệt đó đã sẵn 
lìa tham sân s1. 

Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Cơ Duyên Thứ 
Bấy, bản dịch của Thầy Thích Duy Lực, ghi lời Lục 
Tổ Huệ Năng dạy ngài Chí Đạo, trích: 

“ ..chơn lạc của Niết Bàn, sát na chẳng có tướng 
sanh, sát na chẳng có tướng diệt, cũng chẳng có sanh 
diệt để diệt, ấy tức là tịch diệt hiện tiền. Đang lúc hiện 
tiễn, cũng chẳng có số lượng hiện tiễn, nghĩa là chẳng 
có một tí khái niệm nào về không gian, thời gian, và số 
lượng của tịch diệt hiện tiễn, mới gọi là thường đức, 
lạc đức, nghĩa là chơn vui. Vui này chẳng có kẻ thọ 
dụng, cũng chăng có kẻ không thọ dụng...`(8) 

Trong khi sông với cái sát na sinh diệt đó, sẽ thấy 
“không hề có ai” và sẽ thấy “không hề có cái của ai”... 
Chỉ duy nhận ra cái dòng chảy vô thường được cảm 
thọ trên thân tâm đang sinh diệt từng khoảnh khắc. 

Nơi đây, chúng ta dẫn ra một câu chuyện Thiền, 
ngài Mã Tô đi trên đường cùng với đệ tử là ngài Bách 
Trượng. Thấy một con vịt trời bay lên vì nghe động. 

Mã Tổ hỏi Bách Trượng: Cải gì vậy? 

Bách Trượng đáp: Con vịt trời. 

Mã Tổ hỏi: Đâu rồi? 

Bách Trượng đáp: Bay mất rồi. 

Ngài Mã Tổ đưa ta véo mũi ngài Bách Trượng một 
cải. 

Bách Trượng la lớn: Đau quả. 

Mã Tổ nói: Đã bay mất rồi, thì làm sao đau được. 

Tóm gọn nội dung chuyện Thiền này có thể viết 
như sau: Cái được thấy (tức là, con vịt trời) đã bay mất 
là quá khứ, nhưng cái cảm thọ đau (khi bị véo mũi) là 
cái gương tâm thấy nghe hay biết vẫn luôn luôn hiện 
tiền, và phải sống với cái hiện tiền này, tức là tâm phải 
tỉnh thức không lìa cái thấy nghe hay biết của bây giờ 


126 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


và ở đây, trong cái sinh diệt hiện tiên. Đó cũng là sông 
cái vô sinh diệt. 


Tương tự, trong Kinh SN 56.11, ngài Kondañño 
đắc pháp nhãn thanh tịnh ngay khi được nghe Đức 
Phật dạy rằng cái gì có sinh là phải có diệt. Có nghĩa 
là, nhận ra pháp ấn vô thường đang chảy xiết, và như 
thế thấy ngay là không có gì có thể chấp thủ. 

Kinh SN 56.11, bản dịch của Thầy Minh Châu, 
trích như sau: 

“Trong khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giả 
Kondañño khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không cấu 
uỄ như sau: “Phàm vật gì được tập khởi, tất cả pháp 
ấy cũng bị đoạn diệt.” (9) 

Hình ảnh sát na sinh diệt còn được ngài Xá Lợi 
Phất (Sariputta) ghi lại trong bài thơ “Guhatthaka- 
suttaniddeso: Upon the Tip of a Needle” mô tả rằng tất 
cả các pháp chảy xiẾt qua các khoảnh khắc thời gian, y 
như điểm tiếp giáp của một hạt đậu rất nhỏ đặt lơ lửng 
trên đầu một mũi kim. Nội dung bài thơ của ngài Xá 
Lợi Phất, nơi đây sẽ viết lại như văn xuôi cho dễ đọc, 
có thể dịch nghĩa như sau: 

“Đời sống, thọ mạng, niềm vui, nỗi đau đêu buộc 
chung vào một khoảnh khắc của tâm, một khoảnh khắc 
nhanh chóng trôi ấi. Ngay cả các vị phi nhơn sống lâu 
tới 84 ngàn tỷ năm cũng không sống được 2 khoảnh 
khắc nào trong tâm y hệt nhau. Cái ngưng lại nơi 
người đã chết hay cho người còn đứng nơi đây đêu là 
cùng các uẩn, khi biển đi là vĩnh viễn không nối lại 
được. Các trạng thái đang biến mất bây giờ và các 
trạng thái sẽ biến mất trong các ngày tương lai đêu có 
đặc tướng y hệt như các đặc tướng đã biển mất trước 
đáy. Khi không tạo tác gì nữa, sẽ không có sinh ra; chỉ 
với hiện tại này, chúng ta đang sống. Khi đã nắm được 
nghĩa tối thượng, thế giới chết ngay khi tâm ngưng lại. 


127 


NGUYÊN GIÁC 


Không cất giữ gì được những gì đã biến mắt, không để 
øì được cho tương lai. Những người đã sinh ra trong 
đời này đang đứng y hệt như hạt đậu rất nhỏ trên đầu 
mũi kim. Sự biến mất của tất cả các trạng thái này đã 
không hê được hoan nghênh, mặc dù hiện tượng 
khoảnh khắc tan rã như thế đã có từ thời ban sơ. Từ 
nơi chưa được nhìn thấy, các trạng thái này hiện ra và 
biến ấi, được nhìn thấy chỉ khi chúng đang trôi ẩi vào 
quá khứ. Y hệt tia chóp trên bầu trời: tất cả các pháp 
khởi lên và rồi biến hắn đi.” (10) 


Có một bạn hỏi về pháp niệm hơi thở... Xin trả 
lời theo một Kinh rằng, Đức Phật từng dạy pháp niệm 
hơi thở như một công cụ, như một bè pháp, trước khi 
yêu cầu các sư quán vô thường. Nghĩa là, quán vô 
thường, hay sống với sát na sinh diệt, là pháp tận cùng 
để phá trừ vô minh. Trong Kinh dẫn sau, niệm hơi thở 
là để quản bất tịnh, để lắng tâm, sau đó là phải quản 
vô thường. 

Trong Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Như Thị Ngữ) 
- Iivuttaka - Chương 3, bản dịch của Thầy Thích Minh 
Châu, trích: 

“(LXXXYV) (Tik. IV, 6) (It. 80) --- Này các Tỷ- 
kheo, hãy sống tuỳ quán bất tịnh trên thân, hãy khéo 
an tru niệm hơi thở vô hơi thở ra, đặt niệm trước mặt, 
hướng về nội tâm; hãy sống tùy quán vô thường trong 
tất cả các hành. 

Này các Tỷ-kheo, khi sống tùy quán bất tịnh trên 
thân tham tùy miên đối với tịnh giới được đoạn trừ; 
khi khéo an trú niệm hơi thở vô hơi thở ra, đặt niệm 
trước mặt, hướng về nội tâm, thời các tâm hướng 
ngoại, dự phần vào tổn hại không có; khi sống tùy 
quản vô thường trong tất cả hành, thời vô mình trừ 
diệt, mình được khởi lên.” (I1) 


128 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Kinh này trong bản tiếng Anh của Ireland ghi rằng 
niệm hơi thở là quán bắt tịnh của thân để lìa tham dục 
đối với cái đẹp, niệm hơi thở tới khi các niệm lăng 
xăng biến mắt thì hãy quán vô thường, bấy giờ mới 
đoạn tận vô minh được, trích: 

*For those who live contemplating ƒoulness in the 
body, the tendency to lust with regard to the element oƒ 
beauty is abandoned. When mindƒfulness oƒ breathing 
¡s inwardly well established beƒfore one, the tendencies 
of extraneous thoughfs to produce vexafion oƒ mỉnd 
remain no more. For those who live contenplating the 
impermanence of. all ƒormalions, ignorance ¡is 
abandoned and knowledge arises.` (L1) 


Có một bạn thắc mắc rằng: Tứ Niệm Xứ có liên 
hệ gì tới Thiền Tông hay không? 

Xmm trả lời: Kinh ghi là có. Trong Kinh MN 10 
(Kinh Niệm Xứ), Đức Phật dạy rằng sau các pháp 
Niệm Thân, Thọ, Tâm, Pháp... là phải nắm lấy tông 
chỉ Thiên Tông là vô sở trụ. Nghĩa là, phải giữ tâm 
không nương tựa, không chấp trước. 

Nơi đây, xin trích Kinh MN 10, bản Việt dịch của 
Thây Thích Minh Châu: 

.VỆ ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng j8 TẾ đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đổi...” (12) 

Bản của Bhikkhu SuJato: “75ey mediftafe 
independemt, not grasping at anything in the worlad...` 
(12) 

Bản của Thanissaro Bhikkhu: “4nd he remains 
independemt, unsustained by [not chnging to] anything 
im the world...` (12) 

Bản của Nyanasata Thera: “...and he  lives 
detached, and clings to nothing ïn the world...` (12) 


& 


129 


NGUYÊN GIÁC 


Như thế, khi đã nói là vô sở trụ, tất nhiên các kỹ 
thuật hay phương pháp chỉ là công cụ, là bè pháp. Và 
đó là lý do trong Kinh Kim Cương, Đức Phật nói rằng 
“Chánh pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp”... 
Nguyên văn câu vừa dẫn, lời Đức Phật nói là Chánh 
pháp còn phải bỏ... cũng ghi trong Kinh MN 22 của 
Tạng Pali.(13) 

Rời bỏ bè pháp... Dù vậy, cách diễn tả của một số 
VỊ Sư trong Thiền Tông có thể là quá mạnh bạo, có lẽ 
chỉ thích nghi khi dạy cho một số môn đệ thân cận, thí 
dụ như khi bảo học trò chẻ tượng Phật để sưởi ấm... 

Một điều chắc chắn nên thấy răng: Khi đã thấy 
được sợi chỉ đỏ xuyên suốt các Kinh Phật, dù Nam 
Truyền hay Bắc Truyền, sẽ không còn bị vướng vào 
những ngờ vực hay tranh luận vô ích. 


GHI CHÚ: 


(1) Kinh Šn 5.15: 
https://thuvienhoasen.org/p15a30626/sn-5-15-mogharaJa- 
manava-puccha-cac-cau-hoI-cua-mogharaJa 

(2) Kinh SN 35.242: 
https://suttacentral.net/sn35.242/vi/minh_ chau 

(3) Đốn Ngộ Nhập Đạo: 
https://thuvienhoasen.org/1Images/file/T- 
QYopIG0QsQAJ0b/donngonhapdaoyeumon.pdf 

(4) Kinh ŠSn 5.11: 
https://thuvienhoasen.org/pI5a30622/sn-5-1 I-Jatukanmi- 
manava-puccha-cac-cau-hoI-cua-JjatukannI 

(5) Kinh SN 48.10, Việt dịch: 
https://suttacentral.net/sn48.10/viminh_ chau 

Bản Anh dịch của Bhikkhu SuJato: “It°s when a noble 
disciple, relying on letting øo, øains Immersion, øains 
unmfication of mind. Quife secluded from sensual pleasures, 
secluded from unskillful qualities, they enter and remain In 


130 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


the first absorption...” --- 
https://suttacentral.net/sn48.I0/en/suJato 

Bản Anh dịch của Thanissaro Bhikkhu: “There 1s the 
case where a monk, a disciple of the noble ones, making 1t 
his obJect to let go, attains concentration, attains singleness 
of mind. Quite withdrawn from sensuality, withdrawn from 
unskillful mental qualities, he enters & remains 1n the first 
Jhana...” --- 
https://www.accessfoinsight.org/tipitaka/sn/sn48/sn48.010.t 
han.html 

(6) Kinh ŠSn 3.12, bản ThanIssaro: 
https://www.accessfoinsight.org/tipitaka/kn/snp/snp.3.12.th 
an.html 

Bản SuJato: https://suttacentral.net/snp3.I2/en/suJato 

(7) Kinh SN 22.63, bản Việt dịch: 
https://suttacentral.net/sn22.63/viminh_ chau 

Bản Bhikkhu Bodhi: 
https://suttacentral.net/sn22.63/en/bodhi 

Bản Bhikkhu SuJato: 
https://suttacentral.net/sn22.63/en/suJato 

(5) Kinh Pháp Bảo Đàn: 
https://thuvienhoasen.org/p l6a687/pham-co-duyen-thu-bay 

(9) Kinh SN 56.11: 
https://suttacentral.net/sn56.I1/viminh_ chau 

(10) Bài thơ trong bài Các Pháp Vào Định: 
https://thuvienhoasen.org/a28417/cac-phap-vao-dinh 

Upon the Tip ofa Needle, bản tiếng Anh: 
https://www.accesstoInsight.org/tIpitaka/kn/nm/nm.2.04.ole 
n.html 

(11) Kinh Phật Thuyết Như Vậy, bản Việt: 
https://thuvienhoasen.org/p15a1541/chuong-03 

Bản dịch của Ireland: 
https://suttacentral.net/1ti85/en/1reland 

(12) Kinh MN 10, bản của Thầy Minh Châu: 
https://suttacentral.netmn10/vi/minh_ chau 

Bản của Bhikkhu SuJato: 
https://suttacentral.net/mn10/en/suJato 


131 


NGUYÊN GIÁC 


Bản Thanissaro Bhikkhu: 
https://www.dhammatalks.org/suttas/MN/MNI10.html 
Bản Nyanasatta Thera: 
https://www.accessfoinsight.org/tipitaka/mn/mn.010.nysa.h 
tml 
(13) Kinh MN 22: https://suttacentral.net/mn22/vi/minh_ chau 


132 


NHƯ TRANH VẼ 
TRÊN HƯ KHÔNG 


Trong khi cách nhìn phổ biến nói rằng khổ là có 
thực, rằng cần đoạn tận lậu hoặc để diệt khổ, vào Niết 
bàn... các hành giả Thiền Tông nhìn khắp pháp giới 
như tranh vẽ, rằng không thể nào diệt được cái như 
huyền, mà chỉ cân nhìn gốc rễ thực tướng vô tướng thì 
giải thoát, vì trong cái nhìn này, phiền não cũng chính 
là Niết bàn, sóng cũng chính là nước. Nghĩa là, cảnh 
giới Như Huyễn hiện ra trước mắt và bên tai chúng ta: 
thế giới là một phòng triển lãm đa phương tiện vĩ đại. 
Đứng trước cái như huyễn, khởi tâm làm gì cũng sai, 
vì làm gì cũng là như huyễn. Như thế, hành giả chính 
là họa sư và cũng là người xem tranh. 

Tâm như họa sư, năng họa nhất thiết hình tượng... 
Kinh Hoa Nghiêm viết như thế, rằng tâm như vị thầy 
hội họa, có thể vẽ tất cả các hình tượng. Lời dạy này 
được giải thích về cách nhìn tất cả thế giới trong và 
ngoài (ngoại xứ, nội xứ) đều do tâm tạo. Tức là, ba cõi 
là tâm. Do vậy, hành giả Thiền Tông chỉ cần giữ vai 
trò người thưởng thức hội họa: tất cả đều là tranh vẽ 
trước mắt, dù là núi sông, phố thị, ta và người... Khi 
nhận ra thế giới là tranh vẽ, là cảnh thêu dệt, là ảnh 
trong gương tâm, tự khắc hành giả không nắm giữ hình 


133 


NGUYÊN GIÁC 


tướng đó làm chi (kinh thường nói: chớ năm giữ tướng 
chung, tướng riêng của cái được thấy). Do vậy cốt tủy 
của Thiền Tông là, trước tiên cần thấy Bản Tâm, tức là 
ngộ trước, rồi sau mới đúng là tu. 

Kinh Hoa Nghiêm truyền thuyết là khởi đầu Đức 
Phật thuyết. Quan điểm nảy nhiều thế kỷ sau được 
chuyền thành Vạn pháp duy thức (tất cả các pháp đều 
là thức). Khi nhận ra tất cả là thức biến hiện, cũng là 
nhận ra pháp ấn Vô thường trong tất cả pháp, và rôi sẽ 
giải thoát khi cái nhìn vô thường này tuần tự gột rửa 
hết cả các vô minh và hành nghiệp chúng ta huân 
nhiễm từ vô lượng kiếp. 


Lời dạy như huyễn của Thiền Tông đã xuất hiện 
từ những năm đầu khi Đức Phật mới đi hoằng pháp. 
Mở đầu nhóm Kinh Tập là Kinh Sn 1.1 - Uraga Sutta. 

Kinh Sn 1.1 gồm 17 bài kệ, lập lại câu “⁄4/ cả thế 
giới này là không thật" tới 5 lần trong 5 bài kệ mang 
số từ 9 tới 13. 

Trích bài kệ số 9, qua bản Anh dịch Nyanaponika 
Thera: He who neither goes foo ƒar nor lags behind 
and knows abouf the world: "Th¡is is dÌÏl unreal ” — 
such a monk gives up the here and the beyond, jusf as 
a serpent sheds ifs worn-ouf skin. 

Bản ThanIssaro: 7e monk who hasn † slipped past 
oör turned back, kuowing with regard to the world that 
“AII thís is unredl," sloughs oƒƒ the near shore & ƒar 
— as q snake, ifs decrepit old skím. (1) 

Dịch là: Người nào không phóng tới cũng không 
lùi lại, và biết về thế giới: “Tất cả đêu là không thật” 
— vị sựư như thế rời bỏ được cả bờ này và bờ kia— y hệt 
một con rắn rũ bỏ lớp da cũ đã mòn. (Ghi chú: bờ này 
là ba cõi sáu đường, bờ kia là Niết bàn giải thoát.) 


134 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Bản của Bodhi dịch (trên sách giấy, The 
Suttanipata, trang 157-159, không thấy trên mạng) là: 
*AII this ïs unreaf` (như Thanlssaro dịch). 

Điểm đặc biệt, để nhân mạnh tính Như huyền của 
các pháp, Đức Phật lập lại 17 lần nhóm chữ “rời bỏ 
được cả bờ này và bờ kia” trong L7 bài kệ của Kinh 
Sn l.]1. 

Đó cũng là ngôn ngữ của Bát Nhã Tâm Kinh: “f2 
khổ tập điệt đạo, vô trí đdiệc vô HC” s Không hề có 
Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng không hề có Trí Tuệ (qua 
bờ kia), cũng không hề có Chứng Đắc (giải thoát)... 

Cho nên, chư tổ Thiền Tông từng nói “Gặp Phật 
thì giết Phật, gặp ma thì giết ma...” là nằm trong lời 
dạy những năm đầu Đức Phật đi hoằng pháp. Có thể 
viết đơn giản là: Hãy buông bỏ cả bờ này và bờ kia. 
Do vậy, pháp hành trong tận cùng của Thiền Tông là 
không thấy một pháp nào để tu, nhưng không có nghĩa 
là không tu. Đức Phật trong Kinh AN I1.10 đã khen 
ngợi các vị như thế là tuẫn mã. 


Tới đây, câu hỏi là, làm sao để nhìn thể giới như 
tranh vẽ trên hư không? Nghĩa là, khi chúng ta bước 
trong thế giới nảy, trước mắt nhìn đâu cũng là tranh vẽ 
(cái được thấy), bên tai nghe gì cũng như nhạc hòa tâu 
khắp trời (cái được nghe). Đức Phật có dạy cách nhận 
ra thế giới này như thế. 

Trong Tạp A Hàm, Kinh SA 267, bản dịch của hai 
Thầy Tuệ Sỹ và Thích Đức Thắng viết, trích: 

“Này các T)ỳ-kheo, nhự loài chữn Ta-lan-na có 
nhiễu màu sắc, Ta nói tâm của chúng cũng có nhiều 
như vậy. Vì sao? Vì tâm của chữm Ta-lan-na đa dạng, 
nên màu sắc đa dạng. Cho nên này Tỳ-kheo, hãy tư 
duy quán sát rõ tâm mình. Này các Tỳ-kheo, trong lâu 
đời tâm bị tham dục làm nhiễm ô, bị sân nhuế, ngu sỉ 


135 


NGUYÊN GIÁC 


làm nhiễm uế. Này các T)-kheo, vì tâm não nên chúng 
sanh não; vì tâm thanh tịnh nên chúng sanh thanh tịnh. 

“Giống như người thợ vẽ, hay học trò của người 
thợ vẽ, khéo dọn sạch đất, rồi dùng các thứ màu, theo 
ÿ mình vẽ nên các loại hình tượng khác nhau. 

“Cũng vậy T)-kheo, chúng sanh phàm phu ngư sỉ, 
không biết như thật về sắc, về sự tập khởi của sắc, về 
Sự diệt tận của sắc, về Vị ngọí của sắc, về Sự tại hại 
của sắc, về sự xuất ly của sắc. Không biết như thật vê 
sắc nên thích thú đắm nhiễm sắc. Vì thích thú đắm 
nhiễm sắc, nên lại sanh ra các sắc vị lai. Cũng vậy, 
phàm phu ngụ sỉ, không biết như thật về thọ, tưởng, 
hành, thức; về sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của 
thức, về vị ngọt của thức, vỀ sự tai hại của thức, về sự 
xuất ly của thức. Không biết như thật nên thích thú 
đắm nhiễm thức. Thích thủ đắm nhiễm thức, nên lại 
sanh ra các thức vị lại. Vì sốc, thọ, tưởng, hành, thức 
vị lai sẽ sanh nên đối với sắc không giải thoát; đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng không giải thoát. Ta nói 
người này không giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, 
ưu, bi, khổ, não. 

“Có đa văn Thánh đệ tử biết như thật về sắc, về sự 
tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, vỀ vị ngọf của 
sắc, về sự tai hại của sắc, vỀ sự xuất l của sắc. Biết 
nh thật rôi nên không đắm nhiễm sắc. Không đắm 
nhiễm nên không sanh ra sắc vị lai. Biết như thật về 
thọ, tưởng, hành, thức; về sự tập khởi của thức, 2 sự 
diệt tận của thức, vỆ vị ngọt của thức, vỀ sự tai hại của 
thức, vê sự xuất ly của thức. Biết như thật nên không 
nhiễm đắm thức, vì không đắm nhiễm nên không sanh 
ra các thức vị lai. Không thích nhiễm sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức nên đối với sắc sẽ được giải thoát và đổi 
với thọ, tưởng, hành, thức cũng sẽ được giải thoái. Ta 
nói những người này sẽ giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não.” (2) 


136 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Biết như thực, cũng có nghĩa là biết thực tướng 
Như huyễn của các pháp. Có nghĩa là, các pháp là 
không thật, nhưng không có nghĩa là giả, vì đói vẫn 
phải ăn, khát vân phải uống. Tóm gọn là, biết thực 
tướng như thế sẽ không đắm nhiễm, và không sanh ra 
các thức vị lai, nghĩa là giải thoát. Trong Tạng Pall, 
kinh tương đương là SN 22.100, HT Thích Minh Châu 
dịch là Kinh Dây Thằng. (2) 


Khi nói rằng thế giới (ngoại xứ, nội xứ) là tranh 
vẽ, có nghĩa là tất cả các pháp đều là thức. Nghĩa là, 
nghe tiếng chim kêu cũng là nhận ra đó là tâm: cái 
được nghe chính là người nghe. Tương tự, cái được 
thấy chính là người thấy. Và cái được tư lường suy 
nghĩ cũng chính là người tư lường suy nghĩ. Nghĩ 
thiện, là toàn bộ thân tâm minh là thiện; Nghĩ ác, là 
toàn bộ thân tâm mình là ác. Người nghe là vô ngã, 
người thấy là vô ngã, người tư lường suy nghĩ là vô 
ngã... do vậy, cái được nghe, được thấy, được tư 
lường chính là tranh vẽ từ chính vị đương cơ - hễ nhận 
ra như thê, là đương thể tức không. 

Về ý nghĩa tất cả các pháp đều là thức biến hiện và 
do vậy cần phải tịch diệt thức, Đức Phật cũng dạy 
trong Kinh Trường Bộ DN-I1, bản dịch của HT Thích 
Minh Châu, có thể trích như sau: 

“Này Tỷ-kheo, câu hỏi phải nói như sau: “Chỗ 
nào mà địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, đài ngăn, 
tế, thô, tịnh, bất tịnh không có chân đứng? Chỗ nào cả 
danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn?” và đây là câu trả 
lời cho câu hỏi này: 

“Thực là không thể thấy, vô biên, biến thông hết 
thảy xứ. Ở đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại 
không có chân đứng. 

Ở đây, cũng vậy dài, ngăn, tế, thô, tịnh và bất tịnh. 

Ở đây danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn. 


137 


NGUYÊN GIÁC 


Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều diệt tận `. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Kevaddha, cư sĩ trẻ tuổi 
hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn...”(3) 

Đó cũng là cốt tủy của tư tưởng Đại Thừa. Không 
thấy chỗ này, sẽ chỉ nhận ra lý øgã không, nhưng 
không nhận ra lý pháp không - một trong những điểm 
dễ gây tranh cãi. 


Chung quanh mình là tranh vẽ, nghĩa là chúng 
sanh quanh mình chỉ là những hình nộm được nhìn 
thấy, được nghe thấy, được tương tác. Cũng có nghĩa 
rằng chính bản thân mình (vị đương cơ, khối ngũ uân 
đang thấy nghe hay biết) cũng là một hình nộm đang đi 
đứng nói Cười. 

Một vị thánh ni thời Đức Phật đã so sánh rằng 
trong mắt ngài, tất cả những người hiện ra chỉ là các 
búp bê được tô màu, các con rồi bằng gỗ được giựt dây 
nhảy múa. Nghĩa là, trong mắt nhìn của Ni trưởng 
Subhã, thế giới chỉ là một phòng triển lãm các búp bê 
biết đi đứng nói cười. 

Trong Trưởng Lão Ni Kệ Thịg 14.1, bản dịch của 
Hòa Thượng Indacanda kể chuyện một thanh niên say 
mê nhan sắc Ni trưởng Subhã đã chiêu dụ ngài về đời 
sông thế tục, nhưng Ni trưởng trả lời răng ngài đã tu 
Bát chánh đạo và vào được ngôi nhà Tánh Không, rằng 
ngài nhìn thấy chúng sinh chỉ là các búp bê, răng 
chảng trai đang chạy theo cái tranh vẽ [nhan sắc] 
không thật, trích: 

Tôi đây là nữ đệ tử của bậc Thiện Thệ, có sự đi 
chuyển bằng chiếc xe Đạo Lộ tám chỉ phần, có mũi tên 
đã được nhồ lên, không còn lậu hoặc, đã được đi đến 
căn nhà trống vắng, tôi thỏa thích. 

Bởi vì tôi đã nhìn thấy những con búp bê khéo 
được tô màu, hoặc những con rồi bằng gố, được buộc 


138 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


chặt bằng những sợi dây và những thanh số, nhảy múa 
theo nhiễu kiểu. 

Khi (những) sợi dây và thanh gỗ ấy được lấy ra, 
được tháo rời, được gỡ bỏ, được phân tản, đã được 
làm thành mảnh vụn, không thỂ tìm ra, trong trường 
hợp ấy thì tâm có thể trú vào cải gì? 

Tương tự như thể ấy, các phần thân thể của tôi 
không vận hành nếu thiếu đi các pháp ấy (đất, nước, 
v.v...); (cơ thê) không vận hành nếu thiểu đi các phân 
(ay, chân, v.v...), trong trường hợp ấy thì tâm có thể 
trú vào cải gì? 

Giống như ông đã nhìn thấy bức tranh vẽ (hình 
người) được bôi màu vàng, được tạo ra ở bức tường, 
cái nhìn của ông về cái (hình người) ấy đã bị bóp méo, 
cái tưởng về con người (đứng ở bức tường) là không 
có ÿ nghĩa. 

Tựa như ảo ảnh được tạo ra ở phía trước, tựa như 
cái cây bằng vàng ở trong giấc mơ, tựa như sự phô 
bày hình thức ở giữa đảm người, này kẻ mù lòa, ông đi 
theo cải không thật.” (4) 


Do vậy, Đức Phật dạy rằng tất cả những gì thế giới 
tương tác với chúng ta đều nên được nhìn như tranh vẽ 
trên hư không. 

Trong Kinh MN 2I, bản dịch của HT Thích Minh 
Châu, trích: 

“Chư Tỷ-kheo, ví nhự một người đến, cẩm màu 
Sơn, màu vàng, màu xanh sẵm hay màu đỏ tía; người 
ấy có thể nói như sau: “Ta sẽ viết các hình sắc trên hư 
không này. Ta sẽ làm cho các hình sắc hiển hiện”. Các 
Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể viết 
các hình sắc trên hư không và làm cho các hình sắc 
hiển hiện được không? 

— Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? 
Bạch Thế Tôn, hư không là vô sắc, không thể thấy 


139 


NGUYÊN GIÁC 


được. Ở đây, không dễ gì viết các hình sắc và làm hình 
sắc hiển hiện, trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị 
thất bại.” (5) 

Thấy được như thế, tự thân các pháp trở về không. 
Và thế giới chung quanh chúng ta trở thành một phòng 
triển lãm tranh rộng vô tận, một phòng triển lãm búp 
bê rộng ngút ngàn. Đó là Như huyễn tam muội. Đó là 
Thiền Tông. Đó là khi thiền sư đưa cây gậy lên và nói, 
chớ gọi là cây gậy, hãy nói đó là cái gì. Đó là lời chỉ 
vào chỗ thức đã tịch lặng. Đó là vượt qua cả bờ này và 
bờ kia. 


GHI CHÚ: 


(1) Kinh ŠSn 1.1, bản Nyanaponika: 
https://www.accesstoInsight.org/tipitaka/kn/snp/snp. l. 
01.nypo.html 

Bản ThanIssaro: 
https://www.accesstoInsight.org/tipitaka/kn/snp/snp. l. 
01.than.html 

(2) Kinh SA 267, bản dịch hai thầy Tuệ Sỹ & 
Thích Đức Thắng: 
https://suttacentral.net/sa267/v1tue_ sy-thang 

Kinh SN 22.100, bản dịch HT Thích Minh Châu: 
https://suttacentral.net/sn22.100/vi/minh_ chau 

(3) Kinh DN I1, bản HT Thích Minh Châu: 
https://suttacentral.net/dn1I1/viminh_ chau 

(4) Thig 14.4, bản dịch HT Indacanda: 
https://suttacentral.net/thig14.1/v1⁄indacanda 

(Š) Kinh MN 21, HT Thích Minh Châu: 
https://suttacentral.netmn2l/vi/minh_ chau 


140 


KHÔNG CỬA ĐỀ VÀO, 
KHÔNG LỜI ĐỀ NÓI 


Bài này sẽ viết về Thiền, phần lớn sẽ ghi về một số 
lời dạy của Đức Phật trong thiền pháp Thiền Tông, còn 
gọi là Thiền Đông Độ, hay Thiền Đạt Ma, hay Thiền 
Tổ Sư, và riêng tại Việt Nam còn gọi là Thiền Trúc 
Lâm. Chủ yếu nơi đây dựa vào kinh điển, và người 
viết không phải là tiếng nói thâm quyền nảo. Tất cả 
những gì viết nơi đây đều rất dễ hiểu; độc giả có thê 
ngưng ở bất kỳ dòng nào để thử nghiệm tự nhìn lại 
tâm. Với các bất toàn tất nhiên sẽ có, xin thành kính 
sám hối trước Tam Bảo. 

Pháp thiền này không cửa để vào, nhưng vẫn lẫy 
tam học (giới, định, huệ) để lia tam độc (tham, sân, si). 
Nói không cửa, vì cô đức nói rằng bất kỳ cửa nào cũng 
đều là phóng chiếu của ngũ uân (sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức), trong khi nhiều lời Đức Phật dạy là khuyến tân 
tức khắc lìa ngũ uân, rời ba cõi, vượt sáu đường. Thiền 
Tông còn gọi là pháp môn giải thoát bất tư nghì, bởi vì 
xa lìa tất cả nghĩ ngợi và tức thân thành Phật, không 
trải qua thời gian. Thêm nữa, Thiền Tông, tức là Thiền 
Trúc Lâm, thực ra là pháp thiền Đức Phật dạy trong 
những năm đầu thuyết pháp. 


141 


NGUYÊN GIÁC 


Trước tiên xin kế một kỷ niệm với vài người bạn, 
và cũng đề bồ túc thêm vì lời nói lúc đó chưa đầy đủ. 
Mới vài tháng trước, có ba vị thiện tri thức tới gặp, 
mời người viết ra quán cà phê ở Garden Grove hàn 
huyện, hỏi chuyện về Thiền Tông. Cả ba vị đều uyên 
bác, có học vị cao, nồi tiếng trong giới hoạt động nhân 
quyên, và có giao tình với người viết nhiều thập niên. 
Hai vị từ đầu Bắc California tới. Người thứ ba là một 
bác sĩ tâm lý, đang dạy thiền mindfulness cho một số 
bệnh nhân trong một số bệnh viện ở Quận Cam, được 
người viết xem như đứa em nhỏ từ các năm 1983-84, 
khi cô này sinh hoạt trong Liên Đoàn Hướng Đạo Hồn 
Việt ở đảo Galang, Indonesia. 

Bác sĩ X. hỏi: Như vậy, Thiền là gì? 

Người viết trả lời: Trong tình thân mới nói, rằng 
hỏi nhằm người rồi nhé. Vì câu trả lời ai cũng có thê 
tìm trên mạng, và nhiều người sẽ nói răng đó bao gồm 
Thiền Chỉ, Thiền Quán, Thiền Tỉnh Thức, Thiền Tứ 
Niệm Xứ và vân vân. Câu hỏi nơi đây nên là, ý Tổ sư 
từ Ấn Độ tới là gì... 

Cô X. hỏi: Ý Tổ sư từ Ấn Độ tới là gì... 

Người viết nói: Tôi không tài năng gì để trả lời, 
nơi đây chỉ xin mượn lời Đức Phật và chư Tổ. Đây là 
pháp không cửa để vào, không lời để nói. Bây giờ, xin 
mời ba bạn làm giùm tôi trong ba mươi giây đồng. hồ, 
rồi tôi sẽ giải thích. Hãy tự nhìn vào tâm, mắt đề tự 
nhiên hơi khép, đừng nhắm mắt, trong quán có tiếng 
động thì mặc kệ, ngồi thăng lưng và hai bàn chân áp 
sát mặt đất, thở rất dịu dàng, hãy tự nhìn tâm và không 
nghĩ gì hết, không nghĩ lành/dữ, vui/buôồn, không nghĩ 
chuyện hôm qua, ngày mai cũng không nghĩ gì tới bây 
giờ. Bởi vì hễ nghĩ ngợi là luôn luôn có thời gian và 
không gian hiện ra, vì cái được nghĩ tới luôn luôn ở 
khung thời gian/không gian nào đó, lẵng lặng nhìn tâm 
và không nghĩ gì. Hãy để toản thân tâm mình tự nhiên, 


142 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


buông lỏng vả buông xả hết. Thế đấy, đó là cách ngồi 
của Thiền Tảo Động, Nhật Bản gọi là Soto Zen, tóm 
gọn mấy chữ là buông bỏ thân tâm, hay thân tâm 
phóng hạ. Bây giờ thì, ba bạn thấy đây: ngay trong ba 
mươi giây vừa rồi, các bạn thấy không có tâm tham, 
thấy không có tâm sân, và trong cái thấy tỉnh thức như 
thế là không có tâm si. Theo Kinh Phật (Kinh AN 
6.47, Kinh Upãyikã 2.078), như thế là Niết Bàn tức 
khắc, tại đây và ngay bây giờ, vượt thời gian. (1) 

Trong Thiền sử, ngài Huệ Khả từng tới gặp ngải 
Bồ Đề Đạt Ma và nói, xin an tâm cho con. Ngài Bồ Đề 
Đạt Ma nói, đưa tâm ngươi đây, ta sẽ an cho. Ngài Huệ 
Khả tự nhìn lại tâm, nói không thấy tâm đâu hết. Ngài 
Bồ Đề Đạt Ma nói, ta an tâm người rồi đó. Chính ngay 
khi ngải Huệ Khả thấy không có tâm, tức là thấy tâm 
rỗng rang không vướng chút sắc thọ tưởng nào hết, lúc 
đó là Niết bàn, còn gọi là ngộ được bản tâm lìa ba cõi 
(tức là, thấy tâm không vướng cõi dục, không vướng 
cõi sắc, không vướng cõi vô sắc). 

Chuyện tương tự là trong Pháp Bảo Đản Kinh, kế 
chuyện ngài Minh Thượng Tọa hỏi pháp, ngài Huệ 
Năng bảo rằng ông đã vì pháp mà hỏi, thì hãy dẹp các 
duyên, chớ sanh một niệm, ta sẽ vì ông mà nói rõ trong 
giây lát. Ngài Huệ Năng nói tiếp: Không nghĩ thiện 
không nghĩ ác, ngay lúc đó cái gì là bản lai diện mục 
của Minh thượng tọa? 

Chính ngay nơi đó, còn gọi là tâm không chỗ an 
trú (vô sở trụ). Không có nghĩa là không có tâm, nhưng 
chỉ có nghĩa là ngay lúc đó ức không có chỗ bảm 
vào, dù là cái được thấy hay cái được nghe, tất cả hiện 
tướng trong và ngoải (sáu nội xứ, sáu ngoại xứ) chỉ 
như nước rơi trên lá sen, cũng như ảnh chim bay hiện 
rồi biến trong gương tâm và không lưu ảnh. Ngay đó là 
Niết bàn. 


143 


NGUYÊN GIÁC 


Cũng có thể giải thích về hai trường hợp hỏi pháp 
của ngài Huệ Khả và Minh Thượng Tọa băng Kinh SN 
12.38, bản dịch HT Thích Minh Châu trích: 

“Tÿ-kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không 
có tư lường, không có thâm ÿ, thời không có sở duyên 
cho thức an trú. Khi nào sở duyên không có mặt thời 
thức không an trú. Do thức ấy không an trú và không 
tăng trưởng, nên trong tương lai tái hữu không sanh 
khởi. Do sanh khởi tái hữu không có mặt trong tương 
lại, nên sanh, già chết, sâu, bi, u, não được đoạn diệt. 
Như vậy là sự đoạn điệt của toàn bộ khổ uẩn nảy.” (2) 

Đoạn vừa trích dẫn cũng có nghĩa là giữ tâm 
không dính vào bất kỳ loại thức ăn nào trong cõi này. 

Kinh SN 12.64 dạy răng lìa tham đối với thức ăn 
cõi này, tức là thức sẽ không chỗ an trú và tăng trưởng, 
đó là giải thoát: 

"các Tỷ-kheo, nếu đối với (đoàn thực, xúc thực, 
tư niệm thực) thức thực, không có tham, không có hỷ, 
không có ái, thời không có thức an trú. Chỗ nào 
không có thức an trú, chỗ ấy không có danh sắc 
sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không 
có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành 
tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong tương 
lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, 
chỗ ấy không có sanh, già chết trong tương lai." (3) 

Đức Phật gọi các trường hợp như thế là Niết bàn 
tại đây và bây giờ (here and now), vượt thời gian 
(timeless). Một phút như thế là một phút giải thoát, và 
giữ tâm đó liên tục gọi là Tổ Sư Thiền, không qua bất 
kỳ phương tiện nào khác. 

Trong các trường hợp giải thoát tức khắc, thường 
biết nhiều nhất là trường hợp của ngài Bahiya (khi 
được dạy là thấy chỉ nên là thấy và nghe chỉ nên là 
nghe...) và trường hợp chảng thanh niên Ugøasena 
đứng nơi đầu gậy cao làm xiếc tức khắc thành A la hán 


144 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


khi Đức Phật dạy rằng hãy buông bỏ cả quá khứ, vị lai 
và hiện tại... 

Chúng ta có thể thử nhìn tâm mình như ngài 
Bahiya và ngài Uggasena, và sẽ thấy răng lúc đó y hệt 
là tâm không, tâm rỗng rang, tâm không vướng vào bất 
kỳ khái niệm nào về lảnh/dữ, thiện/ác, đúng/sai, 
có/không... 

Nhưng, chính vì như thế mới khó truyền dạy, vì ly 
nhất thiết pháp, vì pháp thiền này không có cửa để vào, 
không có đường để đi, vì bất kỳ cửa hay đường nảo 
đều phải dựa vào sắc-thanh-hương-vị-xúc-pháp nơi 
CõI này. 

Người viết nói với ba người bạn rằng, bây giờ 
mình nói về chuyện thường bị nhằm lẫn nhất: đốt sách, 
hay chớ đọc sách. Ngày xưa mình cũng được ông thầy 
đặn là chớ đọc nữa, nhưng không có nghĩa đơn giản 
như thế. Chỉ nên có nghĩa răng hãy nhìn mặt trăng, chớ 
nên nhìn ngón tay, vì chữ nghĩa đều là ngón tay. 

Thêm nữa, Thiền Tông có câu rằng “ngôn ngữ đạo 
đoạn, tâm hành xứ diệt” cũng là một lời dạy tột cùng. 
Ngôn là lời nói ra miệng, ngữ là lời nói trong đầu, bạn 
cứ thử xem, tự nhìn lại tâm mình, khi lời và chữ dứt 
bặt cả trong và ngoài, chính khi đó sẽ thấy tâm rỗng 
rang, và khi tâm hành (cetana, ¡intention) biến mất — 
tức là chớ muốn, chớ cầu, chớ tìm và chớ xua đầy gì, 
ngay khi đó là tâm lìa tham sân s1, và Đức Phật gọi đó 
là Niết bản ở đây và bây giờ, chứng thực được, và vượt 
thời gian. Cũng là pháp không niệm gì hết. 

Bởi vì pháp thiền nảy không dùng lời nói, cho nên 
rật khó truyền dạy. Đó cũng là lý do, truyền thuyết nói 
rằng Đức Phật lặng lẽ câm bông hoa đưa lên, chỉ có 
ngài Ca Diếp mỉm cười vì hiểu được. Xin phép suy 
đoán, răng chính ngay khi đó, Đức Phật cho biết rằng 
cái thấy hoa đó chính là Niết bàn ở đây và bây giờ 
(nhưng lúc đó hễ ai khởi lên bất kỳ tâm hành nảo, hay 


145 


NGUYÊN GIÁC 


xem cái thấy như thức thực đều sẽ hỏng). Mở miệng 
đều sai, vì cảnh đã qua rồi, và vì lời nói chỉ là ngón tay 
[chữ nghĩa] chỉ mặt trăng [cái thấy]. 

Trong cái thấy nghe của Niết bản ở đây và bây giờ 
đó, hoàn toàn biến mắt tất cả khái niệm vẻ dơ/sạch, đó 
là khi pháp thân (thân của pháp) hiển lộ qua thấy nghe 
hay biết. 

Trong Thiền sử Việt Nam, ngài Tuệ Trung 
Thượng Sỹ có bài kệ: “Bản lai vô cẩu tịnh, cấu tịnh 
tổng hư danh, pháp thân vô quái ngại, hà trọc phục hà 
thanh?” là chỉ thắng vào cái thấy tâm rỗng rang như 
thế, có thê dịch là: “Từ xưa tới giờ vốn là không dơ với 
sạch. Dơ với sạch đêu chỉ là tên suông thôi. Pháp thân 
vốn không hê giới hạn nào, sao có chuyện dơ với sạch 
được?” 

Tương tự, trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Cơ 
Duyên Thứ Bảy, ghi lời dạy của ngài Huệ Năng, qua 
bản dịch của Thiền sư Duy Lực, trích: 

“Sw nói: Thật đúng như Huyện Sách nói. Ngươi hễ 
tâm như hư không, chẳng chấp vào không, ứng dụng 
vô ngại, động tịnh vô tâm (chẳng tác ý), thánh phàm 
đêu quên, năng sở đêu diệt, tảnh tướng như như, thì 
không lúc nào chẳng phải định vậy.” (4) 

Tới đây xin kê chuyện một người bạn thân. Bạn 
nảy là một trí thức rất mực uyên bác, một hôm viết 
một bải dài phân tích về Tam Thân Phật, giải thích 
rất dài và rồi hỏi ý người viết. Người viết vốn không 
phải là học giả, cho nên không dám cho ý kiến chỉ tiết, 
chỉ trả lời bạn này, có hiệu đính lại như sau: 

“Tui là Nguyên Giác, xin tự thú rằng tui không 
biết gì về Tam Thân Phật, bởi vì đó là chuyện của các 
luận sư và pháp sư. Tui học Thiền từ hai vị Thiền Sư 
không ưa lý luận, và không nhiều lời. Bản thân tui do 
vậy, chỉ quen bận tâm với chuyện thấy trước mắt và 
nghe bên tai, không hề quan tâm chuyện cao siêu của 


146 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


các luận sư (mà, các luận sư thường không đồng ý 
nhau). Nếu có ai chỉ ngón tay lên, mà tui thấy mặt 
trăng, thì tui nói là thấy mặt trăng. Nếu tui không thấy 
mặt trăng, cũng không dám nói là có một mặt trăng 
hay ba bốn mặt trăng, chỉ đám nói là tui không thấy 
mặt trăng nhưng không dám chắc là có hay không, và 
nếu có là mấy mặt trăng. Do vậy, nhiều khi được hỏi 
Phật Tánh ở đâu, trong khi các luận sư viết tràng giang 
đại hải, các thiền sư chỉ đưa tay ra chỉ gốc cây trước 
sân... Ngoài cái ngó đó ra, tui đoán rằng người của nhà 
Thiền không dám nói gì về Tam Thân. Nếu có ai nói 
về Tam Thân Phật, hắn không phải chuyện nhà Thiên. 
Nhưng đọc về Tam Thân Phật là vui rồi. Tui nghĩ, Tứ 
Thân có thê vui hơn. Vì binh bài xập xám cần tới 4 tụ. 
Thân ái.” 

Nói ngắn gọn, rằng tui không biết. Và tui sống với 
“tâm không biết” — chỗ này, nên ghi rằng, muốn đọc 
thêm Thiền Tông bằng tiếng Anh hiện nay, có thể tìm 
trên Google qua các từ khóa như “don”t know mind” 
hay “The Zen of not knowing”... Chính cái tỉnh thức 
nhìn vào tâm không biết đó cũng là một cách vào. 
Bất kỳ ai cũng thử nghiệm được, khi nhìn vào tâm 
không biết thì là đang tỉnh thức với tâm ly tham sân 
S1... 

Còn chuyện có cần tu Tứ Thiền hay không... 
Tới đây, xin kê chuyện khác. Một vị trí thức nôi tiếng 
trong giới học Phật, mới đây nói với người viết răng để 
giải thoát sẽ cần tu Tứ Thiền và tới tận cùng là Diệt 
Thọ Tưởng Định. Người viết lúc đó nói là chỉ cần sơ 
thiền, rồi từ đây quán vô thường là đủ. Bây giờ xin ghi 
chỉ tiết vài ý (sau khi về nhả dò lại kinh điển). Đức 
Phật nói có trường hợp tuệ giải thoát, không cần tu 
định sâu. Người tu được cả định huệ được Đức Phật 
gọi là giải thoát cả hai đường (freed both ways), còn 
gọi là bậc câu phân giải thoát. 


147 


NGUYÊN GIÁC 


Đức Phật dạy trong Kinh MN 70 rằng có 7 hạng 
người, trong đó bậc cao nhất là A la hán giải thoát qua 
cả hai đường định huệ; bậc thứ nhì là tuệ giải thoát, tức 
các vị A la hán chưa đắc định nhưng trí tuệ đã đoạn trừ 
lậu hoặc. 

Kinh MN 70 viết, trích bản dịch của HT Thích 
Minh Châu: 

".. mày các Tỷ-kheo, thế nào là bậc tuệ giải thoát? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người, sau khi thân không 
chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc 
pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, các 
lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. Vị này 
như vậy được gọi là bậc tuệ giải thoát." 

Bản Anh văn của Bhikkhu SuJato: 

"And what person ¡is ƒteed by wisdom? lí%s a 
person who does Hot have direct mediftative 
expcrience oƒ the peac@fHl liberaions that are 
ƒormless, transcending ƒorm. Nevertheless, having seen 
with wisdom, their defilements have come to an end. 
Thịs person is called ƒreed by wisdom." 

Để thấy nghĩa này rất cụ thể, không mơ hỗ, rằng 
không đắc định vẫn giải thoát bằng huệ, xin xem đối 
chiếu bản Việt và ba bản Anh văn ở (5). 

Kinh MN 64, bản dịch HT Thích Minh Châu viết 
rằng Đức Phật dạy chỉ cần vào sơ thiền, rồi chuyển 
sang quán vô thường là đủ: 

"này nanda, Tỷ-kheo do viễn ly các sanh y 
(Upadhiviveka), do đoạn trừ các bất thiện pháp, do 
làm cho an tịnh thân thô ác hành một cách toàn diện, 
ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Vị 
này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, 
hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ, như bệnh, 
nhự cục bướu, nhự mũi tên, như điều bắt hạnh, như 
bệnh chướng, như kẻ địch, nhự phá hoại, là không, là 


148 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ấy. Sau 
khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy đập trung 
tâm vào bắt tử giới (Amatadhau) và nghĩ rằng: “Đây 
là tịch tịnh, đây là vì diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, 
sự xả ly tất cả sanh y, sự đi diệt, vô tham, đoạn diệt, 
Niết-bàn ”. Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến 
sự đoạn tận các lậu hoặc." (6) 

Đọc kinh sẽ thấy có một số trường hợp tuệ giải 
thoát, trở thành A la hán khi [hình như| chưa vào sơ 
thiền, nhưng ít nhất phải là cận định (access 
concentration). Trường hợp nổi bật là thuyết pháp 
cũng chứng quả A la hán, đó là ngài Khemaka sau khi 
giải nghĩa cho các vị sư khác về “không có cái tôi nào” 
trong ngũ uân. Dứt lời, Khemaka đắc quả A la hán. Và 
60 vị sư nghe pháp xong, lúc đó cũng đắc quả A la 
hán. Nghĩa là, tuệ xả ly của chư tăng rất mạnh, bứt một 
lần là xong. Tức là, thuyết pháp và nghe pháp đều có 
thể đắc quả A la hán. Đó là Kinh SN 22.89 - Khemaka 
Sutta. (7) 

Trường hợp đó không lạ, vì Đức Phật ít nhất trong 
2 bản kinh cũng từng nói là có năm giải thoát xứ, có 
thê đắc quả A la hán trong khi: đang nghe pháp, thuyết 
pháp, đọc tụng pháp, suy tư quán sát pháp, thọ trì 
pháp. (8) 

Như vậy, lời dạy trong Thiên Tông là như thê nào? 
Khi đọc Kinh Pháp Bảo Đàn và nhiều sách về Thiền 
Tông, kế cả về Thiền Trúc Lâm của Việt Nam, sẽ nhận 
ra một số phương pháp chư tổ dạy, và kỳ lạ là đều là 
lời Đức Phật dạy trong Kinh Nhật Tụng Sơ Thời, tức 
là nhóm các kinh chư tăng tụng hàng ngày khi Đức 
Phật còn sinh tiền. (9) 

Độc giả sẽ nhận ra tâm trong trạng thái tỉnh thức 
lia tham, sân, s1 là khi: 

-- Tâm vô sở trụ, không dính mắc, không chấp thủ, 
dù là dính vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 


149 


NGUYÊN GIÁC 


-- Tâm buông bỏ những gì ở quá khứ, chớ mơ 
tưởng về tương lai, và không tơ vương gì với hiện tại. 

-- Tâm để cái được thấy nghe hay biết chỉ là cái 
được thấy nghe hay biết, và sống với các pháp như thị. 

-- Tâm đón nhận vô thường trôi chảy, nơi đó là 
rỗng rang, không lời, không gì để thêm, không gì để 
bớt. 

-- Tâm không nghĩ ngợi tư lường, xa lìa cả bờ này 
và bờ kia, xa lìa cả thiện và ác. 

-- Tâm lắng nghe cái tịch lặng, nơi ngôn ngữ đạo 
đoạn, tâm hành xứ diệt — lời nói dứt bặt, tâm bất động 
như núi. 

-- Tâm thấy tất cả các pháp đều là như huyễn, đều 
là rỗng rang không tự tánh. 

Và theo Kinh Phật, các tâm đó chính là tức khắc 
Niết bàn. 

Tới đây, câu hỏi là, sẽ rất khó để tâm vô sở trụ... 
như thế, có thể dùng phương tiện nào không? 

Có thể dùng công án hay thoại đầu. Bởi vì khi 
dùng phương tiện này, đó là sử dụng tới “tâm không 
biết”... Không phải công án vô nghĩa. Tất cả nghĩa đó 
đều chỉ vào bản tâm, vào thấy, nghe, chạm xúc, hay 
biết... Khi nhận ra bản tâm vốn là không, sau đó mắt, 
tai... sẽ không còn bị níu kéo nữa. Các pháp tới mình, 
sẽ biến mắt y hệt như nước trên lá sen. 

Nơi đây, người viết đê nghị sử dụng phương pháp 
thở, sẽ thích nghi với rất nhiều người. Đức Phật dạy 
pháp thở I6 chặng. Tuy nhiên, chúng ta có thể tập 
pháp thở 2 chặng, cùng lúc là giữ tâm buông xả. 
Không cần ngồi thiền, luôn luôn nhớ khi đi đứng nằm 
ngôi, giữ cảm thọ về hơi thở dịu dàng, hơi thở tự nhiên 
chạm nơi dưới chóp mũi. Trong khi hơi thở vảo, Ờ 
tới chữ “buông”; khi hơi thở ra, nghĩ tới chữ “x 
Cứ như thế ngày đêm không để rời hơi thở ". xả 
này, rồi sẽ nhận ra đó là hơi thở của tỉnh thức lìa tham 


150 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


sân si. Chỉ cần thử tập 5 phút là thấy ngay hiệu năng 
liền. 

Có phương tiện khác: Niệm Phật. Thiền sư Thạch 
Liêm trong khi hoằng pháp Thiền Tào Động ở thế kỷ 
17 đã viết bản văn Tự Tính Di Đà Thuyết (Nói về Phật 
A Di Đà của tự tính) để dạy mẹ của chúa Nguyễn Phúc 
Chu là Tống Thị pháp Niệm Phật Trì Danh. Bản dịch 
của Thầy Nhất Hạnh trích như sau: 

“...1rong các con đường tắt để tu hành, không con 
đường nào bằng niệm Phật. Niệm Phật cốt ở chỗ dứt 
bỏ được duyên lự, chỉ nhớ tới sáu chữ, tâm không tản 
loạn, niệm phải tỉnh thành, sáng niệm, chiều niệm, 
niệm cho đến chỗ bất niệm, niệm cho đến chỗ vô niệm, 
niệm niệm không ngừng, niệm cho thành một khối đạo 
hợp thể đồng, cùng cao với trời, cùng dày với đất, 
cùng sáng với nhật nguyệt tỉnh tú; với sông núi, cáy 
cỏ, nhân, vật, quỷ thần, cùng chung kiếp vận họa phúc, 
sang hèn, nam nữ, xa gắn, qua lại, đó ăn mệt ngủ, hỷ 
nộ ái lạc... Khi đã cùng vạn vật nhất thể thì nguồn suối 
Di Đà không còn là của riêng của ai nữa mà sẽ được 
tự tâm ý bất loạn của tự mình chảy ra... Điễu cốt yếu 
là thấy sắc không nhiễm, nghe thanh không đắm, hai 
tưởng động và tĩnh dứt bặt không sinh. Khắp cõi hư 
không đêu là Tịnh độ duy tâm, tận cùng pháp giới đêu 
là Di Đà tự tính.” (10) 

Như thế, các Thiền sư vẫn dạy Niệm Phật. Tất cả 
các phương tiện đều khả dụng, khi “/hấy sắc không 
nhiễm, nghe thanh không đắm...” 

Trân trọng kính chúc tất cả các độc giả quan tâm 
về Thiền Tông sẽ dò được lỗi vào, và sẽ nhận ra rằng 
dân tộc Việt Nam đang thừa hưởng một di sản rất quý 
giá từ Thiền Trúc Lâm. 

Bài này được viết trong tuần lễ tưởng niệm bồn sư 
của người viết là Hòa Thượng Thích Tịch Chiếu viên 
tịch đã 3 năm. 


151 


NGUYÊN GIÁC 


GHI CHÚ: 


(1) Huệ Khả Cầu Pháp: Đọc Từ Tạng Pali 

https://thuvienhoasen.org/a3 I712/hue-kha-cau-phap- 
doc-tu-tang-pall 

(2) Kinh SN 12.38: 
https://suttacentral.net/sn12.38/viminh_ chau 

(3) Kinh SN 12.64: 
https://suttacentral.net/sn12.64/viminh_ chau 

(4) Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Cơ Duyên: 
https://thuvienhoasen.org/a687/pham-co-duyen-thu-bay 

(5) Kinh MN 70, bản Việt: 
https://suttacentral.netmn70/vi/minh_ chau 

Bản SuJato: https://suttacentral.net/mn70/en/suJato 

Bản Bodhi: https://suttacentral.net/mn70/en/bodhi 

Bản Horner: https://suttacentral.netmn70/en/horner 

(6) Kinh MN 64: 
https://suttacentral.netmn64/vi/minh_ chau 

(7) Kinh Khemaka: 
https://suttacentral.net/sn22.89/en/suJato 

(8) Kinh DN 33: 
https://suttacentral.net/dn33/vi/minh_ chau 

Kinh AN 5.26: 
https://suttacentral.net/an5.26/vi/minh_ chau 

(9) Kinh Nhật Tụng Sơ Thời: 
https://thuvienhoasen.org/a30590/kinh-nhat-tung-so-thoi 

(10) Việt Nam Phật Giáo Sử Luận Tập H: 
https://thuvienhoasen.org/p58§a8438/chuong-xx1i-thien- 
phaI-tao-dong-toi-viet-nam 


152 


HUỆ KHẢ CÂU PHÁP: 
ĐỌC TỪ TẠNG PALI 


Ngài Huệ Khả xin Sơ Tổ Thiền Tông Bồ Đề Đạt 
Ma dạy pháp an tâm. Tích này có thể nhìn từ Kinh 
Tạng Pali ra sao? Bản thân người viết trước giờ chỉ 
quen dựa cột để nghe pháp, nơi đây không dám có ý 
kiến riêng, chỉ muốn tìm một số Kinh liên hệ để ghi 
chú. 

Câu chuyện này được ngài Trần Thái Tông (1218- 
1277) đưa vào nhóm 43 công án trong Niêm Tụng Kệ, 
một trong các sách giáo khoa của Thiền phái Trúc Lâm 
để khảo sát, nghiên cứu. Bản dịch của Hòa Thượng 
Thích Thanh Từ, người có công hồi phục Thiền phái 
Trúc Lâm, đã dịch toàn bộ các tác phâm của Trần Thái 
Tông, trong đó câu chuyện ngài Huệ Khả tức khắc đốn 
ngộ, viết như sau: 


“8- Cứ: Nhị Tổ xin Sơ Tổ pháp an tâm. Sơ Tổ 
bảo: Đem tâm ra ta an cho ông. Nhị Tổ thưa: Con tìm 
tâm không thể được. Sơ Tổ bảo: Ta an tâm cho ông 
rồi. 

Niêm: Em bé lên ba ôm trồng giấy, 

Ông già tắm chục mặc áo câu. 

Tụng: Tâm đã không tâm nói với ai, 


153 


NGUYÊN GIÁC 


Người câm thức mộng mắt tròn xoe. 
Lão tăng đổi bảo an tâm đáy, 
Cười ngát bàng quan chăng tự hay.” (TL) 


332k 


Tích này mới đây lại được một độc giả báo GIác 
Ngộ đưa ra hỏi, và được quý Thấy trả lời qua bài viết 
ngày 03/04/2019 rất mực tuyệt vời, nhan đề “Ngộ Cái 
Gì?” Nơi đây, xin phép trích toản văn, hy vọng quý 
Thầy hoan hỷ: 


“Ngộ cải gi? 

GN - HỎI: Tôi đọc sách thiền có đoạn ngài Huệ 
Khả cẩu pháp với Tổ Đạt-ma. Tổ hỏi: Ông muốn gì? 
Đáp: Con muốn được an tâm. Tổ nói: Đưa tâm đây ta 
an cho. Huệ Khả lúng túng không tìm thấy tâm. Tổ trả 
lời: Ta đã an tâm cho ông rồi! Ngay đó, Huệ Khả ngộ 
ra điễu Tổ nói. Xin hỏi, ngài Huệ Khả ngộ cải gì? 
(THANH LONG, long24419§3(gmail.com) 


ĐÁP: 

Bạn Thanh Long thân mễm! 

Cuộc đối đáp giữa Tổ Đạt-ma và ngài Huệ Khả là 
một trong những thiên thoại động thời là công án nổi 
tiếng của Thiên tông Trung Quốc. Dĩ nhiên, đã là công 
án thì chỉ có tác dụng “gỡ đinh, tháo chốt” với người 
đương cơ, rất khó hiểu với người ngoài, thậm chí vài 
trường hợp bị cho là ngớ ngẩn, vô nghĩa. Thành ra, 
sau cuộc đổi đáp trên chỉ có ngài Huệ Khả mới là 
người biết rõ nhất, mình ngộ cái 8), còn chúng ta là 
người ngoài nên rất khó mà cảm thấu một cách chính 
xác được. 

Tuy vậy, hậu thế chúng ta cũng có thể mạo muội 
dựa vào câu chữ và ý tứ để lạm bàn đôi chút vê ÿ Tổ. 


154 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Huệ Khả rất tha thiết với đường tu, hành thiên miên 
mật mà tâm vẫn vọng động, nên muốn an tâm. Đây là 
mong ước chính đáng của người nhiệt tâm câu giác 
ngộ. Thay vì giới thiệu cho Huệ Khả một pháp tu theo 
thứ bậc như thực hành các đề mục thiên chỉ hay thiên 
quán thì Tổ lại chỉ thăng: “Đưa tâm đây ta an cho ”. 

Huệ Khả tìm tâm, chợt không thấy. Thì ra, tâm ý 
chọt hiện chọt mắt. Lúc ngôi thiên hay trong đời sống 
thường nhật thì tâm vọng động bất an nhưng khi Tổ 
dạy đưa tâm ra để an thì nó biến mất, tìm không thấy 
dấu. Cái ngộ (thấy) đầu tiên là lâu nay cứ tưởng tâm 
hư vọng ấy là mình, kỳ thật không phải. Nhờ tìm tâm 
nên giác ngộ được tâm ý vô thường, theo duyên mà 
hiện khởi, đó là vọng tâm. 

Nhờ sự chú tâm, chánh niệm tỉnh giác cao độ, Huệ 
Khả biết rõ vọng tâm. Tâm vọng có sinh diệt, có đến 
ấi, là khách không phải chủ. Tổ Đạt-ma nói an tâm 
nghĩa là giúp cho Huệ Khả thấy rõ bản chất hư vọng 
của tâm ý để làm chủ tâm. Ngay sự rõ biết sâu sắc này, 
tuệ mình sát có mặt, Huệ Khả ngộ ra được và biết 
đường vào chơn tâm. Nhờ nương vào chơn tâm tu 
hành, thời gian sau ngài Huệ Khả được 1ì 6 Đạt-ma ấn 
chứng và trao truyền y bát, làm Nhị tổ của Thiên tông 
Trung Quốc. _ 

TÔ TƯ VĂN (tuvangiacngo@yahoo.eom) (2) 


x3£xk 


Hỏi: Pháp có thê được thấy tức khắc, vượt thời 
gian, ngay ở đây và bây giờ không? 

Kinh AN 6.47 kế rằng một lần Đức Phật được một 
du sĩ ngoại đạo hỏi về ý nghĩa gì khi Đức Phật nói rằng 
Pháp được thấy tức khắc, ngay ở đây và bây giờ, vượt 
thời gian, mời gọi chứng thực, thích nghỉ mà người trí 
có thể tự biết (bản dịch Thanissaro: Dhamưna visible 


155 


NGUYÊN GIÁC 


here-&-now, timeless, inviting verjfication, perHHnenI, 
to be realized by the wise ƒor themselves)). 

Thường thường, những câu hỏi như thế chỉ thấy 
trong Thiền Tông. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh 
Châu (sẽ viết tắt: bản TMC) là: “Cho đến như thế nào, 
bạch Thế Tôn, pháp là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu?” (3) 

Đức Phật trả lời rằng hễ thấy ngay trong khoảnh 
khắc này có tham thì biết có tham, không tham thì biết 
không tham... tương tự với sân, si... đó chính là “/h¿ế/ 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình 
giác hiểu.” 

Người như thế là sống được cái phi thời gian. Bất 
kỳ a1 có thể nhìn tâm trong cái thiết thực hiện tại, phì 
thời gian, ở đây và bây giờ, đều sẽ thấy như ngài Huệ 
Khả: nhìn hoài mà không thấy tâm đâu cả. 


332k 


Hỏi: Có thể đạt được Niết Bàn tức khắc, ngay ở 
đây và bây giờ không? 

Ngài Huệ Khả không thấy tâm đâu cả... Cũng có 
nghĩa là vào lúc đó, ngài nhìn thấy tâm không hiền lộ 
(sinh) và do vậy nhìn thấy tâm không biến mắt (diệt), 
nghĩa là lúc đó ngài nhìn thấy tâm không sinh, không 
diệt. Có nghĩa là lúc đó, ngài Huệ Khả xa lìa, không 
dính mắc vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tới đây, 
chúng ta dẫn ra bản Kinh Upäy¡kã 2.078, Đức Phật nói 
rằng đó là Niết Bản tức khắc, Niết Bàn ở đây và bây 
giờ khi tâm xa lìa sắc (cái được thấy, cái được nghe...) 
và xa lìa tham muốn về sắc. Nơi đây, xin trích dịch 
Kinh Upayika 2.078 theo bản Anh dịch của SãmanerT 
Dhammadinnä: 


156 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


“Tại thành SavaHhi. Lúc đó, một vị sự rời khỏi 
thiên định thâm sâu, tới gặp Đức Phật, quỳ lễ với đầu 
áp sát bàn chân Đức Phật, rồi ngôi sang một bên, 
trình với Đức Phật: 'Bạch Thể Tôn, một vị sư đạt Niết 
Bàn ở đây và bây giờ. Trong thước đo nào gọi là mội 
vị sự nói được răng một người đạt được Niết Bản ở 
đây và bây giò? Bạch Thể Tôn, cách nào một vị sư đạt 
được Niết Bản ở đây và bây giờ (Venerable sir, how is 
it that a monk aftains nirvãna here and now)? Trong 
thước đo nào Thế Tôn tuyên bố rằng một vị sư là 
người đạt được Niết Bản ở đây và bây giờ?) 

. Đức Phật nói: "Tỳ kheo, hãy nghe kỹ và hãy 
nhớ rằng, và ta sẽ giải thích. Một vị sư quay lưng khỏi, 
bước xa khỏi sắc (turns away ƒom ƒorm), xa lìa tham 
về sắc, hướng tới tịch diệt, không chấp thủ dính mắc 
(vô sở frụ), và an trú trong tâm tự do hoàn toàn khỏi 
các dao động — vị sự như thế có thể định nghĩa là 
người đạt được Niết Bàn ở đây và bây giờ... (tương tự 
với thọ, tưởng, hành, thức)... Tỳ kheo, trong thước đo 
như thế, Như Lai tuyên bố rằng một vị sư là người đã 
đạt Niết Bàn ở đây và bây giờ. `... ” (4) 


x3£xk 


Hỏi: Ngài Huệ Khả không thấy tâm đâu để an hết, 
vậy thì thấy gì? 

Ngài Huệ Khả trước đó đã nhiều năm thiên tập, 
khi ngài Đạt Ma bảo đưa tâm ra thì không thấy đâu, 
nghĩa là lúc đó ngài Huệ Khả thấy tự tánh của tâm là 
rỗng rang, vô tự tánh. 

Trong nhóm Kinh Tương Ưng có Kinh SN 22.42, 
dịch theo bản SuJato như sau: 

“Các tỳ kheo, khi một nhà sự hành trì theo đúng 
chánh pháp, thì đây là những gì theo đúng chánh 
pháp: Họ nên quán sát và nhận ra cái rỗng rang vô 


157 


NGUYÊN GIÁC 


ngã trong sốc, thọ, tưởng, hành, thức... la nói, như thể 
họ xa lìa khỏi sâu khổ. ” (5) 

Tương tự, trong nhóm Kinh Tập có Kinh Šn 5.15, 
có thanh niên MogharaJa hỏi Đức Phật, trích: 

“1118. Do vậy, con xin hỏi vị Có Mắt Tối Thượng: 
Nên nhìn thế giới như thế nào để Thân Chết không 
nhìn thấy mình? 

1I19. [Đức Phật] Hi Moghardja, hãy luôn luôn 
tỉnh thức và nhìn thể giới như rồng rang, với cải nhìn 
VỀ fự ngã đã bứng gộc, người đó sẽ Vượt qua sự chết. 
Thân Chết không thể thấy người đã nhìn thể giới này 
như thế. ”(5) 


Hỏi: Ngài Huệ Khả không thấy tâm ngài ở đâu 
hết, có nghĩa là ngay khi đó, ngài không vướng tâm 
vào quá khứ, hiện tại, vị lai... cũng không thấy CÓ Cái 
tôi cao hơn, thấp hơn hay bằng ai? 

Đúng vậy. Trong nhóm Kinh Tập có Kinh Sn 4.15, 
Đức Phật dạy như sau: 

“949. Hãy để lụi tàn những gì đã qua, hãy để mặc 
kệ những gì chưa tới, không dinh mắc tới những gì 
hiện tại, ngươi sẽ sống trong an tĩnh hòa bình... 

950. Không chút nào thấy “cải của tôi ” trong mọi 
thứ 'tâm và thân' hay 'danh và sắc, không sâu muộn 
vì những gì không hiện hữu, sẽ không thấy gì để mất 
trong cối này. 

951. Với người không hê thấy “này là cái của tôi 
cũng không hệ thấy “kia là cái của người khác, ” si Ô 
không hê thấy bất cứ gì là “cái của tôi,” cũng sẽ 
không sâu khổ suy nghĩ “tôi không có gì hết. ” 

952. Khi được hỏi về người bất động tâm, ta gọi 
đó là điễu tốt đẹp vì người đó tâm bình lặng ở mọi nơi: 
không tham, không cay đắng, không xung động. 


^As 3 


158 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


953. Với người đã biết, người không còn dao 
động, sẽ không còn cất chứa nghiệp lực nữa. Xa lìa 
mọi hành nghiệp, người đó thấy nơi nào cũng an lành. 

954. Người trí tuệ không còn nói rằng họ cao hơn, 
kém hơn, hay bằng người khác. Tịch lặng, không còn 
chút tham nào, người này không nhận cũng không 
bỏ. ” (6) 


33k 


Hỏi: Ngài Huệ Khả không thấy tâm ở đâu hết, có 
phải lúc đó đã vào vô sắc định? Tại sao không tu tứ 
thiên bát định? 

Xin trả lời rằng, Thiền Tông là pháp định của tự 
tâm, pháp không thấy có tâm nào để tu, cũng không 
thấy thứ bậc nảo để chứng, và chỉ cần một cái nhìn của 
trí tuệ -- “đồn giác, liễu Như Lai Thiền” -- hễ thấy bản 
tâm vốn tịch lặng, vốn không một pháp dính mắc, vốn 
ly tham sân si thì từ đó về sau chỉ giữ tâm đó mà tu, 
gọi là chăn trâu. Trong khi đó, tứ thiền sắc giới (four 
stages of rupa jhãna) và bốn pháp định vô sắc (the four 
arupa Jhãna) chỉ là phương tiện, không phải là mục 
đích cứu cánh, nếu để dính mắc cũng sẽ kẹt. Trả lời 
câu này có thể dẫn ra ba kinh: thứ nhất, trong rất 
nhiều kinh, như Kinh MN 52, Kinh MN 95... Đức 
Phật dạy rằng chỉ cần đạt tới sơ thiền là nên chuyên 
sang quán vô thường; thứ nhì, Đức Phật nói giải thoát 
là phải xa lìa cả cõi sắc và cõi vô sắc, nghĩa là phải rời 
cả tứ thiền bát định; thứ ba, là trường hợp tuệ giải 
thoát, không thấy có cái ta hay cái tôi nào để tu. 


Chỉ cần sơ thiền. Trong Kinh AN 9.36, Đức Phật 


dạy chỉ cần từ sơ thiền chuyến sang quán vô 
thường. Bản dịch của HT Thích Minh Châu việt, trích: 


159 


NGUYÊN GIÁC 


SNày các Tj-kheo, Ta nói rằng: “Y chỉ vào sơ 
Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận ”, như vậy được nói 
đến. Do duyên gì, được nói đến như " 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng 
và írú sơ Tì hiển. Vị ấy, ở đây đổi với cái gì thuộc về 
sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc 
về (hức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán là vô thường, là 
khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật 
bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trồng không, là vô 
ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, sau 
khi trảnh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vị ấy 
hướng: dân đến giới bất tử: “Đáy là tịch tịnh, đây là 
thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả 
sanh y, sự diệt tận khát di, ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn”. VỊ ấy tru ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc, 
nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niễt-bàn, không còn trở 
lui thể giới này nữa.” (7) 

Bản tiếng Anh của Thanissaro Bhikkhu dịch: “7 
tell you, the ending oƒ the efJfÏuenfs depends on the first 
j7hana. ` Thus it has been said. (*Ta nói với các tỳ kheo, 
rằng kết thúc lậu hoặc là dựa vào sơ thiền. ` Như thể, 
điều này được nói.) 


Phải lìa cả sắc và vô sắc. Có ba cõi là dục giới 
(chúng ta đang ở dục giới), sắc giới và vô sắc giới. 
Trong Nhóm Kinh Phật Thuyết Như Vậy có Kinh li 
73 chỉ về cách giải thoát, chủ yêu là không dính mắc 
vào bất kỳ tâm nào, trích dịch: 

“Một thời Đức Phật dạy, “Các tỳ kheo, vô sắc giới 
bình an hơn cối sắc, và tịch diệt bình an hơn cả vô sắc. 
Những ai vào cõi sắc và những ai đã vào được cõi vô 
sắc, nếu họ không biết tịch diệt, rồi sẽ trở lại tải sinh. 
Những ai hiểu trọn vẹn các sắc mà không dính mắc 


160 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


vào vô sắc, thì sẽ giải thoát vào tịch diệt, và Tì hân Chết 
lùi xa sau họ...” (Bản dịch Ireland: 7Tose who ƒully 
understand ƒorms, wWithout gefling stuck in the 
ƒormless, are released into cessation, and leave Death 
ƒar behind them.) (8) 


Không thấy có cái tôi nào. Sẽ không cần tu gì 
nữa, vì thấy có tâm nào hay cái tôi nào mà tu. Trong 
Kính Ud 1.10 (Bahiya Sutta), Đức Phật dạy ngài 
Bahiya, theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh 
Châu: 

"... này Bàhiya, nếu với Ông, trong cái thấy, sẽ chỉ 
là cái thấy; trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe; trong 
cải thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức 
tri, sẽ chỉ là cái thức trí Do vậy, này Badhiva, ông 
không là chỗ ấy. Vì răng, này Bàhiya, Ông không là 
đời này, không là đời sau, không là đời chặng giữa. 
Như vậy là đoạn tận khổ đau." (9) 

Bản tiếng Anh của ngài Ajahn Buddhadasa: 
*.,..whenever you hear a sound, let there be just the 
hearing... When ifs like this there will be no selƒ, no 
1" When there is no selƒ, there will be no moving 
about here and there, and no sfopping anywhere. And 
that is the end oƒ Dukkha.` (9) 


33k 


Hỏi: Niế Bàn, hữu dư và vô dự, trong khoảnh 
khắc hiện tiên là thế nào? 

Người viết không dám trả lời. Có điểm ghi nhận 
rằng, trong khi một số luận sư nói rằng Niết Bàn vô dư 
là khi vị A La Hán thân hoại mạng chung, nhưng thực 
tế có lần Đức Phật từng dạy rằng Niết Bản hữu dư và 
Niết Bàn vô dư vẫn có khi các vị A La Hán còn sinh 
tiền. Trong đó, Niết Bàn hữu dư là với các vị tuy đã 


lóI 


NGUYÊN GIÁC 


đoạn tận lậu hoặc nhưng còn thấy có pháp để tu; trong 
khi đó, Niết Bàn vô dư là các vị vẫn sống trong đời 
này (chứ không phải đã viên tịch) nhưng không 
thấy căn-trằn-thức nào để tu nữa. 

Nơi đây xin dẫn ra Chương 2 trong nhóm Kinh 
Phật Thuyết Như Vậy, bản dịch của HT Thích Minh 
Châu, trích: 

“(XLIY) (Du. LH, 7) (1. 3Š) 

Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc 
A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: 

Này các Tỷ-kheo, có hai Niễt-bàn giới này. Thế 
nào là hai? Niết bàn giới có dự y và Niễt-bàn giới 
không có dự ÿ. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là Niễt-bàn giới có dự 
y? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la-hản, 
các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục 
đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. 
Trong vị ấy, năm căn còn tôn tại, ngang qua các căn 
ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý vì rằng tự ngã 
không có thương hại cảm giác lạc khổ. Với vị ấy, tham 
diệt, sân diệt, sỉ diệt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Niết- 
bàn có đự ÿ. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là Niễt-bàn giới không 
có dự y? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là bậc A-la- 
hản, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
nên làm đã làm, đã đặt gảnh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh 
trí. Ở đây, đổi vị ấy, mọi cảm thọ đêu không có hoan 
hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là Niễt-bàn không có dự y. Này các Tỷ-kheo có hai 
Niết-bàn giới này.” (10) 

Bản tiếng Việt của HT Thích Minh Châu và bản 
Anh văn của Ireland đều có nghĩa rõ ràng như trên. 


162 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Sau cùng, xin tri ân ngài Trần Thái Tông vả quý 
Thầy Báo Giác Ngộ đã ghi về truyện tích ngài Huệ 
Khả cầu pháp. Và nơi đây, người viết xin trọn lòng 
sám hối với những bắt toản trong bài. 


GHI CHÚ: 


(1) Trần Thái Tông, Niêm Tụng Kệ: 
https://thuvienhoasen.org/p27a671 1/19-niem-tung-ke 

(2) Báo Giác Ngộ, “Ngộ cái gì?” - 
https://gIlacngo.vn/tuvantamlinh/2019/04/03/52F0C3/ 

(3) Kinh AN 6.47, bản TMC: 
https://suttacentral.net/an6.47/vi/minh_ chau 

Bản Thanissaro: 
https://suttacentral.net/an6.47/en/thanIssaro 

(4) Kinh UpayIkã 2.078: 
https://suttacentral.net/up2.078/en/dhammadinna 

(5) Kinh SN 22.42: 
https://suttacentral.net/sn22.42/en/suJato 

Kinh Nhật Tụng Sơ Thời. Kinh ŠSn 5.15: 
https://thuvienhoasen.org/p15a30626/sn-5-15-mogharaJa- 
manava-puccha-cac-cau-hoI-cua-mogharaJa 

(6) Kinh Nhật Tụng Sơ Thời. Kinh Sn 4.15: 
https://thuvienhoasen.org/pI5a30608/sn-4-15-attadanda- 
sutta-kinh-ve-bao-luc 

(7) Kinh AN 9.36, bản HT Thích Minh Châu: 
https://suttacentral.net/an9.36/vi/minh_ chau 

(5) Kinh Iti 73: https://suttacentral.net/1t173/en/ireland 

(9) Bản của HT Thích Minh Châu: 
https://thuvienhoasen.org/a25130/kinh-bahiya 

Bản của AJahn Buddhadasa: 
https://www.budsas.org/ebud/ebdha193.htm 

(10) Kinh Phật Thuyết Như Vậy, bản HT Thích Minh 
Châu: https://thuvienhoasen.org/p15a1540/chuong-02 

Bản của Ireland: https://suttacentral.net/1t144/en/1reland 


163 


TIN PHẬT, TIN PHÁP, TIN TĂNG 


Chúng ta đang sống trong thời cách mạng thông 
tin. Nơi đó, lợi và hại cùng đi bên nhau, thiện và ác 
cùng sinh khởi dễ dàng từ một bàn phím. Chiến trường 
có khi hiện ngay trên màn hình vi tính, đao kiếm là 
những ngón tay quẹt trên điện thoại. Những lời bình 
ngăn và ác ý trên mạng xã hội cũng có sức mạnh đây 
một số ca sĩ nôi tiếng vào trằm cảm, có khi tới mức tự 
sát. Những hình ảnh sửa đổi, giả mạo, gán ghép khi 
phóng lên mạng đã trở thành vũ khí bôi nhọ mới. 
Những lời quy chụp vô căn cứ đưa lên YouTube lại 
được nhiều người tin tưởng và hùa theo chửi măng. 
Không chỉ là quân đội nước này với nước kia, chính 
người đời thường với kỹ năng công nghệ cũng có thê 
gài bẫy nhau, hại nhau cả trăm đường. Chỉ một vài bản 
tin nhỏ, có khi được viết một chiều và không nói hết sự 
thực, ngay hôm sau đã trở thành những cú xì căng đan 
chấn động xã hội. Nạn nhân có thể là cả một dân tộc, 
như khi bản đồ Biển Đông bị vẽ lại và phô biến khắp 
thế giới mạng. Nạn nhân cũng có khi là nữ ca sĩ Nhật 
Bản hay Đài Loan, có khi là chư tăng Việt Nam hay 
Nam Hàn, và rất nhiều trường hợp tương tự. 

Trong một thế giới khắp trời là mưa bom, mưa 
đạn, mưa bản phím... như thế, nhiều người trong 
chúng ta thấy bất an. Nhưng hãy tin rằng có chuyện gì 
trên đời này mà lìa nhân quả được đâu. Ngay cả khi 
cho rằng người này, người kia lăng lơ giăng câu, sao 


164 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


không tự trách mình động tâm mới dính bẫy. Trong khi 
đó, một số Phật tử than thở rằng thời này là Mạt pháp, 
vì cách Phật đã xa, muốn sống như thời Tượng pháp 
cũng tìm không ra, huống gì là nghĩ tới thời Chánh 
pháp, thời của cơ duyên thân cận Đức Phật. Một số 
Phật tử kém kỹ năng gạn lọc sự thực, lại tin vào các tả 
sư đang thuyết tà giáo trên YouTube, và TV. Nhiều 
Phật tử không bận tâm gì tới pháp nghĩa, trong khi bị 
“hút hồn” vì các phương tiện phim ảnh đang làm cho 
hình ảnh các Thầy đẹp hơn, làm cho giọng nói các 
Thầy truyền cảm hơn, làm cho các bản nhạc Thiền ca 
dễ làm say đắm lòng người hơn. Một số Phật tử đọc 
các bản tin đời thường của một vải trường hợp, lại sinh 
ra ngờ vực và mất dân lòng tin vào Tăng bảo. Trong 
khi đó, một số Phật tử khác tự cho mình có vai trò hộ 
pháp, lên mạng nặng lời bất kính, nhưng than ôi, 
không thấy nối luật nhân quả tỏ tường — một khi đã gõ 
chữ, phóng đao kiếm chữ nghĩa lên Internet, vĩnh viễn 
sẽ không thu hồi lại được. 


Hãy giữ lòng kiên cô thanh tịnh, tin vào Phật, tin 
vào Pháp, tin vào Tăng. Hãy thấy rằng ngay trong 
khoảnh khắc này, khi chúng ta tỉnh thức, quan sát và 
nhìn thấy tâm mình không tham sân si, đó chính là 
đang Thấy Phật, là đang sông trong thời Chánh Pháp; 
ngay trong lúc này, nếu sinh tâm lười biếng là rơi vào 
thời Tượng pháp, và khi động tâm say. đăm trần cảnh là 
đã rơi vào thời Mạt pháp. Hãy thấy. răng ngay khoảnh 
khắc này, nhìn thấy tâm mình vôn rông rang, thấy thực 
tướng vô tướng, thấy gương tâm trong trẻo và bất động 
cho dù trước mắt và bên tai hiển lộ các cảnh sinh rồi 
diệt; hãy tin đó chính là Chánh Pháp vượt thời gian, 
chứng nghiệm được, và Thấy Pháp chính là Thấy Phật. 
Hãy tin vào Tăng, đó là đoàn thể các bậc Thánh và 
những người đang học Thánh đạo; và Tăng Bảo cũng 


165 


NGUYÊN GIÁC 


chính đang hiển lộ trong tâm mình, khi tự nhìn vào tâm 
và thấy các niệm chúng sinh đang tịch diệt vào Niết 
Bàn Diệu Tâm. Như thế, chúng ta chưa từng xa Phật 
một khoảnh khắc nào. Không nhất thiết phải ngồi 
Thiên mới thấy Pháp, không nhất thiết phải nhập thất 
một tuần hay một tháng. Đức Phật dạy răng Pháp hiển 
lộ ngay ở đây và bây giờ, dạy rằng Niết Bàn hiển lộ là 
ngay khi tâm không tham sân s1. 

Nói như thế để cảnh giác Phật tử răng chớ sanh 
tâm xem thường Tứ chúng đang học đạo, và chớ bao 
giờ mất lòng tin vào Tam Bảo. Xin nhớ rằng ngay cả 
bậc Thánh Dự Lưu, cũng có khi phạm giới. 


Trong Tương Ưng Bộ, Kinh SN 55.24, có một 
người dòng họ Thích, với tên là Sarakàm. VỊ này là 
một nam cư sĩ, được Đức Phật tuyên bố rằng đã chứng 
quả Thánh Dự Lưu, với lòng tin kiên có vào Phật Pháp 
Tăng, tuy là chưa được trí tuệ, chưa được giải thoát. VỊ 
này từng có lúc phạm giới, và từng có lúc uông rượu. 
Khi cư sĩ Thích Sarakàni từ trần, nhiều người thắc mắc 
vì sao Đức Phật nói rằng cư sĩ này sẽ không thối đọa. 
Đặc biệt, Đức Phật khi giải thích, nói theo hình thức 
nhân mạnh với hình ảnh nếu cây rừng biết phân biệt 
thiện thuyết với ác thuyết. 

Kinh SN 55.24 viết, trích bản dịch của Thây Thích 
Minh Châu: 

“Lúc bấy giờ, họ Thích Sarakdni mệnh chung và 
được Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự lưu, không còn bị 
thối đọa, quyết chứng quả giác ngộ. Tại đấy, một số 
động họ Thích tụ họp lại với nhau, chỉ trích, phê bình, 
bàn tán: “Thật là lạ làng! Thật là hy hữu! Ngày nay ai 
cũng có thể thành bậc Dự lưu, vì rằng họ Thích 
Sarakhàni đã mệnh chung, được Thế Tô ôn tuyên bố là 
bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng 


1ó6 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


quả giác ngộ. Họ Thích Sarakàdni đã phạm giới và 
UỐNG PưỢ)”. 

..|Đức Phật giải thích với ngài Mahanama như 
sau]: 

..Này Mahanama, họ Thích Sarakàni đã lâu ngày 
quy y Phật, quy y Pháp, qui y Tăng, làm sao có thể ấi 
đến đọa xứ? ...Ở đây, này Mahãnama, có người thành 
tựu lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật... đối với 
Pháp ... đối với chúng Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, 
không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. 
Vị ấy sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu không 
còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Người 
này, này Mahanama, được giải thoát khỏi địa ngục, 
được giải thoát khỏi loài bàng sanh, được giải thoát 
khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thủ, đọa 
WM:.; 

..Nếếu những cây ta-la lớn này, này Mahanama, 
biết những øì là thiện thuyẾ., ác thuyết, thời Ta cũng sẽ 
tuyên bố những cây áy là những bậc Dự lưu, không 
còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ, huống 
nữa là họ Thích Sarakanmi.` (1) 


Đề thấy được tâm quan trọng của lòng tin kiên có, 
nơi đây chúng ta trích Tăng Chi Bộ, Kinh (120) Thấy 
Được Bắt Tử. Kinh này ký số là AN 6.120-139, bản 
dịch của HT Thích Minh Châu, cho biết nhiều cư sĩ 
nhờ lòng tin tịnh tín mà chứng ngộ được bắt tử. Trích: 

"—Thành tựu sảu pháp, này các Tỷ-kheo, gia chủ 
Bhallka... gia chủ Sudata AndthapindiRa... gia chủ 
Ciủúa Macchikàsandika.  Hathaka Alavaka... 
Mahànaàma Sakka... gia chủ Ugøa người Vesdli.. gia 
chủ Uggdafa... Sra Ambattha... Jivaka 
Komarabhacca... gia chủ Nakulapid.. gia chủ 
Tavakanmika...øia chủ Pùrana... gia chủ lsidatta... gia 
chủ Sandhàna. gia chủ Vỹayad. gia chủ 


167 


NGUYÊN GIÁC 


Vajjiyamalito... gia chủ Mlendaka... cự sĩ Vàsettha... 
cư sĩ Arittha... cư sĩ Sàragsa đi đến cứu cảnh nơi Như 
Lai, sống thấy được bất tử, chứng ngộ được bất tử. 
Thế nào là sảu? 

Với lòng tịnh tin bất động đổi với Phật, với lòng 
tịnh tín bất động đối với Pháp, với lòng tịnh tín bất 
động đổi với T: ăng, với Thánh giới, với Thánh trí, với 
Thánh giải thoát. 

Thành tựu sảu pháp này, này các Tỷ-kheo, cự sĩ 
Sàragga đi đến cứu cảnh nơi Như Lai, sống thấy được 
bắt tử, chứng ngộ được bất tử. " (2) 

Nghĩa là, tịnh tín bất động đối với Phật, Pháp, 
Tăng, với Thánh giới, với Thánh trí, với Thánh giải 
thoát. 

Bản Anh dịch của Bhikkhu Sujato là: 
*Experiential confidence in the Buddha, the teaching, 
and the Sangha, and noble ethics, knowledge, and 
ƒreedom.” 

Tin vào Thánh giới là tin răng giới luật nhà Phật sẽ 
dẫn vào Thánh đạo. Tin vào Thánh trí là tin rằng kiến 
thức chúng ta học và thọ nhận được sẽ giúp vượt qua 
bể khổ. Tin vào Thánh giải thoát là tin răng có một 
Niết Bàn cho các vị Thánh đã xa lìa tham sân si. 

Như thế chỉ mới với lòng tịnh tín kiên cỗ cũng đã 
có vô lượng công đức, cũng đã vượt qua biết là bao 
nhiêu chặng đường gian nan. 

Với lòng tin kiên cố như thế, chúng ta sẽ giữ giới 
hạnh nghiêm trang hơn, tự gìn giữ kỹ hơn cho mình cả 
trong đời và trên mạng, và ngay cả khi thấy có ai bị 
xem là phạm giới cũng không dám vội phán đoán. Hãy 
nhớ rằng một khi bàn phím đã phóng binh khí lên 
Internet, là vĩnh viễn không thu hồi lại được. 


GHI CHÚ: 
(1) Kinh SN 55.24: 
https://suttacentral.net/sn5S.24/viminh_ chau 


168 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


(2) Kinh AN 6.120-139: https:/ /suttacentral.net/an6.120- 
139/vi/minh_ chau 


169 


PHỤ NỮ TRONG CHÁNH PHÁP 


Đối với một người đã giác ngộ, sẽ không còn thấy 
nữ tính và nam tính nữa. Với một số vị thường quán 
bạch cốt, sẽ thấy thân mình và người chỉ là một nhóm 
xương khô đang đi đứng năm ngồi. 

Khái niệm nữ tính và nam tính biến mất được nêu 
ra trong Kinh SN 5.2, khi nữ A La Hán Soma trả lời 
Ma vương bằng bài kệ: 

*Nữ tính không tạo ra chút gì khác biệt, khi tâm 
định tĩnh, khi trí kiến hiển lộ không ngưng đổi với 
người nhìn đúng được Chánh Pháp. Đối với người có 
thể khởi tâm 'Tôi là một người nữ` hay 'Tôi là một 
người nam hay 'Tôi là bất cứ gì' — thì chỉ thích nghỉ 
cho Ma Vương nói chuyện.” (l) 


Tới đây, chúng ta thử nêu lại câu hỏi từ ngàn xưa: 
người nữ có thể thành Phật hay không? 

Các luận sư Đại Thừa nói rằng người nữ có thể 
thành Phật. Tuy nhiên, Kinh Tạng Pali nói rằng người 
nữ không có thể thành Phật, cụ thể là trong Kinh MN 
115, bản Việt ngữ là Kinh Đa Giới do Hòa Thượng 
Thích Minh Châu dịch. (2) 

Đại sư Anälayo thảo luận về câu hỏi đó trong bài 
viết “The Bahudhäatuka-suta and is Parallels. On 
Women s Inabilities” (3) băng cách đối chiếu Kinh 


170 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Trung Bộ MN 115 của Tạng Pali với bản tương đương 
trong Trung A Hàm của Hán Tạng là MA 181 — chúng 
ta có thể đọc bản Việt ngữ do Thầy Tuệ Sÿ dịch ở 4 
và sẽ thây bất ngờ rằng Đức Phật không hề nói gì về 
người nữ hay nam trong Kinh MA 18T. 

Đại sư Anälayo trong bải cũng đối chiếu với một 
số kinh khác về cả ngữ và nghĩa, rồi nhận định răng 
Kinh MA 181 gần với lời Đức Phật hơn, vả tin rằng 
Kinh MN 115 trong Tạng Pali đã bị chư tăng đời sau 
chèn thêm ý kỳ thị nam nữ vào. Nghĩa là, người nữ vẫn 
có khả năng thành Phật. 

Cũng trong bài phân tích của ngài Anälayo, trong 
phần ghi chú (nơi các trang 184 và 185) cũng dẫn ra 
một số học giả khác nêu nghi vấn rằng ý kỳ thị nam nữ 
được chư tăng đời sau chèn vào Kinh MN 115. 

Trong đó, học giả Joaquín Pérez Remón phân tích 
về ngữ văn và mạch văn. Đặc biệt Giáo sư Yuichi 
Kajiyama đưa ra nhận định rằng phần thêm vào ý kỳ 
thị nam nữ (chỉ có nam mới có thể thành Phật) xuất 
hiện sau khi Tăng Đoàn phân ra nhiều bộ phái, và “/ởi 
khẳng định răng một người nữ không có khả năng 
thành Phật xuất hiện có lẽ là trong thế kỷ thử nhất 
trước Tây lịch” và một thời gian sau, tư tưởng này 
được chèn vào Kinh MN 115. 


Nhiều học giả cũng nêu lên một nghi vẫn về kinh 
ngụy tạo, do chư tăng đời sau đưa vào Kinh Tạng Pall. 
Bản Việt ngữ do HT Minh Châu là Kinh Rắn Đen AN 
5.230, so sánh loài rắn đen với phụ nữ. Kinh này trích 
như sau: 

“Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con 
răn đen. Thế nào là năm? Phân nộ, hiểm hận, có nọc 
độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn. Này các Tỷ-kheo, có 
năm nguy hại này trong con rắn đen. 


171 


NGUYÊN GIÁC 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này 
trong nữ nhân. Thế nào là năm? Phân nộ, hiểm hận, 
có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn. Ở đây, này các 
Tỷ-khco, nọc độc của nữ nhân là như sau: Này các Tỷ- 
kheo, nữ nhân phân lớn hay tham đắm. Ở đây, này các 
T1ỷ-khco, lưỡi chia hai của nữ nhân là như sau: Này 
các Tỷ-kheo, nữ nhân phân lớn nói hai lưỡi. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, nữ nhân làm hại bạn như sau: Này 
các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn ngoại tình!" (5) 

Bhikkhu Sujato, Trưởng ban biên tập trang 
SuttaCentral, nói rằng ông không tin kinh này do Đức 
Phật nói lên. 

Ngài Sujato cũng đưa ra các thống kê cho thấy 
rằng người nam bạo lực hơn người nữ, nam ngoại tình 
hơn nữ, nam mê sắc dục hơn nữ... Bài phân tích của 
ngài SuJato ở link (6). 


Tới đây, chúng ta nói về một công án Thiên liên hệ 
tới một Thiên sư ni Nhật Bản. 

Thiền sư ni này tên là Kakuzan Shido (1252- 
1306). Bà là người sáng lập ngôi chùa TokeljI, nơi này 
cũng đón nhận và chăm sóc phụ nữ bị bạo lực -- nơi 
nảy được mệnh danh là nơi tạm trú đầu tiên cho phụ 
nữ bị lạm dụng trên thế ĐIỚI. 

Thiền sử kế rằng, vào năm 1304, Thiền sư Tökei 
(tên thầy này là “Peach-tree Valley' nghĩa là “Thung 
lũng cây đào') trao ấn chứng (inka) của đòng Lâm Tế 
cho NI sư Shido, người sáng lập Chùa TökelJi. VỊ sư 
trưởng tràng không chấp nhận việc trao ấn chứng đó, 
nên đưa ra câu hỏi để thử nghiệm Thiền sư mi Shido 
rằng trong truyền thống, người được nhận ấn chứng 
phải nói một bài thuyết giảng, và vị ni sư này có thê 
nói lên Chánh pháp được chăng. 

NI sư Shodi bước tới trực diện vị sư Trưởng tràng, 
rút ra con dao găm dải 10 inches (khoảng 2 tắc rưỡi) — 


172 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


loại dao găm được quý bà trong giai cấp võ sĩ đạo 
Nhật Bản mang thường trực. Bà đưa dao găm lên cao: 

“Chắc chắn rằng một Thiên sư trong truyền thống chư 
tô nên khởi thân từ ghế cao và nói về sách. Nhưng tôi 
là một phụ nữ dòng chiến sĩ và do vậy tôi nên thuyết 
pháp khi mặt đối mặt với lưỡi kiếm rút ra. Sách nào tôi 
cần tới nữa?” 

VỊ sư Trưởng tràng nói, “?rước khi cha mẹ sinh 
ra, làm sao ngươi có thể nói lên Chánh pháp?” 

Ni sư nhằm mắt một chặp. Rồi nói, “% có hiểu 
chăng?” 

VỊ sư Trưởng tràng nói lên dòng thơ ca ngợi Ni sư, 
“Một bầu rượu vang đã được dựng lên trong 'Thung 
lũng cây đào `— cặp mắt say thấy được các loài hoa xa 
vạn dặm.” 

Câu chuyện tới đó là hết. Câu chất vấn trên của sư 
Trưởng tràng là dựa vào một tích phổ biến ở Thiền 
Tông Trung Hoa. 

Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn tham học nơi Thiền 
Sư Bách Trượng Hoài Hải. Sư học rộng hiểu nhiều, 
thông nhiều kinh điển, biện luận vô ngại nhưng chăng 
ngộ đạo. Sau khi Bách Trượng tịch sư đến ở với Thiền 
Sư Quy Sơn là sư huynh đệ đồng môn của sư. Quy 
Sơn bảo sư: “Hãy nói một lời trước khi cha mẹ chưa 
sinh.” 

Sư Hương Nghiêm không đáp được, bèn lật hết 
các kinh sách nhưng vẫn không tìm ra được. Sư xin 
Quy Sơn chỉ bảo, nhưng bị Quy Sơn khước. Sư tự than 
trách rồi về thất đốt hết sách vở. Sư từ biệt Quy Sơn ra 
đi. Sư bèn đến Núi Nam Dương, chú tâm làm ruộng, tu 
hành. Một hôm sư đang cuốc đất, lượm hòn đá ném 
trúng cây tre vang lớn. Sư chợt tỉnh ngộ phá lên cười. 
Sư bèn trở về tắm gội thấp hương, nhằm hướng Quy 
Sơn đảnh lễ để cảm tạ. 


173 


NGUYÊN GIÁC 


Trước khi cha mẹ chưa sinh? Câu hỏi đó nên đặt 
lại trong một cách đơn giản hơn: “Hãy nói một lời 
trước khi thế giới hình thành?” 

Trong Tạng Pali có Kinh SN 35.23 (còn gọi là 
Kinh Tắt Cả -- The All Sutta), Đức Phật dạy răng tất 
cả thế giới này chỉ là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Thế 
giới này hiển lộ ra như thế, ngoài ra là Đức Phật bác 
bỏ hết. 

Kinh này lời Đức Phật dạy: “Cái gì là tất cả? Chỉ 
là mất và cải được thấy, tai và cái được nghe, mũi và 
cải được ngửi, lưỡi và cải được nếm, thân và cái được 
chạm xúc, tâm và cải được tư lường. Đó gọi là tất cả. 
Các sư, giả như có ai nói, "Tôi sẽ bác bỏ cải tất cả này 
và sẽ mô tả cái tất cả khác.` Họ sẽ không có căn cứ 
nào cho chuyện như thế, vì đó chỉ là khoa ngôn, không 
chứng mình nổi và sẽ rơi vào ách nạn. Vì sao vậy? Bởi 
vì nhự thể ra ngoài giới vức của họ.” (7) 

Kinh này quan trọng, có thể giúp chúng ta dò theo 
công án của Quy Sơn đưa ra, và rồi ngài Hương 
Nghiêm nghe tiếng sỏi đội vào cây tre thì ngộ. Làm 
sao nghe một âm thanh mà có thê hiểu hết ý chỉ Thiền 
Tông? 

Ni sư Shido trong chuyện kế đã trả lời bằng sự tịch 
lặng. Có nghĩa rằng, Ni sư chỉ cho sư Trưởng tràng về 
cái nghe tịch lặng. Và đó là khi thế giới chưa hình 
thành, là khi cái được nghe chưa hiền lộ. 

Tất cả chúng ta đều có thê tu bằng công án. Các sư 
thường nói, chưa hiểu thì giữ nghi tình. Nhưng có một 
chỗ cân nêu, chữ “nghi tình” có thể làm nhằm lẫn, vì 
ám chỉ như “có cái gì”... Nếu chúng ta thay chữ “nghi 
tình” băng chữ “âm không biế?' thì bất cứ khi nào 
nhìn vào “tâm không biết” đều sẽ tiếp cận rất gần với 
giải thoát, vì tỉnh thức như thế là đã lìa si, và tỉnh thức 
trong tâm không biết là đã lìa tham và lìa sân. 


174 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Nhìn cách khác, nhìn vào “tâm không biết” là nhìn 
rất gần vào cội nguồn khi thế giới chưa khởi lên, và 
trạng thái tỉnh thức trong “tâm không biết” là lìa cả 
ngũ uấn ba thời, không dính gì tới ngũ uân trong quá 
khứ, vị lai hay hiện tại. Cũng chính là nghe tận nguồn 
khi cái được nghe chưa hiển lộ. 

Bạn có thể thử nghe như thế. Hãy thử lắng nghe về 
cội nguồn khi cái “tất cả” chưa khởi lên. Không cần 
ngồi thiền, hãy cứ nghe như thế, lắng nghe tận nguồn 
và không dính vào bất kỳ những gì. Khi bạn tập như 
thế, đó là cái tự nhiên nhất. Vì trong cái nghe là bình 
đăng, là Như thị, là Như thế: bạn không ép được cái 
nghe phải chỉ nghe cái này hay chỉ nghe cái kia. Khi 
lắng nghe như thế, và khi cái được nghe chỉ là cái được 
nghe, và chỉ thuần là cái được nghe mà không lựa chọn 
gì, tới một bạn sẽ thấy mình không còn dính gì tới 
tham sân sĩ. 


GHI CHÚ: 


(1) Kinh SN 5.2 bản dịch Bodhi: 
https://suttacentral.net/sn5.2/en/bodhi 

(2) Kinh MN 115, bản của HT Minh Châu: 
https://suttacentral.netmn11I5/viminh_ chau 

(3) Bài của Bhikkhu Anälayo về MN 115: 
https://www.buddhismuskunde.uni-hamburg.de/pdf/5- 
personen/analayo/bahudhatuka.pdf 

(4) Kinh MA 181, bản dịch Thầy Tuệ Sỹ: 
https://suttacentral.netmal8§1/v/tue_sy 

(5) Kinh Rắn Đen AN 5.230: 
https://suttacentral.net/anS.230/vi/minh_ chau 

(6) Sujato nói về Kinh Rắn Đen: 
https://suJato.wordpress.com/2010/12/05/1s-this-sutfa-true 

(7) Kinh SN 35.23, bản HT Minh Châu: 
https://suttacentral.net/sn35.23/viminh_ chau 

Kinh SN 35.23, bản Bodhi: 
https://suttacentral.net/sn35.23/en/bodhi 


175 


NGUYÊN GIÁC 


Kinh SN 35.23, bản SuJato: 
https://suttacentral.net/sn3S.23/en/suJato 


176 


KHI THIÊN NI CHIYONO 
CHỨNG NGỘ 


Anh dịch: Anne Dutton 
Việt dịch: Nguyên Giác 


(Dịch theo bản Anh dịch “The Enlightenment oƒ 
Chiyono” của Anne Dufton, các trang 173-179 của 
sách “Zen Sourcebook: Traditional Documents from 
China, Korea, and Japan” - ấn bản 2008 của nxb 
Hackett Publishing Company. Thiên nỉ Mugai Nyodai 
(2-1298), thường được gọi theo thế danh là Chiyono, 
là một trong những phụ nữ Nhật Bản đầu tiên nhận ấn 
chứng từ một dòng Thiên; trường hợp của bà là nhận 
ấn khả từ Thiên sư Trung Hoa Wu-hsueh Tsu-yuan 
sang Nhật hoằng pháp. Thiên nỉ Chiyono sau đó trở 
thành một bậc thây dạy Thiên nổi tiếng, lập ra nhiễu 
trung tâm dạy Thiên tại Kyoto, trong đó có Chùa 
Keiai-7i, nơi được xem là Ti hiển viện hàng đầu cho các 
Thiển nỉ trong thời trung cô Nhật Bản. Chuyện kế dưới 
đây cho thấy bà sinh từ giai cấp quỷ tộc, nhưng đã vào 
một chùa Tì hiên làm việc cực nhọc, nhiễu phân hệt như 
Lục Tổ Huệ Năng. Chuyện về Thiên nỉ được kể qua 
nhiễu thế kỷ, và xuất hiện trong nhiễu ấn phẩm Phật 
học, kế cả các lời dạy về công án. Chuyện kể cho thấy 


177 


NGUYÊN GIÁC 


đây là tổng hợp từ nhiều mẫu chuyện trước đó về 
Thiên ni Chiyono.) 


Trong ngôi làng Hiromli ở huyện Mugli, có ba vị m 
sư xây lên một Thiên tự, và tận lực tu học Phật pháp. 
Cùng với một số vị ni khác từ nhiều nơi khác tới, và 
trong một số sự kiện, cùng với nhiều đệ tử cư sĩ, họ 
xây dựng được một cộng đồng tu hảnh theo Thiền 
Tông. 

Lúc đó có một thiếu nữ khoảng 24 hay 25 tuổi đã 
nhiều năm vào tự viện này làm những việc nặng nhọc. 
Tên cô là Chiyono. Người ta kế rằng cô là con gái của 
một gia đình quý tộc. Khi khát vọng giải thoát tràn 
ngập trong lòng cô, tức khắc cô rời nhà ba mẹ và vào 
tự viện này, nhận công việc công quả nặng nhọc, kế cả 
chẻ củi và xách nước. 

Chiyono quan sát các ni sư thực tập Thiền. Cô 
nghe và trân trọng tất cả những lời dạy và đối thoại của 
các ni sư. Cô thường nhìn ngăm các ni sư xuyên qua 
các kẽ hở từ các tâm màn treo nơi lối vào cửa, và rôi 
trở về phòng cô, bắt chước băng cách ngồi nhìn vào 
vách — nhưng chưa thấy ích lợi nào. 

Một hôm, Chiyono tới hỏi một ni sư trẻ. Cô nài nỉ, 
“Xin làm ơn dạy cho cốt tủy của pháp tọa thiên.” 

NI sư trả lời cô, “Pháp hành của ngươi chỉ đơn 
giản là phục vụ các nỉ sự trong tự viện này ở mức có 
thể, mà đừng nghĩ ngợi gi về khó nhọc hay mở lời than 
van. Đó là pháp tọa thiên của ngươi.” 

Choyono tự suy nghĩ, “7Tệt là đau đớn! Mình 
bước vào thế giới này như một người thấp kém và bắt 
tài, sống trong đau đớn và khổ não. Nếu mình tiếp tục 
thế này, mình cũng sẽ đau khổ trong kiếp sau vậy. Thời 
gian sẽ trôi qua, nhưng khi nào sẽ có cơ duyên cho 
mình đạt được giải thoát? Hành động xấu nào đã dân 


178 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


tới nghiệp quả này vậy?” Nỗi đau đớn của cô là vô 
cùng tận. 

Đêm vẻ, ấn dưới ánh trăng mờ, cô tới gần thiền 
đường và nhìn vảo trong. Cô quan sát thấy nhiều người 
ngồi thiền, cả các ni sư và người đời thường, cả nam 
và nữ cư sĩ, cả già và trẻ. Rời bỏ hoàn toàn những quan 
tâm chuyện đời, họ ngồi miên mật tọa thiền. Hình ảnh 
thực sự là trang nghiêm. 

Chiyono suy nghĩ, trong khi nước mắt tự nhiên ràn 
rụa, “Ngay cả các cô gái trẻ cũng biết dị biệt giữa 
chơn và vọng trong việc tu theo nội quy tự viện để xả 
bỏ chuyện đời. Họ có khát vọng vĩ đại là muốn xả bỏ 
thế giới sỉ mê này. Tự khép mình tu tập gian nan hơn, 
họ ngôi suốt đêm trong tịch lặng nhất tâm mà không 
ngủ gục. Làm sao mình có thể thiếu những quyết tâm 
như thể để làm như họ? Nơi đây là những cư sĩ tự Vui 
với chính họ ngày và đêm, không vướng bận gì về. các 
thứ, và rồi họ ngôi trên các tấm đệm đó, rời bỏ tắt cả 
các niệm về thể giới, không bao giờ ngả đâu lên gối. 
Thân của họ gây yêu, tỉnh thân của họ cạn kiệt, nhưng 
họ không bán tâm răng sinh mạng của họ đã gặp nguy 
hiểm. Họ có tâm nguyện rất mực thâm sâu. Họ xứng 
đáng được gọi là đệ tứ của Đức Phật.” 

Bấy giờ, có một Thiên ni già trong tự viện rất mực 
từ bi. Một hôm, Chiyono tới gặp Thiền ni già vả nói, 
“Con có khát vọng tu pháp tọa Thiên, nhưng con sinh 
ra đã bất hạnh. Con không biết đọc hay viết. Con cũng 
không thông mình. Nếu con có mang tâm nguyện [giải 
thoát}, có thể nào con thành tựu Phật pháp cho đù con 
không có kỹ năng nào” 

Thiên ni già trả lời Chiyono, “ Tuyệt vời đó, con ơi! 
Thực sự, có cái gì nơi đó đâu mà thành tựu? Trong 
Phật pháp, không hê phân biệt gì giữa một người nam 
và một người nữ, giữa một cư sĩ đời thường và một tu 
sĩ Cũng thế, không hê có đị biệt nào giữa quỹ tộc và 


179 


NGUYÊN GIÁC 


thường dân, giữa già và trẻ. Chỉ có thể này thôi — mỗi 
người phải giữ chặt lấy đại nguyện và bước theo 
đường Bồ Tát Hạnh. Không có con đường nào cao hơn 
đường này. 

“Con đừng có lý thuyết hóa về lời dạy hay về giáo 
pháp của chư Phật và của các Thiên sư. Theo kinh 
điển, mục tiêu là thành tựu cõi Phật nơi chính con. 
Giáo pháp dạy răng tọa thiên nghĩa là 'tìn Phật trong 
chính tâm của con. ` Theo lời cổ đức, lời dạy trong kinh 
điển y hệt ngón tay chỉ vào mặt trăng. Lời của các tổ 
chỉ là chìa khóa để mở công. Nếu con nhìn trực tiếp 
vào mặt trăng, sẽ không cần tới ngón tay nữa. Nếu cửa 
đã mở xong, chìa khóa sẽ không cân nữa. Một tu sĩ 
quen thuộc với mười triệu bản kinh thực sự không xài 
tới một chữ nào trong tọa thiên. Kiến thức rộng và học 
nhiễu chỉ là chướng ngại cho việc vào cửa pháp; 
chúng dân tới việc triết lý hóa và chữ thôi. Nếu con 
biết được tâm của con, lời dạy nào trong kinh mà con 
cần nữa chớ? Trong việc vào Đạo, chúng ta phải dựa 
riêng toàn thân của chúng ta thôi. 

“Thêm nữa, những người muốn tu tập tọa thiển 
hãy khởi đại bỉ tâm với ước nguyện cứu tất cả chúng 
sinh. Đừng tìm giác ngộ cho riêng mình. Hãy tới một 
nơi văng lặng, ngôi theo tư thế hoa sen, đặt bàn tay 
này trên bàn tay kia. Thân không nghiêng về phía nào, 
hai tai thắng với hai vai. Mở mắt he hé, chú ý vào đầu 
mũi. Đặt lưỡi thoải mái nơi hàm miệng trên. Buông xả 
hết toàn bộ thân tâm và toàn bộ những gì trong đời 
ngươi. Nhìn từ bên trong, sẽ thấy chính ngươi không 
có tâm nào hết. Hãy quên tất cả những gì liên hệ của 
ngươi với mọi người, mọi chuyện khác. Nhìn từ bên 
ngoài, sẽ thấy không có tâm nào ở bất kỳ đâu để được 
tìm ra. Khi bất chợt có niệm nào khởi lên, hãy để niệm 
đó trôi đi. Chớ đi theo các niệm. Đó là kỹ thuật cốt yếu 
của tọa thiên. Hãy tin lời dạy này, và làm theo như thể, 


180 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


cứ y như thể chờ đợi.” VỊ ni sư từ bi giải thích chì tiết 
như thế. 

Chiyono đón nhận lời dạy với tín tâm, và hạnh 
phúc quỳ lạy vị Thiên ni. “Kj¿ con mới bắt đầu tọa 
thiên, nhiễu thứ con đã thấy và đã nghe trong quá khứ 
cứ hiện trở lại trong tâm con. Khi con tìm cách ngắn 
chận, chúng cứ tăng thêm. Lời Sư Bà mới dạy mà con 
vừa nghe, cho con hiểu rằng khi niệm khởi bất chợt 
trong tâm, con nên để chúng tự tịch lặng. Con không 
nên làm nỗ lực nào để ngăn cản các niệm.” 

VỊ Ni sư già đáp, “Đúng vậy. Nếu không, thì chỉ y 
như dùng máu để rửa vết máu. Lời dạy cổ đức là, 'Đốn 
ngộ là thuốc chữa trị các chứng bệnh bất tận của 
chúng ta.`” 

Chiyono nói, “Nếu con tiếp tục tụ theo lời dạy này, 
kết quả thiện lành chắc chắn sẽ tới. Chắc chắn rằng 
con sẽ thấy tảnh Phật rõ ràng và sẽ chân thực thành 
tựu quả Phật trong một khoảnh khắc.” 

VỊ Ni sư trả lời "bằng giọng mạnh mẽ, “Con bây 
giờ đã hiểu rằng tất cả chúng sinh đều là Phật đã 
thành. Thể giới sinh và tử (sinh diệt, và Niết Bàn (vô 
sinh diệt) thực ra y hệt như một giác mơ.” 

Chiyono nói, “Con đã nghe rằng Đức Phật phóng 
quang từ tướng lông trắng giữa hai chân mày, chiếu 
sáng khắp mười phương. Nhìn ngắm vào chúng y hệt 
như nhìn vào lòng bàn tay của nỉ sư. Con có thể tự chỉ 
vào thân thấp hèn của con và nói rằng con có Phật 
tánh hay là con tự ảo tưởng về chính mình?” 

VỊ Ni sư trả lời, “Hãy nghe kỹ nhé. Các Tì hiển sư 
cổ thời đã nói rằng. tất cả mọi người đêu đã hoàn hảo 
y hệt như quý Thấy. Mỗi người đều đã hoàn hảo; 
không hê cách biệt dù là một sợi lông mày chia cắt ai 
ra khỏi toàn thiện này. Tất cả chúng sinh đêu đã có 
đây đủ trí tuệ và giới đức của Đức Phật. Nhưng vì 


181 


NGUYÊN GIÁC 


người ta bị tràn ngập bởi vọng niệm và dính mắc, họ 
không thể hiển lộ [các phẩm tính đó] ra.” 

Chiyono hỏi, “Những vọng niệm này là g”?” 

NI sư trả lời, “Sự kiện là, khi con chạy theo các 
niệm khởi lên trong tâm là đã che lấp Phật tánh của 
con. Đó là lý do vì sao chúng ta nói về 'vọng niệm. ` Y 
hệt như mình lấy vàng và dùng vàng làm nón hay đôi 
giày, goi cái con che đấu là 'nón ` và gọi cái con mang 
nơi chân là giày” Cho dù con dùng tên gọi khác nào 
cho sản phẩm, vàng vân là vàng. Cái con mang trên 
đâu không phải là cao quý. Cái con mang dưới chân 
không phải là thấp hèn. Khi dùng ẩn dụ này cho Phật 
pháp, vàng là biểu tượng cho Đức Phật --- tức là, nhận 
ra bản tánh cốt tủy của con. Những ai bị sai lạc về bản 
tánh cốt tủy này của họ, thì chúng ta goi là chúng 
sanh. Khi chúng ta gọi ai đó là một Đức Phật, bản 
tánh cốt tủy đó của họ không tăng thêm. Khi chúng ta 
gọi ai đó là chúng sanh, bản tánh cốt tủy của họ không 
suy giảm. Phật hay chúng sanh --- chỉ vì vọng niệm, 
người ta chọn điểm nhìn rằng có hai thứ khác nhau. 
Nếu con không rơi vào vọng niệm, sẽ không có Phật và 
cũng không có chúng sanh. Chỉ có duy một bản tánh, y 
hệt nhự thế chỉ có một thế giới hoàn hảo, mặc dù 
chúng ta nói là thể giới của mười phương. ” 

“Đức Phật một lần nói, “Khi con xa lìa tất cả sở 
duyên [dinh mắc], thì con sẽ thấy Đức Phật.` Ngài 
cũng nói, 'Con phải buông bỏ ngay cả pháp. ` Cái gì 
gọi là pháp như thế? Nếu con thực sự muôn biẾt tự 
tánh của con, con phải tự hướng mình về tận cội 
nguôn vọng niệm và nhìn thấu tận đáy nguồn. Khi con 
nghe một âm thanh, đừng hướng tâm về cái đang được 
con nghe, mà thay vào đó, hãy chú tâm vào tận nguồn 
chính cái [măng lực] nghe của con. Nếu con thực tập 
cách này với tất cả mọi thứ, con chắc chắn sẽ hiển lộ 
mình bạch tự tánh chân thực của con.” 


182 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Chiyono hỏi, “Cái gì là tâm thấu suốt cội nguồn 
các pháp? ” 

VỊ NI sư trả lời, “Cáu con vừa hỏi ta --- đó là một 
điển hình về cách suy nghĩ của con. Hãy quan sát về 
nơi khi niệm đó chưa khởi dậy. Hãy tận lực tự sách 
tấn chính con. Đừng dính theo cho dù một chút máy 
may của niệm ---đó là cái chúng ta gọi là thấu suốt 
cội nguồn.” 

Chiyono nói, “Có nghĩa là, bất kể mình đang làm 
cái gì, khi chúng ta làm mọi việc trong đời sống hàng 
ngày, chúng ta không nên chạy theo vật, nhưng hãy tự 
quaÿ 19ược về quan sát tận nguồn tâm niệm của mình, 
và liên tục cố găng nhìn cho thấu suốt?” 

VỊ NI sư nói, “Đúng vậy. Đó gọi là tọa thiên.” 

Chiyono nói, “Những lời con vừa được dạy đã cho 
con hạnh phúc lớn vô cùng. Con không thể ngồi tọa 
thiên ngày và đêm được, vì con cứ luôn luôn phải lượm 
củi và xách nước về, và nhiệm vụ công quả của con 
nhiễu lắm. Nhưng như con vừa được nghe dạy, không 
có gì bắt khả để thành tựu trong 12 giờ đó (ghỉ chú: I 
giờ thời xưa là 2 giờ bảy giờ). Quan sát tận nguôn tâm 
niệm của con, cả về phía phải và về phía trải 
(thiện/ác), tùy theo thời gian và tùy theo hoàn cảnh, 
làm sao con xao nhãng bồn phận của con được? Với 
cách thực tập như thể, con có thể làm như thể trong 
mọi việc trong ngày. Khi con thức dậy là thực tập, và 
khi đêm về ngủ là thực tập, trở ngại nào có thể có 
wữa?” Cô Chiyono vui mừng bước đi. 

VỊ Ni sư già gọi tên cô trong khi cô bước đi. 
Chiyono đáp, và quay trở lại. VỊ Ni sư nói, “Khát vọng 
tu tập của con rõ ràng là rất sâu và không đời đổi.” 

Chiyono trả lời, “Khi nói VỀ fu tập, con chưa bao 
giờ quan tâm vê chuyện tổn thương hay mắt mạng. 
Con chưa bao giờ tự nêu câu hỏi như thế. Nếu như Sư 
Bà nói, con không được để một khoảnh khắc nào 


183 


NGUYÊN GIÁC 


chệch ra khỏi pháp thực tập đó. Tất cả mọi hành 
động đêu là một hình thức của thực tập pháp. Làm sao 
con xao nhãng được?” 

VỊ Ni sư già nói, “Như vừa rồi, khi ta gọi ra tiếng 
'Chiyono, ` tại sao con dính vào âm thanh [cách nói] 
của giọng ta nói? Con hãy nên chỉ lắng nghe và trở về 
trực tiếp tận nguồn tâm niệm. Đừng bao giờ quên: sinh 
tử là chuyện lớn. Tất cả mọi thứ trôi qua nhanh vô 
cùng. Đừng chờ đợi --- với từng hơi thở vào, với từng 
hơi thở ra, trong mọi thời hãy dựa vào pháp tu tập của 
con. Khi có chuyện gì tới với con, con chớ nắm giữ 
đau đón hay dinh vào nó, ngay cho dù con có thể sau 
đó sẽ ân hận. Hãy kiên tâm tu mãi pháp này.” 

Sau khi thọ nhận bài học này, Chiyono thở dài và 
im lặng. Cô chưa đi quá xa, trước khi vị Ni sư một lần 
nữa gọi tên cô. Chiyono quay đầu lại một chút, nhưng 
không còn. để tâm dính mắc vào giọng của NI sư, cô 
quay trở về trực tiếp tận nguồn tâm niệm của cô. Với 
cách này, cô tiếp tục tu tâp như thế, ngảy qua ngày, 
tháng qua tháng. Có ngày, cô về nhà và quên ăn. Đôi 
khi, cô đi lẫy nước và quên múc nước vảo thùng. Đôi 
khi cô đi lượm củi và quên rằng cô đã vào trong một 
thung lũng dốc. Đôi khi cô đi trọn ngày mà không ăn 
hay nói gì, và đi cả đêm mà không ngả lưng năm 
xuống. Mặc dù cô có mắt, cô không thấy; và cho dù cô 
có tai, cô không nghe. Cử động của cô y hệt như một 
người gỖ. Các vị ni trong chùa bắt đầu nói về cô, nói 
rằng cô sắp đạt ngộ. 

Vị Ni sư giả nghe chuyện như thế, liền lặng lẽ tới 
nhìn từ bên ngoài phòng ngủ của cô Chiyono. Phía sau 
tắm màn tre, cô Chiyono, với tóc búi cao trên đầu, 
ngôi nhìn vào vách. Trông cô như đã quen với việc 
ngôi thiền, ngó hệt như một vị tọa thiền lâu năm. Cô 
ngôi trong khi mở ra thế giới của sự thật lớn, trong đó 
tất cả hư vọng đã bị xả bỏ. Hướng tâm tự nhìn vào 


184 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


mình, cô Chiyono thực hành việc quan trọng nhất 
trong hoàn cảnh khi đó, quan sát tâm không dừng nghỉ. 
Thân của cô là thân của một phụ nữ chân thực hiển lộ 
sức mạnh của một bậc chân tu. Ngay cả trong thời xa 
xưa, một người như thế rất là hiếm hoi. Những ai thiếu 
văng sức tu khẩn cấp như thế nên tự thấy xấu hồ. 

VỊ NI sư hỏi cô Chiyono, “Nơi nào con đang 
hướng mặt như thế?” Chiyono quay nhìn về vị Ni sư, 
rồi quay trở lại, ngồi nhìn vào vách y hệt như một cội 
cây. Vị Ni sư hỏi cô Chiyono tiếp, “Cái gì? Cái gì?” 
Lần này, cô Chiyono không quay đầu lại. Như thế, cô 
đã [vào định sâu] không thấy chính cô nữa trong việc 
tọa thiền. 

Trong tháng thứ § âm lịch năm kế tiếp, vào buổi 
tối ngày rằm, mặt trăng tròn chiếu sáng. Nhân dịp bầu 
trời đêm không mây, cô Chiyono đi ra giếng xách 
nước. Trong khi như thế, đáy thùng nước của cô đột 
nhiên thủng, và ảnh của mặt trăng phản chiếu biến mất 
theo nước. Khi thấy như thế, cô đột nhiên đạt ngộ hoàn 
toàn. Mang thùng theo, cô trở về chùa. 

Trước đó [trước khi đạt ngộ], cô đã tới gặp vị Ni 
sư già, người dạy cô Thiên, và nói, “Bệnh của con là 
hết chữa, và con sẽ chết trong đêm. Con muốn cạo đầu 
và chết trong hình thức này. Con được cho phép như 
thể không?” VỊ Ni sư già đã cạo trọc cho cô Chiyono. 

Thêm nữa, vị Ni sư già trước đó từng nghe Thiền 
sư Wu-hsueh nói, “Cô Chiyono fuy có vị trí thấp trong 
chùa, nhưng cá tính cô không bình thường đâu. Tâm 
nguyện của cô rất sâu — vượt xa hơn những người 
khác.” Vị Ni sư nghĩ rằng Thây Wu-hsueh nghĩ đúng. 

Khi về gặp vị Ni sư già, cô Chiyono đứng chắp tay 
và nói, “Ni rưởng đã dạy con với tâm từ bi và rất mực 
tử tế. Nhờ đó, trong canh ba của đêm, mặt trăng tự 
tảnh đã chói sảng một ngàn cửa pháp.” Khi cô nói 


185 


NGUYÊN GIÁC 


xong, cô quỳ lạy ba lạy trước vị Ni sư giả, và rồi đứng 
kính cần. 

VỊ Ni sư già nói, “Con đã đạt được cái chết lớn, 
thực sự cái chết đó nó làm chúng ta sống sinh động. 
Từ bây giờ trở đi, con sẽ theo học Thấy Wu-hsueh --- 
con phải đi tìm gặp Thiên sư đó.” 

Về sau, Chiyono được gọi là Ni trưởng Nyodai. 
Khi người ta tới hỏi pháp, Thiền ni này luôn luôn trả 
lời, “Đức Phật người có khuôn mặt là mặt trăng.” 
Thiền ni Chiyono đã gặp Thiền sư Wu-hsueh và đã 
nhận ấn khả truyền tâm, trở thành người nối pháp Thầy 
nảy. Pháp danh của Thiền ni là Mujaku Nyodai. Thiền 
ni là người tải trợ cho ngôi chùa Rokuon-ji tại thị trấn 
Kitayama ở kinh đô Kyoto, trong tĩnh Yamashiro, nơi 
bây giờ được gọi là KinkakuJo1. 

Bài thơ của Thiền ni Chiyono khi bừng ngộ là: 

Với này và kia, tôi đã tận lực 

Và rôi đáy thùng bề văng ra 

Khi nước chảy tuôn trào 

Mặt trăng không nơi để trụ. 


186 


TỈNH THỨC RỰC RỠ: 
ĐỌC SÁCH “VIVID AWARENESS” 


Bài này sẽ giới thiệu và tóm lược tác phẩm “7vwid 
Awareness The Mind Instruclions oƒ` Khenpo 
Gangshar” (sẽ viết tắt là: VA) của đại sư Khenchen 
Thrangu, dựa vào bản Anh dịch của David Karma 
Choephel, ấn bản 2011, nhà xuất bản Shambhala. Sách 
nảy nói về một Thiền pháp của Kim Cang Thừa. Lý do 
chọn sách này vì qua đây có thể hiểu được và thâm 
nhập được Thiền Tông - tức là Thiền Trúc Lâm của 
Việt Nam. 

Nhan đề sách có thể dịch là “Tỉnh Thức Rực Rõ: 
Hướng Dẫn của Khenpo Gangshar về Tâm” trong đó, 
chữ tỉnh thức rực rỡ có nghĩa là nhận biết sinh động, 
nhưng không hàm nghĩa một nỗ lực căng thăng, chỉ có 
nghĩa là sông với cái biết tự thân đã sáng rực như ánh 
sáng chiếu rọi. 

Choephel viết trong Lời Dịch Giả (VA, các trang 
ix-xi) rằng lời dạy trong sách là khẩu truyền từ thế hệ 
nảy sang thế hệ kia trong nhiều truyền thông Phật giáo, 
bao gồm cả hai phương pháp Thiên Mahamudra (Đại 
Ấn) và Dzogchen (Đại Viên Mãn), được Đại sư 
Khenpo Gangshar Wangpo đúc kết lại để dạy cho một 
số nhà sư tại Tây Tạng trong thập niên 1950s; một 


187 


NGUYÊN GIÁC 


trong các nhà sư đó là Khenchen Thrangu Rinpoche. 
Khi dạy tại tu viện Thrangu Monastery ở phía Đông 
Tây Tạng là qua lời khẩu truyền, nhưng sau đó Khenpo 
viết bản tóm lược, và rồi viết lại trong một văn bản dải 
hơn, nhan đề “Nafwally Liberating Whatever You 
Meef” (Giải Thoát Một Cách Tự Nhiên Trong Mọi 
Hoàn Cảnh). Giáo lý khẩu truyền này đúc kết và viết 
xuống vì Khenpo tiên đoán Tây Tạng sắp gặp quốc 
nạn. 

Năm 2007, ngài Khenchen Thrangu Rinpoche (sẽ 
viết tắt: Khenchen) dạy trong bốn buổi riêng biệt; sách 
này dựa vào bản Anh dịch văn bản nêu trên và tổng 
hợp lời giảng trong bốn buổi thuyết pháp đó. Ngài 
Khenchen kế răng ngài học trực tiếp từ Khenpo vảo 
tháng 8/1957 tại tỉnh Kham, trong hoàn cảnh xung đột 
nhiều nơi giữa Tây Tạng và Trung Quốc. 

Có thể tóm lược sách này lả: Trước tiên, tu pháp 
chuẩn bị; Thứ nhì, sẽ được thầy chỉ cách nhận ra bản 
tâm, hay tự tánh của tâm; Thứ ba, sau khi nhận ra bản 
tâm, sẽ dựa vào đó ứng phó trong mọi hoàn cảnh, bất 
kề là vui/buôn, được/mắt... 

Trong pháp chuẩn bị bình thường (the common 
preliminaries), trước tiên, hãy nghĩ răng thân người 
khó được, Phật pháp khó SặP: do vậy, phải tỉnh tấn. 
Thứ nhì, phải nghĩ răng cõi này vô thường, và cái chết 
có thể xảy ra bất kỳ khi nào. Thứ ba, phải suy nghĩ về 
nghiệp quả, và do vậy phải giữ giới nghiêm túc. Thứ 
tư, phải nhận ra cõi này đầy sầu khổ, đầy bất như ý, 
sinh già bệnh chết. 

Trong pháp chuẩn bị phi thường (the uncommon 
preliminaries), trước tiên phải quy y Tam Bảo (quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng), và phát Bồ Đề Tâm 
nhằm làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cần ghi nhận 
rằng trong ba truyền thống chính (Theravada, Đại 
Thừa, Kim Cang Thừa), phát Bồ Đề Tâm chỉ cần thiết 


188 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


trong hai truyền thống sau. Phân tiếp theo (trang 36- 
41) không cân thiết với 2 truyền thống đầu, vì là pháp 
chuẩn bị đối với Phật tử Kim Cang Thừa (quán tưởng 
về, trì tụng danh hiệu ngài Vajrasattava, tức là ngài 
Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát; lập mandala cúng 
dường...). 

Bắt đầu Phần 2 của sách là “7he S0ecial 
Preliminaries: The Analytic Meditation oƒa Pandita” 
— có thê dịch là “Pháp Chuẩn Bị Đặc Biệt: Thiên Phân 
Tích của một Học Giả.” Chữ “pandita” có nghĩa là học 
giả, người uyên bác, giỏi biện biệt; nghĩa là người sử 
dụng lý luận để thấy bản chất các pháp (gọi tắt: pháp 
tánh, the nature of things). Giáo lý này sau khi trao 
cho học nhân khả năng biện biệt để nhận ra pháp tánh, 
là dạy pháp an tâm của kẻ khờ (resting meditation of 
a kusulu). Pháp an tâm của gã khờ kusulu là nhìn thăng 
vào tự tánh của tâm, tức bản tâm (nature of mind). 
Nơi trang 44 giải thích rằng, sơ khởi là thiền tập của 
học giả, biện biệt để thấy tất cả hiện tượng đều là 
không, thấy tất cả ngoại xứ và nội xứ đều là rỗng rang 
tánh không (a1! exfernal phenomena are empfiness and 
the internal mind ¡is empfiness). Tánh không nơi đây 
là, duyên khởi, là vô ngã, là không tự thể. Sau đó, phần 
tu chính yếu sẽ là pháp an tâm của gã khờ. Lý luận 
trong sách phức tạp, nhưng nơi đây sẽ đơn giản hóa, 
chú tâm chính sẽ là phần ứng dụng đề Thiền tập. 

Trước tiên, phải tin vào nghiệp, tức là tiến trình 
nhân quả. Có 4 loại nghiệp. Thứ nhất, là nghiệp gặp 
ngay trong kiếp này. Thứ nhì, là nghiệp gặp khi tái 
sinh ở kiếp kế tiếp. Thứ ba, nghiệp gặp trong nhiều 
kiếp sau. Thứ tư, nghiệp có thể xảy ra và cũng có thể 
không xảy ra trong tương lai, tùy vào nhân duyên. Do 
vậy, phải biết phân biệt thiện pháp và bất thiện pháp để 
làm lành, lánh đữ; cách đơn giản là, cần giữ giới luật. 
Có nghĩa là giữ cả ba nghiệp — thân, khẩu, ý — đều 


189 


NGUYÊN GIÁC 


thanh tịnh. Trong đó, ý nghiệp, tức là tâm hành, là 
phần quan trọng nhất. Sách VA để ra hai trang (tr. 64- 
65) nói về pháp tu Tonglen: quán tưởng trong hơi thở 
vào, mình sẽ đón nhận khổ đau của người khác; và 
trong hơi thở ra, gửi theo tất cả lòng yêu thương của 
mình tới tất cả mọi người, mọi chúng sinh ba cõi. Đó 
là một cách tu Tâm Từ. 

Sách VA để ra nhiều trang (tr. 67-77) phân tích về 
ba thời kỳ Đức Phật chuyên pháp luân (theo quan điểm 
sử học của Kim Cang Thừa): đầu tiên, phần chính là 
dạy cách nhận ra pháp ân Vô Ngã (Selflessness), trong 
thời kỳ đầu, các bộ phái bây giờ còn lại Theravada 
(Trưởng Lão Bộ); thời kỳ kế tiếp là Đại Thừa, phần 
chính dạy về Tánh Không (Emptiness) hay Bát Nhã; 
thời kỳ cuối là dạy về Phật Tánh (Buddha Nature) và 
Kim Cang Thừa (Vajrayana). Nơi đây, chúng ta không 
bàn chỉ tiết về bộ phái, chỉ sẽ tập trung vảo phần chung 
là pháp xa lìa tham sân si, bởi vì chỉ cần lìa tham (Kinh 
Ii 1), hay lìa sân (Kinh It 2) là đủ để đắc quả Bất 
Hoàn (Non-return), tức A Na Hàm. (1) 

Khenpo viết rằng, tâm là cội nguôn mọi pháp. Mở 
đầu Kinh Pháp Cú cũng là ý như thế. Nơi sách này, 
Khenpo viết chỉ tiết hơn: tất cả những gì chúng ta nhìn 
thấy, nghe được, hay nghĩ tưởng và nhận thức về đều 
thực ra là rỗng rang, là trống rồng, là có xuất hiện 
nhưng không thực hữu (nonexistent yet appearing, 
trang 79). Khenpo viết, tất cả các tướng hiện ra thực sự 
là tâm của chúng ta (all appearances are our mind, 
trang 79). Khenpo viết như thế là từ quan điểm Kim 
Cang Thừa. Chỗ này, trong truyền thống Việt Nam, có 
thể dẫn Kinh Lăng Nghiêm, răng toàn tướng tức tánh, 
toàn tánh tức tướng; hay dẫn Kinh Hoa Nghiêm, rằng 
ba cõi là tâm. 

Khenpo nói răng học nhân không nên giữ hiểu biết 
đó từ kinh sách, mà phải tự mình chứng ngộ răng hiện 


190 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


tưởng chính là tám (Recognize, yourself that 
appreance 1s mind — trang 80-81). Tới đây, Khenpo nói 
sơ lược về cách nhìn của Mahamudra gồm 4 điểm: 
hiện tướng là tâm, tâm vốn rỗng rang tánh không, tánh 
không là hiện hữu tự nhiên, và hiện hữu tự nhiên là 
giải thoát một cách tự nhiên. 

Khenpo viết rằng cần phân biệt giữa vật/cảnh/đối 
tượng được chúng ta nhận biết (perceived object) và 
hiện tướng (appearance) đã lọc qua tâm mình. Như 
hình sắc (cảnh nhìn qua mắt, cái được thấy), âm thanh 
(cái được nghe)... là vật được nhận biết (perceived 
objects) và khi vật này được tiếp nhận qua mảng lọc 
tham sân si vui buồn giận ghét... thì gọi là hiện tướng 
(apprearances). Tất cả nhãn hiệu (tham sân si, đẹp xấu, 
vui buôn...) gắn thêm vào vật, hay cảnh... đều ở trong 
tâm. Các niệm như thế lả hiện tướng (such thoughts 
are appearances). Chúng ta kinh nghiệm trực tiếp là 
qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (tức lả, ngũ căn) — đó là 
nhận biết trực tiếp (phi khái niệm, nonconceptual 
consciousness) về hình ảnh, âm thanh, mùi hương, vị 
nếm, xúc chạm. Các kinh nghiệm đó hiện qua thức thứ 
sáu (ý căn) và cái biết này là thức có khái niệm 
(conceptual conscIousness). Nhóm sáu thức dao động, 
biến đối như sóng trên biển. 

Nhưng tất cả nhóm sáu thức đó đều từ một cội rễ 
là “all-ground consciousness” (bản thức, hay thức cội 
gốc, nên tảng) — y hệt sóng, lưu chuyên vô lượng biến 
đổi, nhưng biển thì như nhiên, không tăng/giảm, không 
dời đổi. Khenpo viết, dù chúng ta nhìn hay không 
nhìn, dù niệm có khởi trong tâm hay không, dù chúng 
ta đang năm ngủ hay đang đi đứng nói cười, cái trong 
trẻo của tâm (the mere clarity of mind) vẫn không bao 
giờ gián đoạn. Nơi đây có thể dẫn Kinh Lăng Nghiêm, 
rằng tánh nghe vẫn rực rỡ tỉnh thức, dù chúng ta đang 
thức, hay đang buồn ngủ, hay đang ngủ say. 


191 


NGUYÊN GIÁC 


Khenpo viết rằng đối tượng của thức thứ sáu là 
hiện tướng (appearances) vì năm thức đầu là nhận biết 
vật (cảnh, trần) xanh đỏ trắng vàng, đẹp xấu nam nữ, 
cao thấp lớn nhỏ... nhưng chính thức thứ sáu mới khởi 
tâm tham với cảnh ưa thích, và khởi tâm sân với cảnh 
không ưa. Tâm sĩ ở đâu? Tâm si là khi thấy cảnh/vật 
mà không nhận ra đó là hiện tướng của tâm, hay không 
nhận ra rằng hiện tướng đó thực sự là tánh không (t 
does not really know that this 1s an appearance 1n the 
mind or that that appearances are empty — trang 88). 

Như thế, thiền tập với thức nào? Nhóm 5 thức đầu 
nguyên đã là tánh không, là rông rang, không cần thiền 
tập gì. Chỉ thức thứ sáu mới cần thiên tập. Khenpo dẫn 
ra lời dạy của Milarepa: sóng là ảo hóa của biến, hãy 
an nghỉ (tâm) trong bản chất của biển; niệm là ảo hóa 
của tâm, hãy an nghỉ (tâm) trong chính tự tánh của 
tâm (Thoughts are the magic of the mind. Rest In the 
nature of mind-essence 1tself— trang 90). 

Thí dụ như cái bàn. Nhiêu người nhìn cái bàn, mỗi 
người thấy ảnh (hiện tướng) cái bàn trong tâm mỗi 
người khác nhau, từ môi góc khác nhau, nêu người có 
bệnh mắt có thể sẽ thấy màu bàn khác với ảnh trong 
mắt người khác. Tức là, cùng cái bản, nhưng hiện 
tướng khác nhau. Đó là tại sao mọi thứ chúng ta thấy 
đều là tâm (This ¡s why everything we see is mind — 
trang 92). Thấy nghe hay biết vốn bản nhiên không lỗi; 
duy chỉ lỗi là khi khởi tâm muốn năm giữ hay xua 
đuôi. 

Tới đây, Khenpo dạy cách nhìn vào tâm. Hãy tự 
hỏi, tâm có hay không? Nó là cái gì, hay không là cái 
gì? Nếu tâm hiện hữu, vậy tâm ở đâu? Trong đầu? 
Trong thân? Hay ngoài thân? Chớ lý luận. Chỉ quan 
sát, nhìn xem tâm ở đâu. Sách dẫn ra bài kệ về nhân 
duyên của ngải Nagarjuna (Long Thọ): Bởi vì không 
hề có một pháp nào mà không nương tựa (tương thuộc, 


192 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


tương tác, tương liên — Interdependent) vào nhau, do 
vậy không hề có một pháp nào mà không phải là rông 
rang, là tự tánh không (trang 95). Khenpo viết răng 
không cần lý luận, mà phải nhìn trực tiếp vào tâm và 
kinh nghiệm nó. Thiên tập là nhìn thăng vào tâm, tới 
một lúc sẽ cảm nhận rằng fự fánh của tâm chính là 
tánh không. Đó là Thiền phân tích của học giả (the 
analytic meditation ofthe pandita — trang 97). 

Khenpo viết, trước tiên là nhìn xem tâm ở đâu 
trên toàn thân, từ sợi tóc trên đầu mình tới móng chân, 
từ làn da bao thân mình, tới bắp thịt, xương, tới mạch 
máu, các bộ phận trong cơ thể. Không thấy tâm ở đâu, 
không thấy tâm hình dạng nào, màu nảo, không thấy 
tâm ở cả thit da xương tủy... Khenpo viết Tăng trong 
A tỳ đàm (abhidharma), tâm được xem lả uân của thức 
(thức uân), nhưng niệm (thoughts) dược xếp vào hảnh 
uẫn (aggregate of formations), nơi đây có 51 tâm sở 
(fifty-one different formations — trang 98-99). Khenpo 
viết rằng tuy không thấy tâm ở đâu, nhưng hễ cảm thọ 
hay nghĩ ngợi gì, tâm lại xuất hiện. Như khi đưa tay sờ 
dưới bản chân, tâm như dường hiện ra nơi đó. Như 
dường tâm ở khắp toàn thân, nhưng không ở cố định 
nơi nào. Tâm cũng không ở ngoài thân, cũng không ở 
chặng giữa nào của ngoải và trong thân. 

Nơi một đoạn trên, chúng ta nói hiện tướng là tâm, 
và tâm là tánh không (we say that appearances are 
mind and the mind 1s empty — trang 102). Bởi vì tánh 
không có đặc tính là vô sinh, hiện hữu bản nhiên, tiên 
thiên (spontaneously present) do vậy tâm đó không hề 
có nơi kết thúc (nghĩa là lìa sinh diệt, hay vô lượng 
thọ). Tâm này có nhận biết, nhớ được quá khứ, nhưng 
lại không ở đó; y hệt như chiếc ly thủy tỉnh trong trẻo; 
ly rỗng rang, nhưng vẫn có hiện hữu. Câu hỏi là, bản 
chất (hay tự tánh) của tâm là gì? Nó không là gì hết , 
nhưng nó nhận biết, thấy, nghe... Khi chúng ta kinh 


193 


NGUYÊN GIÁC 


nghiệm rằng tâm như thế, nghĩa là chúng ta kinh 
nghiệm rằng hiện tướng là tâm, tâm là rỗng rang tánh 
không, và tánh không là hiện hữu bản nhiên. Chúng ta 
cũng nói rằng hiện hữu bản nhiên này có đặc tính tự 
giải thoát. (.../haf appearances are mỉnd, mind ïs 
empty, and empfiness ¡is sponfaneously presemt. We 
also say that this sponfianeous presence ¡is self' 
liberated - trang 103). 

Rangjung Dorje, tức là vị Karmapa đời thứ 3, viết 
trong “4spiration Prayer oƒ Mahamudra” (Nguyện 
Văn Đại Thủ Án) rằng [chữ trong ngoặc vuông [] là 
của người dịch, ghi thêm cho dễ hiểu]: 

[Bản tâm] không phải là một cải gì, [vÌ] ngay cả 
các vị thánh cũng không có thể nhìn thấy. (Bản tâm] 
cũng không phải là không có, [thực ra] nó là nên tảng 
căn bản của tất cả luân hồi và Niết bàn. Nói như thế 
không mâu thuân; nó là sự hợp nhất, là trung đạo. Xin 
nguyện cho chúng ta chứng ngộ bản tâm, vượt qua các 
cực đoan [biên tế|.” 

Bản tâm, hay tự tánh của tâm, không màu sắc, 
không hình dạng, không gần hay xa, không nơi này 
hay nơi kia, vì bản tâm là tánh không (emptiness) 
nhưng hiển lộ diệu dụng để chúng ta thấy, nghe, nếm, 
ngửi, chạm xúc và nhận biết. Năng lực nhận biết này 
được chia làm bốn loại. Thứ nhất, là biết trực tiếp qua 
căn (direct sensory perception), như thấy, nghe, ngửi, 
chạm xúc... Thứ nhì, là biết trực tiếp qua tâm ý 
(direct mental perception). Nghĩa là một ý thức phi 
khái niệm (nonconceptual mental consciousness) nối 
kết giữa thức qua căn [thí dụ, nhãn thức, nhĩ thức... ] 
với ý thức có khái niệm (conceptual mental 
consciousness). Hai cái nhận biết trên là hướng về 
ngoại xứ. Thứ ba, là biết về chính cái biết (self-aware 
direct perception). Thí dụ, khi nghe tiếng chịm, biết 
rằng đang nghe tiếng chim. Đây là cái biết về nội xứ 


194 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


khi đối cảnh. Thứ tư, là cái biết kinh nghiệm trực tiếp 
qua thiền tập (direct yogic perception). Nói kinh 
nghiệm trực tiếp có nghĩa là thiền tập trực nhận bản 
tâm, mà không trải qua lý luận, không qua khái niệm. 
Cái biết nảy không trong, không ngoài, không gần, 
không xa, không phải có và không phải không. Xin ghi 
chú băng hình ảnh chư Tổ Thiền Tông ưa nói, y hệt 
như gương sáng là bản tâm, không ai thấy gương 
nhưng từ nơi gương hiện lên [sinh khởi, vả biến diệt] 
tất cả vật/cảnh/pháp. 

Tới đây, Khenpo nói về pháp an tâm của kẻ khờ 
(the resting meditation of a kusulu). Chỉ cần nhận ra 
vận hành của tâm, và để tâm trong trạng thái tự nhiên, 
không cần làm gì khác. Không cần phân tích hay khảo 
sát, không cần biến đổi hay tu sửa. Chỉ đơn giản an 
nghỉ trong bản tâm như nó là (We simply rest 1n the 
nature of the mind as it is — trang 112). Trong Thiền 
Tông, chư Tổ Việt Nam gọi là “chỉ nhớ trên đầu một 
chữ Như” và Như đó là Như Thị, một trạng thái tỉnh 
thức rực rỡ tự nhiên, bản nhiên, không phân biệt. 

Khenpo nói, phương pháp nơi đây sẽ là chỉ và 
quán đồng thời. Chỉ là văng lặng (peaceful), quán là rõ 
ràng nhận biết (clarity of insight). Chúng ta không chỉ 
là nhận ra tâm, nhưng là an nghỉ vắng lặng vô-niệm 
trong phương diện rỗng rang của tâm (we just rest 
peacefully free of thoughts within the empty aspect of 
the mind — trang 117). 

Khenpo nói răng có nhiều phương pháp tập Thiền 
Chỉ, nhưng nơi đây sẽ chỉ nói vài phân. Trước tiên, là 
để tâm an nghỉ, sẽ có những thời khoảng ngắn, tâm 
văng lặng, không khởi niệm mà vẫn nhận biết rõ ràng 
trong thấy nghe hay biết. Thời khoảng đó có thể ngắn, 
nhưng chú tâm hoài sẽ có những thời khoảng dài hơn. 
Đôi khi niệm khởi lên, quấy rầy. Cứ xem như tự nhiên, 
nhưng hãy trở lại tự nhận biết và an nghỉ tâm trong 


195 


NGUYÊN GIÁC 


rỗng lặng của tánh không. Khi có quá nhiều niệm khởi, 
không vắng lặng được, hãy tự sách tắn răng phiền não 
đang lôi kéo mình trở lại sinh tử hoài thôi, bây giờ 
không tu gấp thì để tới bao giờ; hãy nghĩ tới lợi ích của 
thiền định rằng cần giữ tâm vắng lặng vì đây là đây là 
pháp giải thoát do Đức Phật dạy. 

Tới đây nên phân biệt giữa tâm (mind) và. biết 
(awareness). Trong tiếng Việt có nhiều chữ nói về các 
trạng thái của tâm, thí dụ: tán tâm, loạn tâm, tâm thiện, 
tâm ác, lơ đãng, tập trung, tỉnh thức, chánh niệm, vân 
vân. Đôi khi chúng ta lơ đãng, thậm chí khi ngồi thiền 
cũng có lúc loạn tâm, khó định. Nhưng khi không loạn 
tâm, cái biết hiện ra. Do vậy, nghĩ ngợi suy lường đều 
không ích lợi gì cho việc giữ tâm vắng lặng. Thiền 
pháp của gã khờ kusulu là giữ thân và tâm thoải mái, 
thư giãn, không nghĩ về bất cứ gì, không nghĩ về quá 
khứ và tương lai, hãy an nghỉ tự nhiên trong cái biết 
rỗng rang vô niệm (Do not think of anything, and rest 
naturally). 

Như thế, trong khi ngồi thiền, giữ thân thắng, 
không nói năng, hé miệng và thư giãn toàn thân, hơi 
thở trôi tự nhiên, chớ nghĩ về quá khứ với tương lai, 
hãy đơn giản an nghỉ tự nhiên trong tâm bình thường 
trần trụi của hiện tiễn mà không tìm cách điều chính 
hay thay thế nó (simply rest naturally in the naked 
ordinary mind of the immedliate present without trying 
to correct 1t or “re-place” 1t — trang 122). Tâm bình 
thường còn gọi là tâm bản nhiên. 

Khenpo viết, “Khi bạn an nghỉ như thế, bản tâm 
của bạn sẽ [hiển lộ] rõ ràng và lan rộng, sinh động và 
trần trụi, không [vướng] bất kỳ bận tâm nào về tư 
lường suy niệm hay kỷ ức nhớ nghĩ, hỷ lạc hay đau 
đớn. Đó là cái biết.” 

Khenpo cũng dẫn ra bài kệ của cổ đức: “7rong đó, 
không có gì để gỡ bỏ hay thêm vào. Bằng cách trực 


196 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


diện nhìn vào cải ngay chính đúng đắn, và bằng cải 
thấy trực diện — [đó làj giải thoát!” (In this there”s 
nothing to remove / Nor anything at all to add. / By 
viewing riphtness righfly and / By seeing rightly — 
liberation! — trang 126.) Nơi đây, không có nghĩa là 
giữ tâm không gì hết. Nhưng đây là trí tuệ, là kết hợp 
giữa sáng tỏ trong trẻo và rỗng rang tánh không (union 
of clarity and emptiness), là cái trí tuệ đang thấy và 
kinh nghiệm. 

Khenpo viết: “Cùng lúc, không có ý nghĩ vê 'Hình 
sắc và âm thanh nơi ngoài kia kìa.` Mọi thứ xuất hiện 
không ngừng nghỉ. Cùng không có ý nghĩ về 'Có người 
đang nhận biết, tức là 6 loại ỷ thức, đã nằm sẵn trong 
ta.` Cái biết rõ ràng trong trẻo và phi khải niệm [trôi 
chảy] không ngừng nghỉ.` (trang 128) 

Trong khi an nghỉ tâm như thế, không có nghĩa là 
tâm ngưng đọng. Chúng ta vẫn nhận biết ngoại xứ 
(mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi...) nhưng 
chúng ta không nghĩ vê nó. Tâm không ngưng đọng; 
chỉ có sự sáng tỏ trong trẻo. Cảnh/trần được nhận biết 
vẫn không ngưng đọng; chúng tiếp tục hiển lộ (thí dụ, 
hơi âm hay gió mát vẫn được nhận biết). Về nội xứ, 
không một niệm nào khởi lên, nhưng nhãn thức, nhĩ 
thức... vẫn hiền lộ (nghĩa là, vẫn thấy, nghe...). Nghĩa 
là các thức vẫn hiện hữu; ngay cả khi thức ngưng lại, 
nó vẫn là cái biết trần trụi và sáng tỏ trong trẻo (naked 
and clear awareness). 

(Ghi nhận: Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy cho Trần 
Nhân Tông bài kệ: "Hàng ngày, frong khi đổi cảnh, 
hãy thấy cảnh đều do tâm sinh. [Hãy thấy] tâm và 
cảnh vốn rồng rang, tịch lặng, khắp chốn tự giải 
thoát." 'Tâm cảnh bản lai vô, Xứ xứ ba-la-mật... 

Tương tự, Quốc sư Trúc Lâm dạy Trần Thái Tông: 
“Trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm. 
Tạm lặng mà biết goi là Chân Phát. Nay Bệ hạ nếu 


197 


NGUYÊN GIÁC 


ngộ tâm này thì tức khắc thành Phật, không nhọc tìm 
cầu bên ngoài.”) 

Trong trạng thái vô niệm và nhận biết tỏ tường 
như thế, chúng ta không phải tảng đá hay gỗ mục vì 
các pháp (nội xứ, ngoại xứ) vẫn hiển lộ sáng tỏ trong 
các thức. Pháp tu là: an nghỉ tâm như thế, không để tán 
tâm. Không cần làm gì khác, không cần biến đổi 
những gì xảy ra với mắt, tai... Không nắm giữ, không 
định danh, không lý luận trước bất cứ những gì hiện ra. 

(Ghi nhận: Chỗ này gợi nhớ tới pháp tu của Thiền 
Trúc Lâm, rằng “chỉ nhớ trên đầu một chữ Như" và 
tằng “đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiển”... xuất phát từ 
pháp tu vô niệm của Kinh Bahiya: Hãy để cho cái 
được thấy, được nghe... chỉ là cái được thấy, được 
nghe... và đó là qua bờ kia...). 

Khenpo dẫn ra lời giải thích của ngài Jamgon 
Kongtrul Rinpoche răng lý do chúng ta không nhận ra 
bản tâm, hay tự tánh của tâm (nature of the mind) 
không phải vì quá khó, nhưng bởi vì quá dễ, vì nó có 
sẵn, chứ không phải là chúng ta phải cần làm cái gì để 
có, để đạt tới. Khenchen kế rằng từ nhỏ đã học về 
Trung luận của ngải Long Thọ, đã suy luận và học 
thuộc nhiều bải kệ về các loại Không (emptiness) 
nhưng chỉ tới khi gặp được ngài Khenpo để được chỉ 
thắng mới hiểu thế nào là không. 

Tới đây, câu hỏi nêu lên là: Mục đích của thiền 
pháp như gã khờ nảy là gì? Ảnh hưởng thiền pháp này 
trên thân chúng ta như thế nào? Trên khẩu của chúng 
ta như thế nào? Trên ý của chúng ta như thế nào? Bản 
văn viết về ảnh hưởng trên thân là: “7zong khi trong 
trạng thái này, thân của ngươi được đề cho tự nó [vận 
hành, trôi chảy] tự do, thoải mái, mà không cần điều 
chỉnh gì. Đó là thân của tất cả chư Phật.” (That is the 
body of all the victorious ones — trang 133) 


198 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Chữ “victorious ones” là những bậc thánh, các vị 
đã giải thoát. Nơi đây chúng ta dịch là chư Phật theo 
ngôn phong Trúc Lâm. Tương tự, khi an nghỉ tâm 
trong cái biết tỏ tường trong trẻo, phi khái niệm, thì lời 
nói của chúng ta cũng là lời của chư Phật. Khenpo viết 
nơi trang 134: “Ngôn ngữ của bạn xa lìa các cố gắng, 
không nỗ lực dò tìm cội nguồn âm thanh, nhưng chỉ 
đơn giản nói lên trực tiếp và cởi mở những gì tới với 
tâm. Nó hiển lộ rộng khắp từ khoảnh khắc được nghe, 
một tiếng dội rỗng rang không-khởi-dậy (a nonarising 
empty resounding). Đó là ngôn ngữ của tất cả chư 
Phật.” Có thể giải thích đơn giản răng, đối với người 
an nghỉ tâm trong rỗng rang vô niệm, lời nói sẽ y hệt 
như tiếng dội lại từ hang trống — nghĩa lả, nói mà thực 
sự như không nói, vì lời chỉ là tiếng vọng, chứ không 
khởi động (nonarising, vô sanh). Nghĩa là, chúng ta nói 
những gì cân nói trong khi sông với chứng ngộ bản 
tâm... nó là kết hợp của âm thanh và tánh không (We 
say whatever we need to say while experlencing the 
realization of the nature of the mind... It 1s the union 
Of sound and emptiness — trang 134). 

(Ghi nhận. Thân đừng cô găng, dù đề ngồi thiền. 
Lời nói cũng đừng cố gắng, đừng nô lực, dù để thuyết 
pháp. Tuệ Trung Thượng Sĩ viết: “Bác Thanh văn ngôi 
thiên, nhưng ta không ngôi. Bậc Bồ tát thuyết pháp, 
còn ta chỉ nói cái thực tại hiện tiền. Sinh vốn là sinh 
giả, chết cũng chết giả. Bồn đại vốn là không, từ đâu 
mà khởi.” -- Thanh văn tọa thiền ngã vô tọa. Bồ tát 
thuyết pháp ngã thực thuyết. Sinh tự vọng sinh, tử 
vọng tử. Tứ đại bổn không tòng hà khởi.) 

Tương tự với ý. Bản văn Khenpo viết, trang 135: 
“Khi ngươi an nghỉ tâm ngươi trong trạng thái bản 
nhiên không điều chính hay cô găng gù bắt kế niệm 
nào có thể khởi dậy, dù tốt hay xâu, vui hay buôn, bản 
tâm, vốn xa lìa mọi vướng bận về vui hay buôn, thì 


199 


NGUYÊN GIÁC 


trong trẻo tỏ tường và rông rang, trần trụi và tỉnh 
thức.” 

Trong khi ngồi thiền, bất kế niệm nào khởi dậy, 
chớ có chạy theo niệm hay ngăn chận niệm, chỉ đơn 
giản trở lại an nghỉ trong bản tánh tự nhiên; thế rồi 
niệm sẽ tự nhiên biến mất, vì bản fánh của niệm là vô 
sanh (I we Just rest naturally within whafever ocCurs, 
thoughts wIll naturally disappear because their nature 
1S nonarising — trang I35). Lúc đó, bản tâm, hay tự 
tánh của tâm, sẽ hiển lộ trong rỗng rang tánh không, 
nhưng tỉnh thức tỏ tường trong cái biết trong trẻo. Bản 
tâm trần trụi (naked) có nghĩa là không chế biến, 
không cố găng bóp méo để thành cái gì, nghĩa là, 
không mài gạch để làm gương. 

Khenpo tới đây giải thích về ba thời kỳ chuyển 
pháp luân. Nơi đây chúng ta tránh các tranh cãi bộ 
phái, và chỉ chú ý về thời kỳ thứ ba: Đức Phật dạy về 
Phật Tánh. Khenpo viết nơi trang 138: “Kỳ chuyển 
pháp luân lần thứ ba là chủ yếu dạy rằng có Phật tánh 
trong dòng tâm thức của tất cả các chúng sinh. Phật 
tánh là tánh không rồng rang của tất cả hiện tượng, 
nhưng không phải là cái không vô trì giác. Phật tánh 
là kết hợp của cái trong trẻo tỏ tường và cải rỗng rang 
tảnh không.” 

Tiếp theo, Khenpo giải thích về bốn bộ phái lớn 
của Phật giáo Tây Tạng. Trong dòng truyền thừa 
Kagyu, có ghi lời dạy của ngài Rangjung Dorje: “Bác 
trí nói rằng tất cả đều không chân, không vọng, chỉ y 
hệt như trăng hiện trong nước. Chính tự tâm bình 
thường này là pháp thán, là tự tánh chư Phật.” 
(Everything”s not true, not false, / Like moons 1n 
water, say the wise. / This ordinary mind 1fself / Is 
dharma expanse, the vicfors” essence — trang 143) 

(Ghi nhận. Lời dạy hãy giữ tâm bình thường, xa lìa 
thực/hư với chơn/vọng, được Thiền sư Tịnh Không đời 


200 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


nhà Lý ghi trong bài kệ: “Người trí không có chuyện 
ngô đạo, Ngộ đạo tức là kẻ ngu thôi. Khách nằm thẳng 
duôi chân, Nào biết chỉ về ngụy và chơn -- Trí nhân vô 
ngộ đạo / Ngộ đạo tức ngu nhân / Thân cước cao ngọa 
khách / Hè thức ngụy kiêm chân.) 

Khi đã biết an nghỉ cả thân, khẩu, ý trong cái trong 
trẻo tỏ tường của tánh không, thì tất cả môi trường 
chung quanh (ngoại xứ) và trong ta (nội xứ) đều thanh 
tịnh hóa. Khenpo viết rằng khi chúng ta nhìn ra, thấy 
màu sắc, hình dạng, núi sông, người và vật thì hãy đơn 
giản “an nghỉ trong tự tánh, mà tự tảnh này không có 
chỉ gọi là sở trụ hay tự nắm giữ” (test in the essence 
that has no self-clinging). Không nên nghĩ rằng tất cả 
các cảnh đó là thực hay không thực, chớ nghỉ đó là tốt 
hay xấu, chỉ nên an nghỉ tâm mình trong bình thường 
tâm, không có gì năm giữ, không gì sở trụ. Nếu chúng 
ta chỉ an nghỉ trong tâm như thế, người quan sát (tâm 
chúng ta) và cảnh được thấy nghe nhận biết đều được 
thanh tịnh hóa (If we just rest within the mind, the 
p€rceiver — our mind — and the perceived — external 
objects — are purifed — trang 148). Không có gì bất 
tịnh nữa. Khi tâm chúng ta không năm giữ, không xua 
đây, chỉ an nghỉ trong rỗng rang tánh không của cái 
biết trong trẻo, và rồi tất cả những gì chúng ta nhìn 
thấy sẽ trở thành thân của bồn tôn (chữ bổn tôn, có thê 
hiểu là Phật thân). Và đó là giải thoát. Như trên là tóm 
lược các phần căn bản của sách “Vivid Awareness: 
The Mind Instructions of Khenpo Gangshar” trong đó 
nói rằng Thiền pháp tối thắng là cần nhận ra bản tâm, 
nghĩa là thấy tánh, và từ đó an nghỉ thân khẩu ý trong 
bản tâm vốn là tánh không và là cái biết trong trẻo tỏ 
tường. Ngoài ra, không có gì để làm. 

(Ghi nhận. Thiền sư Tường Quang Chiếu Khoan 
(1741-1830), thời nhà Nguyễn, có bài kệ viết: “Người 
bậc nhất tu pháp vô vi. Người bậc nhì cả hai phước tuệ 


201 


NGUYÊN GIÁC 


đây đú. Người bậc ba làm thiện tránh ác. Người bậc tư 
tỉnh thông cả tam tạng kinh điển -- Nhất đăng nhân tu 
vô vi pháp / Nhị đẳng nhân phước tuệ song tu / Tam 
đăng nhân hành thiện trở ác / Tứ đăng nhân tam tạng 
tinh thông.” Lúc đó, trong pháp an tâm nơi bản tâm, 
vẫn thây nghe hay biết nhưng không thực sự là thấy 
nghe hay biết, vì thấy không có ai thấy nghe hay biết, 
mà là cái tánh không của gương tâm hiển lộ thấy nghe 
hay biết, sẽ thấy toàn thân tâm mình và cảnh trong 
gương tâm không dị biệt gì nhau. Thiền sư Huyền 
Quang (1254-1334), Tô thứ ba dòng Trúc Lâm, viết 
răng trong cảnh giới đó sẽ thấy cái được thấy và người 
thấy không còn gì cách biệt: "Thấp hương lên, ngôi 
đơn độc, không còn gì ưu tư trong tâm, [thì thấy) 
người và hoa trong cảnh hồn nhiên không hệ cách 
biệt nhau." Lúc đó, ngay tới chư thiên có thần thông 
cũng không thê thấy dẫu vết tâm của các thiền sư đó 
nữa.) 

Trong Tạng Kinh Pali, Đức Phật khen ngợi những 
người tu Thiền pháp “không có gì để làm” này là tuẫn 
mã, tức là ngựa g1ỏ1.(2) 

Nói ngăn gọn, sách “J7vid 4wareness” nên được 
những người quan tâm về Thiền Tông tham khảo. 


GHI CHÚ: 


(1) Kinh Iti I: https://suttacentral.net/1ti1/en/ireland 
Kinh Iti 2: https://suttacentral.net/1t12/en/ireland 
(2) Kinh AN 11.8: 
https://suttacentral.net/an1 1.8/en/suJato 
Kinh AN 11.9: https://suttacentral.net/an1 1.9/en/suJato 


202 


` 
^ 


KINH PHẬT NÓI GÌ VỀ 
VONG LINH? 


Trong nước đang sôi nổi về chuyện thỉnh vong, 
giải trừ oan gia trái chủ tại ngôi Chùa Ba Vàng, tỉnh 
Quảng Ninh. Bài này không có ý trực tiếp góp tiếng 
thảo luận về những sự kiện người viết không theo dõi 
đầy đủ. Chủ đề bài này nêu ra là: Kinh Phật trong Tạng 
Pali nói gì về chuyện vong linh? Đây là một đề tài gây 
sôi nôi, được nhiều học g1ả tôn túc tìm hiểu, thảo luận. 
Bài này cũng tránh nói về các cuộc tranh luận về vong 
trong học giới Tây phương, nơi đây chủ yếu sẽ dẫn ra 
hai kinh trong Kinh Tiểu Bộ đã được Hòa Thượng 
Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt, và tiếp theo sau 
đó sẽ là các bản Việt dịch khác của Hòa Thượng 
Indacanda. 

Kinh thứ 6 trong nhóm Kinh Tiểu Tụng 
(Khuddakapàtha) là Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) — 
kinh này cũng có trong Kinh Tập (ký số Sn 2.1) hiện 
có nhiều bản Anh dịch. 

Bhikkhu Thanissaro giới thiệu Kinh Châu Báu, xin 
dịch như sau: 

“Sw kiện cho kinh này, nói ngắn gọn, theo luận 
thư, là vì: thành phổ Vesali bị nạn dịch, gây chết chóc, 
đặc biệt với người nghèo. Vì xác chết năm la liệt, các 


203 


NGUYÊN GIÁC 


vong hung dữ bắt đầu quậy phá thành phố, kế (iếp là 
bệnh truyền nhiễm chết người. Vì gặp cả ba nổi lo về 
đói, về vong đữ, và về dịch bệnh, cư dân tìm tới, xin 
Đức Phát, lúc đó ngài đang ở Rajagaha, cứu giúp. 

Đi cùng nhiều vị tăng, trong đó có thị giả Ananda, 
Đức Phật vào thành Vesali. Khi Tì hế Tôn bước vào, 
mưa rào đồ xuống, quét sạch các xác chết đang phân 
hủy. Khi không khí trong sạch, thành phố thanh tịnh 
hƠn. 

Nơi đây, Đúc Phật đọc bài Kinh Châu Báảáu cho 
ngài Ananda, dạy ngài về cách nên hướng dẫn và cùng 
với cư dân Vesali đi quanh thành phố, tụng kinh này 
để dùng như oai lực bảo vệ cư dân Vesali. Ngài 
Ananda làm theo lời dạy, rải nước tịnh thủy từ bình 
bát riêng của Đức Phật. Do vậy, các ác vong được nhẹ 
nghiệp, nạn dịch bệnh giảm. Sau đó, ngài Ananda 
cùng dân Vesali trở vê hội trường, nơi Đức Phật và 
chư tăng đang chờ. Kế tiếp, Đức Phật một lần nữa, 
đọc Kinh Châu Báu. ” (hết trích dịch) 


Nổi kết bản Anh và Việt của Kinh Châu Báu và 
Kinh Ngoải Bức Tường (Tirokudda Sutta) sẽ nằm ở 
(1). Cũng cần ghi rằng có bản Việt dịch khác của Kinh 
Ngoài Bức Tường do Đại sư Indacanda thực hiện, và 
kinh này năm trong Tiểu Bộ Kinh, phần Petavatthu 
(Chuyện Ngạ Quỹ). 


- Nơi đây, hai kinh do HƑ Thích Minh Châu dịch sẽ 
viết theo thể văn xuôi cho dễ nhìn, trích: 


“VỊ. Kinh Châu Báu (Ratana Sutta) 

1. Phàm ở tại đời này, Có sanh linh tụ hội, Hoặc 
trên cõi đất này, Hoặc chính giữa hư không, Mong 
rằng mọi sanh linh, Được đẹp ý vui lòng, Vậy, hãy nên 
cần thận, Lắng nghe lời dạy này. 


204 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


2. Do vậy các sanh linh, Tắt cả hãy chú tâm, Khởi 
lên lòng từ mẫn, Đối với thảy mọi loài, Ban ngày và 
ban đêm, Họ đem vật cúng dường, Do vậy không 
phóng dật, Hãy giúp hộ trì họ. 

3. Phàm có tài sản gì, Đời này hay đời sau, Hay ở 
tại thiên giới, Có châu báu thù thăng, Không gì sánh 
băng được, Với Như Lai Thiện Thệ, Như vậy, nơi Đức 
Phật, Là châu báu thù diệu, Mong với sự thật này, 
Được sống chơn hạnh phúc. 

4. Đoạn diệt và ly tham, Bất tử và thù diệu. Phật 
Thích-ca Mâu-ni, Chứng Pháp ấy trong thiền, Không 
gì sánh bằng được, Với Pháp thù diệu ấy. Như vậy, nơi 
Chánh Pháp, Là châu báu thù diệu, Mong với sự thật 
nảy, Được sông chơn hạnh phúc. 

5. Phật, Thế Tôn thù thăng, Nói lên lời tán thán, 
Pháp thù diệu trong sạch, Liên tục không gián đoạn, 
Không gì sánh băng được, Pháp thiền vi diệu ấy. Như 
vậy, nơi Chánh Pháp, Là châu báu thù diệu, Mong với 
sự thật này, Được sông chơn hạnh phúc. 

6. Tám vị bốn đôi này, Được bậc thiện tán thán. 
Chúng đệ tử Thiện Thệ, Xứng đáng được cúng dường. 
Bồ thí các vị ấy, Được kết quả to lớn. Như vậy, nơi 
tăng chúng, Là châu báu thù diệu Mong với sự thật 
nảy, Được sông chơn hạnh phúc. 

7. Các vị lòng ít dục, Với ý thật kiên trì, Khéo liên 
hệ mật thiết, Lời dạy Gô-ta-mal Họ đạt được quả vị, 
Họ thể nhập bất tử, Họ chứng đắc dễ dàng, Hưởng thọ 
sự tịch tịnh, Như vậy, nơi Tăng chúng, Là châu báu 
thù diệu, Mong với sự thật này, Được sông chơn hạnh 
phúc. 

8. Như cây trụ cột đá, Khéo y tựa lòng đất. Dầu có 
gió bốn phương, Cũng không thê dao động. Ta nói bậc 
Chơn nhân, Giống như thí dụ này, Vị thể nhập với tuệ, 
Thấy được những Thánh đế, Như vậy, nơi Tăng chúng, 


205 


NGUYÊN GIÁC 


Là châu báu thù diệu, Mong với sự thật này, Được 
sông chơn hạnh phúc. 

9, Những vị khéo giải thích, Những sự thật Thánh 
đề, Những vị khéo thuyết giảng, Với trí tuệ thâm sâu. 
Dâu họ có hết sức, Phóng dật không chế ngự, Họ cũng 
không đến nỗi, Sanh hữu lần thứ tám, Như vậy, nơi 
Tăng chúng, Là châu báu thù diệu, Mong với sự thật 
này, Được sông chơn hạnh phúc. 

10. Vị ấy nhờ đây đủ, Với chánh kiến sáng suốt, 
Do vậy có ba pháp, Được hoàn toàn từ bỏ, Thân kiến 
và nghi hoặc, Giới cấm thủ cũng không, Đối với bốn 
đọa xứ, Hoàn toàn được giải thoát. Vị ấy không thể 
làm, Sáu điều ác căn bản, Như vậy, nơi Tăng chúng, 
Là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này, Được 
sông chơn hạnh phúc. 

11. Dầu vị ây có làm, Điều gì ác đi nữa, Với thân 
hay với lời, Kế cả với tâm ý, VỊ ây không có thể, Che 
đậy việc làm ấy, Việc ấy được nói rằng, Không thể 
thấy ác đạo. Như vậy, nơi Tăng chúng, Là châu báu 
thù diệu. Mong với sự thật này, Được sống chơn hạnh 
phúc. 

12. Đẹp là những cây rừng, Có bông hoa đầu 
ngọn, Trong tháng hạ nóng bức, Những ngày hạ đầu 
tiên, Pháp thủ thắng thuyết giảng, Được ví dụ như vậy. 
Pháp đưa đến Niết Bàn, Pháp hạnh phúc tối thượng, 
Như vậy, nơi Đức Phật, Là châu báu thù diệu, Mong 
với sự thật này, Được sống chơn hạnh phúc. 

13. Cao thượng biết cao thượng, Cho đem lại cao 
thượng, Bậc Vô thượng thuyết giảng, Pháp cao thượng 
thù thăng, Như vậy nơi đức Phật, Là châu báu thù 
diệu, Mong với sự thật này, Được sông chơn hạnh 
phúc. 

14. Nghiệp cũ đã đoạn tận, Nghiệp mới không tạo 
nên, Với tâm tư từ bỏ, Trong sanh hữu tương lai, Các 
hột giỗng đoạn tận, Ước muốn không tăng trưởng Bậc 


206 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


trí chứng Niết Bàn, Ví như ngọn đèn này, Như vậy, nơi 
Tăng chúng, Là châu báu thù diệu. Mong với sự thật 
nảy, Được sông chơn hạnh phúc. 

15. Phàm ở tại đời này, Có sanh linh tụ hội, Hoặc 
trên cõi đất này, Hoặc chính giữa hư không, Hãy đảnh 
lễ Đức Phật, Đã như thực đến đây, Được loài Trời, loài 
Người, Đảnh lễ và cúng dường, Mong răng, với hạnh 
này, Mọi loài được hạnh phúc. 

16. Phàm ở tại nơi này, Có sanh linh tụ hội, Hoặc 
trên cõi đất này, Hoặc chính giữa hư không, Hãy đảnh 
lễ Chánh pháp, Đã như thực đến đây, Được loài Trời, 
loài Người; Đảnh lễ vả cúng dường, Mong rằng với 
hạnh này, Mọi loài được hạnh phúc. 

17. Phàm ở tại đời này, Có sanh linh tụ hội Hoặc 
trên cõi đất này, Hoặc chính giữa hư không, Hãy đảnh 
lễ chúng Tăng, Đảnh lễ và cúng dường, Mong rằng với 
hạnh này, Mọi loài được hạnh phúc. 


x3zk 


VIỊI. Kinh Ngoài Bức Tường (Tirokudda Sutta) 


1. Ở bên ngoài bức tường, Bọn họ đứng chờ đợi, 
Giao lộ, ngã ba đường, Trở về mái nhà xưa, Đợi chờ 
bên cạnh công. 

2. Nhưng khi tiệc thịnh soạn, Được bày biện sẵn 
sảng, Đủ mọi thức uống ăn, Không một ai nhớ họ. Sự 
kiện này phát sinh Từ nghiệp xưa của họ. 

3. Vậy ai có từ tâm, Nhớ cho các thân nhân, Thức 
uống ăn thanh tịnh, Tốt đẹp và đúng thời. 

4. Món này cho bà con, Mong bà con an lạc, Đám 
ngạ quý thân bằng, Đã tê tựu chỗ đó. 

5. Sẽ mong muốn chúc lành, Vì thực phẩm đây đủ, 
Mong quyến thuộc sống lâu, Nhờ người, ta hưởng lợi. 


207 


NGUYÊN GIÁC 


6. Vì đã kính lễ ta, Thí chủ không thiếu quả Tại đó 
không cấy cày, Cũng không nuôi súc vật. 

7. Cũng không có buôn bán, Không trao đối tiền 
vàng, Các ngạ quý họ hàng, Chỉ sống nhờ bó thí. 

§. Như nước đỗ xuống đôi, Chảy xuống tận vực 
sâu, Bồ thí tại chỗ này, Cung cấp loài ngạ quỷ. 

9. Như lòng sông tràn đây, Đưa nước đồ xuống 
biển, Bồ thí tại chỗ này, Cung câp loài ngạ quỷ. 

10. Người ấy đã cho ta, Đã làm việc vì ta, Người 
ấy là quyền thuộc, Người ây chính thân bằng. Hãy bồ 
thí ngạ quỷ, Nhớ việc xưa chúng làm. 

11. Không khóc than, sầu muộn, Không thương 
tiếc cách gì, Giúp ích loài ngạ quý, Quyến thuộc làm 
như vây, Không lợi cho ngạ quỷ. 

12. Nhưng khi vật cúng dường, Khéo đặt vào chư 
Tăng Ích lợi chúng lâu dài, Bây giờ, về sau nữa. 

13 Chánh pháp được giảng bày, Như vậy cho 
quyến thuộc, Kính trọng biết chừng nào, Đối với người 
đã khuất, Chư Tăng được cúng dường, Cũng tăng thêm 
đõng mãnh, Người tích tụ công đức, Thật to lớn biết 
bao. 


(GHI NHẬN: Kinh Ngoài Bức Tường, trong bản 
Anh dịch của ngải Ven. Kiribathgoda Gnanananda 
Thera có thêm câu đầu là, “Đức Phật đọc bài kinh này 
cho Vua Bimbisara sau khi vua thiết lễ trai tăng cúng 
dường cho tăng đoàn. ”) 


32k 


Nhóm chuyện Petavatthu bao gồm 5I bài, kế về 
các trường hợp khác nhau, cho thấy ác nghiệp sẽ dẫn 
tới tái sanh vào cõi “quỷ đói” (ngạ quỷ - peta). 

Nơi đây, xin dẫn ra bản kinh ngài Xá Lợi Phất 
(Sariputta — có thế danh là Upatissa) thấy một quỷ đói 


208 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


hiện ra, và đó là người mẹ từ kiếp trước. Ngài đã 
hướng dẫn giải nghiệp cho mẹ. Kinh này ký số 2.2 
trong Petavatthu. 

Bản Việt dịch kinh này do ngài Indacanda thực 
hiện như sau: 

“Này cô nàng lòi cả xương sườn, gây guộc, nàng 
là ai mà đứng ở nơi đây, lõa lồ, có vóc dáng xấu xí, ốm 
o, nổi đây gân?” 

“Tôi lả mẹ của ngài trong những kiếp sống khác 
trước đây, đã bị sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, bị gánh 
chịu sự đói khát. 

Bị tác động bởi cơn đói, tôi ăn vật thuộc về người 
nữ và người nam: vật bị ói ra, vật bị khạc nhỏ, nước 
miếng, nước mũi, đờm dãi, mỡ béo của những thi thê 
đang bị đốt cháy, và máu của những phụ nữ đang sanh, 
máu của những vết thương và của những vết cắt ở lỗ 
mũi và ở đầu. 

Tôi có thức ăn là mủ máu của những loài thú nuôi 
và của những con người, không chốn nương tựa, và 
không nơi cư trú, có chỗ nghỉ ngơi là chiếc giường 
xám xanh (dùng khiêng tử thì). 

Này con trai, hãy cho tôi vật thí, sau khi bồ thí xin 
ngài hãy chỉ định (việc ấy là) dành cho tôi; được như 
thế thì tôi có thể thoát khỏi việc thọ thực mủ và máu.” 


Sau khi lắng nghe lời nói của người mẹ, vị 
Upatissa, bậc có lòng thương tưởng, đã thỉnh ý các vị 
Mogøsallana, Anuruddha, và Kappna. 

Sau khi thực hiện bốn liêu cốc, vị ấy đã dâng các 
liêu cốc và cơm ăn nước uống đến Hội Chúng bốn 
phương; vị ấy đã chỉ định sự cúng dường là dành cho 
người mẹ. 

Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh 
lên ngay lập tức: vật thực, nước uống, vải vóc; quả báo 
này là do sự cúng dường. 


209 


NGUYÊN GIÁC 


Do đó, nàng ấy (nữ ngạ quỷ) trở nên sạch sẽ, có y 
phục tỉnh khiết, có sự trang phục bằng vải hạng nhất 
của xứ KasI, có các đồ trang sức và các tâm vải nhiều 
màu sắc, đã đi đến gặp vị Kolita. 

“Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, 
khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi 
sao osadhI. 

Do điều gì nàng có được màu da như thế ấy? Do 
điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nàng ở nơi 
đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ thích ý sanh 
lên cho nàng? 

Hõi nàng tiên có đại oal lực, ta hỏi nàng: “Khi là 
con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều 
gì mà nàng có oal lực được rực sáng như vầy, vả màu 
da của nàng chiếu sáng khắp các phương??” 

“Tôi là mẹ của Sãriputta trong những kiếp sống 
khác trước đây, đã bị sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, bị 
gánh chịu sự đói khát. 

Bị tác động bởi cơn đói, tôi ăn vật thuộc về người 
nữ và người nam: vật bị ói ra, vật bị khạc nhỏ, nước 
miếng, nước mũi, đờm dãi, mỡ béo của những thi thể 
đang bị đốt cháy, và máu của những phụ nữ đang sanh, 
máu của những vết thương và của những vết cắt ở lỗ 
mũi và ở đầu. 

Tôi có thức ăn là mủ máu của những loài thú nuôi 
và của những con người, không chốn nương tựa, và 
không nơi cư trú, có chỗ nghỉ ngơi là chiếc giường 
xám xanh (dùng khiêng tử thì). 

Nhờ vào sự bố thí của Sãriputfta, tôi vui sướng, 
không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. Thưa ngài, tôi đi đến 
để đảnh lễ bậc hiền trí, đắng bi mẫn ở thế gian.” 

Chuyện Nga Quỷ—Me của Trưởng Lão SãrIputta 
là thứ nhì.”(hết trích) (2) 


x3£xk 


210 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Tiếp theo nơi đây, xin trích ra truyện một quỷ đói 
hiện ra trước ngài Nandasena xin cứu, nói rằng cô khi 
sinh tiền là vợ của ngài trong cõi người, vì làm ác 
nghiệp nên rơi vào cõi ngạ quý. Truyện này, ký số 2.4 
trong nhóm Petavatthu, cũng do Hòa Thượng 
Indacanda dịch ra tiếng Việt, như sau. 

“Nàng đen đủi, có vóc dáng xấu xí, thô kệch, có 
dáng vẻ ghê rợn, có mắt đỏ ngâầu, có răng hô, tôi nghĩ 
rằng nàng không phải loài người?” 

“Này Nandasena, tôi là Nandã, trước đây tôi đã là 
vợ của ông. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã đi 
đến thế giới ngạ quỷ.” 

“Vậy ác hạnh gì đã được làm, bởi thân bởi khâu 
bởi ý? Do quả thành tựu của nghiệp gì mà từ nơi đây 
nàng đã đi đến thế giới ngạ quỷ?” 

Tôi đã là người nhẫn tâm, có lời nói thô lỗ, không 
tôn trọng ông. Sau khi nói lời tồi tệ với ông, tôi đã đi 
đến thế giới ngạ quỷ.” 

“Này, tôi cho nàng tắm choàng. Nàng hãy quấn 
mảnh vải này vảo. Sau khi quân vào mảnh vải nảy, hãy 
đi đến, ta sẽ đưa nàng về nhà. 

Khi nàng đã đi đến nhà, nàng sẽ nhận được y phục, 
cơm ăn và nước uống. Nàng sẽ trông thấy những đứa 
con trai của nàng, và nhìn xem những cô con dâu.” 

“Vật thí của ông dầu tay trao tay vẫn không lợi ích 
cho tôi. Ông hãy làm toại ý các vị tỳ khưu đầy đủ giới 
hạnh, đã lìa luyễn ái, có sự nghe nhiều (học rộng), với 
cơm ăn vả nước uống, rồi chỉ định sự cúng dường là 
dành cho tôi. Khi ấy, tôi sẽ được hạnh phúc, có sự 
thành tựu tất cả các dục lạc.” 

“Tốt lăm!” Sau khi thỏa thuận, vị ấy đã thực hiện 
dồi dảo vật thí: cơm ăn, nước uống, vật thực cứng, vải 
vóc, chỗ trú ngụ, lọng che, vật thơm, tràng hoa, và 
nhiều loại giày dép. Sau khi làm toại ý các vị tỳ khưu 


211 


NGUYÊN GIÁC 


đầy đủ giới hạnh, đã lìa luyến ái, có sự nghe nhiều 
(học rộng), với cơm ăn và nước uống, rồi đã chỉ định 
sự cúng dường là dành cho nữ ngạ quỷ ấy. 

Khi được chỉ định thì quả thành tựu đã được sanh 
lên ngay lập tức: vật thực, y phục, nước uống: quả báo 
này là do sự cúng dường. 

Do đó, nàng ây (nữ ngạ quỷ) trở nên sạch sẽ, có y 
phục tỉnh khiết, có sự trang phục bằng vải hạng nhất 
của xứ KãsI, có các đồ trang sức và các tấm vải nhiều 
màu sắc, đã đi đến gặp người chồng. 

“Hỡi nàng tiên, nàng đứng, với màu da nổi bật, 
khiến cho khắp các phương sáng rực lên, ví như ngôi 
sao osadhI. 

Do điều gì nàng có được mảu da như thế ấy? Do 
điều gì mà (sự việc) được thành tựu cho nảng ở nơi 
đây? Và (do điều gì mà) các sự hưởng thụ thích ý sanh 
lên cho nàng? 

Hỡi nàng tiên có đại oal lực, tôi hỏi nàng: “Khi là 
con người, nàng đã làm việc phước thiện gì? Do điều 
gì mà nàng có oal lực được rực sáng như vầy, và màu 
da của nàng chiếu sáng khắp các phương??” 

“Này Nandasena, tôi là Nandã, trước đây tôi đã là 
vợ của chàng. Sau khi làm nghiệp ác, từ nơi đây tôi đã 
đi đến thế giới ngạ quý. 

Nhờ vào vật thí đã được chàng dâng cúng, tôi vui 
sướng, không có sự sợ hãi từ bất cứ đâu. Này gia chủ, 
mong rằng chàng sông. thọ cùng với tất cả thân quyến. 

Nơi chốn không sầu muộn, xa lìa luyến ái, là chỗ 
trú ngụ của các vị có quyền lực. Này gia chủ, ở đây sau 
khi thực hành Giáo Pháp, sau khi dâng cúng vật thí, 
sau khi loại trừ ô nhiễm của sự bỏn xẻn luôn cả sốc rễ, 
không bị chê trách, mong rằng chàng đi đến nơi chốn 
cõi Trời.” 

Chuyện Ngạ Quý Nandã là thứ tư.”(hết trích) (3) 


212 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 
GHI CHÚ: 


(1) Kinh Tiêu Tụng bản Anh dịch: 
https://www.accessfoinsight.org/tipitaka/kn/khp/khp. I- 
9x.piya.html#khp-6 

Kinh Tiểu Tụng bản Việt dịch: 
https://thuvienhoasen.org/pI5a1271/kinh-tieu-tung-viet-anh 

Chuyện Ngạ Quỹ, bản Việt dịch: 
https://suttacentral.net/pv5/v1⁄indacanda 

(2) Chuyện Ngạ Quỷ —Mẹ của Trưởng Lão Sãriputta: 
https://suttacentral.net/pv14/v1/indacanda 

(3) Chuyện Ngạ Quỷ Nandã: 
https://suttacentral.net/pv 16/v1⁄indacanda 


213 


SÔNG, CHẾT, TÁI SINH, 
TRUNG ÂM 


Sinh và tử, tái sinh và trung âm, cách nào để cúng 
vong... đó là các quan tâm lớn của nhiều Phật tử. Bài 
viết này sẽ dựa vào Kinh để khảo sát những vẫn đề 
đang được Phật tử quan tâm và thảo luận. 

Trước tiên, cần nêu rõ rằng, những chữ như tái 
sinh, hay trung âm thân (thời gian sau khi chết trong 
đời này mà chưa thọ thân của đời sau) có thể gây nhằm 
lẫn là có một 'cái tôi” nào đang luân hồi; thực sự vốn 
không hề có “cái tôi” nào hết. Nên nhìn rằng chúng ta 
như một chùm bọt sóng (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) 
đang trôi trên dòng sông tham ái, liên tục biến đối trên 
dòng sông đó. Không nên nhìn như có cái gì gọi là “cái 
đang là” mà nên nhìn như chỉ có “cái đang hình 
thành”; chỉ như thế mới không bị vướng vảo chấp 
trước răng các thủ uân là ngã hay có gì như là thực. 
Dòng sông vô thường trên thân tâm chúng ta vẫn đang 
chảy xiết; Đức Phật có khi gọi tượng hình là trận lũ, và 
thúc giục mọi người hãy vượt trận lũ, tức là vượt tham 
ái, để qua bờ giải thoát. 

Khi trí thức phương Tây (Hoa Kỳ và Châu Âu) tin 
theo Phật giáo, nhiều người chọn thái độ xem Phật 


214 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


giáo đa dạng như bàn tiệc, tùy ý lựa chọn. Thậm chí, 
nhiều vị tự nhận lập trường thế tục (secular), xem Phật 
giáo chỉ như triết lý sống, gạt bỏ cả chuyện tái sinh, bất 
kế Đức Phật nói trong kinh rất nhiều. về luân hồi và 
thúc giục học nhân phải tu học khẩn cấp như lửa cháy 
trên đầu để giải thoát. Trong khi đó, một số trí thức 
phương Tây chỉ chọn Thiền tập bổ sung vào đức tin 
tôn giáo đã có của họ. 

Thực sự, chính ngay trong các tôn túc tăng ni cũng 
tự có lựa chọn tùy ý kiểu Phật giáo Bàn Tiệc; thí dụ, 
nhiều vị tăng ni không tin hoặc không quan tâm về 
năng lực thần chú như các vị theo Mật Tông, tuy rằng 
trong Trường Bộ, có Kinh DN 32 ghi bài thần chú 
khuyên là tứ chúng nên học thuộc đề được hộ trì, trích 
bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu (sẽ viết tắt: 
bản TMC): 

..Tôn giả, Hộ Kinh Atänäfiya này che chở, hộ 
trì, ngăn không cho ai làm hại các vị Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ và khiến các vị này sống 
an lạc. Khi một vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư sĩ, 
Nữ cư sĩ nào sẽ học Hộ Kinh Atanätiya này một cách 
chín chăn, rõ ràng, nếu có loài phi nhân nảo.. . [quấy 
nhiễu thì]... các hàng phi nhân sẽ dìm đầu VỊ ây 
xuống. Này Tôn giả, các hàng phi nhân sẽ chẻ đầu vị 
ây ra làm bảy mảnh.” (1) 

Bài viết này sẽ dẫn kinh, kèm với các nối kết (link) 
để dễ tham khảo, thứ tự chỉ là đọc tới đâu, viết tới đó, 
vì vốn học của người viết không nhiều dễ nhìn toản 
diện. Người viết xin thành kính sám hối trước Tam 
Bảo về tất cả những bất toàn. 


332k 


Câu hỏi: Có nên cúng tế, làm các nghỉ lễ bố thí 
cho người chêt hay không? 


215 


NGUYÊN GIÁC 


Đức Phật trả lời câu hỏi này trong Kinh AN 
10.177, trích bản TMC: 

“Thưa Tôn giả Gotama, bố thí có lợi ích gì cho các 
bà con huyết thống đã chết không? Các bà con huyết 
thống đã chết có được thọ hưởng bồ thí ấy hay không? 

—Này Bả-la-môn, nếu có tương ưng xứ, thời có 
lợi ích, không có lợi ích nêu không có tương ưng xứ... 

(...)—Thưa Tôn giả Gotama, nêu bà con huyết 
thống đã chết, không sanh vào chỗ ấy, và các bà con 
huyết thống khác cũng không sanh vào chỗ ấy, thời ai 
hưởng bồ thí ây? 

—Không có trường hợp ẫy, không có cơ hội ẫy, 
nảy Bà-la-môn, răng chỗ ấy có thê trống không trong 
một thời gian dài, không có người bà con huyết thống 
đã chết. Nhưng này Bà-la-môn, người bố thí không 
phải không có hưởng quả.” (2) 


Có 2o 
Câu hỏi: C17g 0ê người chết có phải vô ích? 


Ngay cả không tương ưng xứ, cũng vẫn sinh ra 
ruộng phước (dẫn tới ruộng phước gọi là đạt thần). 
Trong Tạp A Hàm, Kinh 1041, bản dịch của hai thầy 
Tuệ Sỹ & Thích Đức Thắng, trích: 

“Bà-la-môn bạch Phật: Thưa Cù-đàm, nếu con vì 
tín tâm bố thí cho người thân tộc, nhưng họ không 
sanh vảo trong chốn Nhập xứ ngạ quỷ và cũng không 
có các thân tộc quen biết khác sanh vào chốn Nhập xứ 
ngạ quý, thì thức ăn do lòng tin bố thí đó ai sẽ hưởng? 

Phật bảo Bà-la-môn: Giả sử ông vì những thân tộc 
quen biết mà bố thí, nhưng họ không sanh vảo trong 
chốn Nhập xứ ngạ quý và lại cũng không có những 
người quen biết khác sanh vào chốn ngạ quý, thì việc 


216 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


bố thí do lòng tin, tự mình sẽ được phước. Của bồ thí 
do lòng tin của người thí chủ đó, sẽ không mât đạt- 
thân.” (3) 


3k 


Câu hỏi: Có bao giờ gặp lại người đã chết như khi 
họ còn sông? 


Không gặp lại được. Do vậy, Đức Phật luôn luôn 
hối thúc tu hành khẩn cấp và chớ nên giữ nỗi buồn xa 
lìa người thân, Kinh Snp 3.8, trích dịch: 

“Khi thấy một thi thể, nên biết rằng, “Người này sẽ 
không gặp mình nữa đâu.` Y hệt như lửa trong ngôi 
nhà cháy bị nước dập tắt, một người trí tuệ, học nhiều 
và nhạy cảm nên nhanh chóng xua đuôi nỗi buồn khởi 
dậy, y hệt gió thối bạt đi một mảnh bông gòn.” (4) 


xkkx«+ 
Câu hỏi: K7¡ đã chết, không ai làm hôi sinh được? 


Đúng vậy. Do vậy, Đức Phật dạy rằng thân người 
là quý, và quan tâm lớn nhất là phải tu giải thoát. 
Trong Kinh Pháp Cú, Bài Kệ 114 viết: “Sống 100 năm 
trong đời mà không nhận ra Niết Bàn, không bằng một 
ngày trong đời của người nhận ra Niết Bàn.” 

Phần Tích truyện cho bài kệ này kế về cuộc đời Ni 
trưởng KisagotamI. Nguyên là vợ của một trưởng giả 
thành Savatthi, khi đứa con trai duy nhất chết, bà tuyệt 
vọng, đi hỏi xem có ai có thể giúp con bà sống lại. Nỗi 
buồn lớn tới nổi làm bà mất trí. Một người nói với bà 
rằng hãy tới gặp Đức Phật. Đức Phật noi răng ngài có 
thê làm đứa bé sông lại, nếu bà tìm được các hạt cải 
(mustard) trắng từ một gia đình chưa từng có ai qua 


217 


NGUYÊN GIÁC 


đời. Bà ôm đứa con trước ngực, đi gõ cửa nhà này 
sang nhà kia, tuyệt vọng vì không thể tìm ra nhà ai 
chưa từng có người thân chết. Bà nhận ra rằng không 
có nhà nào thoát khỏi nỗi buồn người thân từ trần. Bà 
đưa xác con vào rừng, trở về trình với Đức Phật, và 
Đức Phật nói rằng cái chết tới với tất cả chúng sinh và 
trước khi lòng tham người ta thỏa mãn, cái chết tới 
mang họ đi. Bà nghe như thế, tức khắc đắc quả Dự 
Lưu, xin xuất gia. Và rồi một thời gian sau, bà đắc quả 
A La Hán. 

Câu chuyện trên chỉ có trong Luận thư, phần chú 
giải Pháp Cú, không có trong kinh nào khác, và do vậy 
có học giả nêu nghi vấn là chuyện kế được thêm vảo, 
vì Tích truyện trong Luận thư xuất hiện sau Kinh Pháp 
Cú khoảng 700 năm. Thêm nữa, người ta khó hình 
dung rằng Đức Phật khuyên một bả mẹ đang ôm xác 
con hãy tới gõ cửa các nhà trong thành phố để hỏi xin 
hạt cải trắng... một công việc đòi rất nhiêu thê lực. 

Trong khi đó, Kinh SN 5.3 có nói về Ni trưởng 
Kisagotami trong khi ngồi thiền dưới một gốc cây thì 
bị Ác Ma xuất hiện, quậy phá, nhắc rằng bà từng khóc 
sướt mướt khi đứa con trai chết. Ni trưởng Kisagotami 
trả lời Ác Ma rằng bà đã chinh phục đạo binh Tử Thân 
rồi, không còn nỗi buôn nảo nữa hết. (5) 


Có 2o 
Câu hỏi: Có phải ái dục làm cho tâm xao động đề 
chúng sanh luân hôi theo nghiệp? 


Nghiệp là từ ái dục. Kinh SN 1.57, bản dịch 
TMC: 





ruỗi? Cái gì chịu luân hồi? Cái gì người nương tựa? 


218 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


- —Á¡ dục sanh thành người, Chính tâm luôn dong 
ruôi, Chúng sanh chịu luân hôi, Chính nghiệp, người 
nương tựa.” (6) 


xkkx«+ 
Câu hỏi: Làm sao đề tải sinh vào cõi chư thiên? 


Trong Kinh AN 8.36, bản dịch TMC: 

“Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản 
làm phước do bồ thí trên một quy mô to lớn, căn bản 
làm phước do giới đức trên một quy mô to lớn, nhưng 
không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người 
ẫy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú 
với chư Thiên ở Tam thập Tam thiên. Tại đây, này các 
Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka sau khi làm thật nhiều căn 
bản phước nghiệp do bố thí, sau khi làm thật nhiều căn 
bản phước nghiệp do giới đức, vượt qua Bốn thiên 
vương trên mười điểm: tuổi thọ chư Thiên, dung sắc 
chư Thiên, an lạc chư Thiên, danh tiếng chư Thiên, 
Tăng thượng lực chư Thiên, thiên sắc, thiên hương, 
thiên vị, thiên xúc.” (7) 


x3xk 


Câu hỏi: Có phải cách bố thí tốt hơn phẩm vật bố 
thí? 


Biết cách bố thí sẽ được tái sinh vào cõi trời. Kinh 
DN 23 kê về cách bố thí, bản dịch TMC: 

“Rồi Tôn giả Gavampati đi vào trong thế giới loài 
Người và nói như sau: “Hãy bố thí một cách hoàn bị. 
Hãy bố thí với tự tay mình làm. Hãy bồ thí một cách 
có suy tư. Hãy bố thí các đồ không phế thải. Tôn chủ 
Pãyäsi, vì bố thí không hoàn bị, vì bố thí không tự tay 


219 


NGUYÊN GIÁC 


mình làm, vì bố thí không có suy tư, vì bố thí đồ phế 
thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh nhập 
chúng với Bốn Đại Thiên vương, trong cung điện trồng 
không của Serisaka. Còn thanh niên Uttara, bị bỏ qua 
trong một cuộc bồ thí này, vì đã bố thí một cách có 
hoàn bị, vì đã bố thí với tự tay mình làm, vì đã bố thí 
một cách suy tư, vì đã bố thí với các đồ không phế 
thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
thiện thú, Thiên giới, nhập chúng với chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên”... ” (8) 


332k 


Câu hỏi: Có £hê đoán được người này hay người 
kia sẽ tải sanh về đâu? 


Đoán dược. Muốn biết người này, người kia tái 
sanh vào cõi dữ hay lành, chỉ cần nhìn về thân khâu ý 
của họ mà đoán. Kinh SN 6.57 kế 2 đường tái sinh 
lành dữ, bản dịch TMC: 

“Người ấy do làm ác hạnh vẻ thân, về lời, về ý, 
sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục... Người ấy do làm thiện hạnh về 
thân, vẻ lời, về ý, sau khi thân hoại mạng chung sanh 
vảo cõi lành, Thiên giới, thế giới này...” (9) 

Có 2o 

Câu hỏi: 44 /ái sanh? 

Câu hỏi không thích nghi. Không nên nhìn như 
có aI, có tôi, hay có người đang sanh diệt, vì thực sự 
không có cái gì là ai, là tôi, hay là người. Chỉ nên nhìn 
là có mắt thấy và có nhãn thức đang sanh diệt... tương 
tự với tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm xúc, ý 


220 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


tư lường đang sanh diệt theo luật duyên khởi. Kinh SN 
35.33 việt, trích bản TMC: 





các Tý-kheo, thế nào là tất cả phải bị sanh? 

Mắt, này các Tỷ-kheo, phải bị sanh. Các sắc phải 
bị sanh. Nhãn thức phải bị sanh. Nhãn xúc phải bị 
sanh. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 
hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy phải bị sanh... Tai... 
Mũi...... Lưỡi ... Thân ... Ý phải bị sanh. Các pháp 
phải bị sanh. Ý thức phải bị sanh. Ý xúc phải bị sanh. 
Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 
khổ bắt lạc; cảm thọ ấy phải bị sanh. 

Thấy vậy, này các Tỷ- -kheo, bậc Đa văn Thánh đệ 
tử nhảm chán đối với mắt . .. không còn trở lui 
trạng thái này nữa”. (10) 


xkxkx« 
Câu hỏi: V7? sao tái sanh? 


Chỉ vì tham ái, vì ưa thích, vì vui với cái được 
thấy (được nghe, được ngửi...) do vậy khởi tâm có cái 
tôi ưa thích và dính mắc vào cái được tôi ưa thích (ngã, 
ngã sở), từ đó hình thành nên căn nhà (thân/tâm) của 
chúng sanh. Kinh SN 23.2, trích bản TMC: 

“Tôn giả Rãdha bạch Thế Tôn: “Chúng sanh, 
chúng sanh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là chúng 
sanh? 

—Này Radha, dục nảo (chanda), tham nào, hỷ 
nào, khát ái nào đối với sắc, triền phược ở đây, triền 
miên ở đấy, do vậy gọi là chúng sanh (sattà)... thọ . 
tưởng... . các hành ... Dục nào, tham nào, hỷ nảo, khát 
ái nào đối với thức, triền phược ở đấy, triỀền miên ở 
đây, do vậy gọi là chúng sanh. 


221 


NGUYÊN GIÁC 


Vị như, này Radha, các đứa con trai hay các đứa 
con gái chơi với cái nhà bằng đất. Cho đến khi đối với 
những nhà bằng đất ấy, lòng tham chưa thoát ly, lòng 
dục chưa thoát ly, lòng ái chưa thoát ly, lòng khát chưa 
thoát ly, lòng nhiệt tình chưa thoát ly, lòng khát ái 
chưa thoát ly, thời chúng còn tham dính vào, thích 
chơi, chất chứa, và đăm trước những nhà bằng đất ấy.” 


qT) 


Có 2o 
Câu hỏi: Cái gì nuôi dưỡng chúng sanh? 


Đó là bốn loại thức ăn: thứ nhất, thực phẩm nuôi 
thân mạng (edible food); thứ nhì, xúc thực, tức là thế 
giới trong tâm hình thành từ tiếp cận căn-cảnh-thức 
(sense-impressions); thứ ba, tư niệm thực hay là hành 
(volitions); thứ tư, là thức thực (consclousness). 
Nhưng tất cả đều do ái mà ra. Kinh SN 12.11, bản địch 
TMC viết, trích: 

“Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến 
cho các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tồn 
tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ 
sanh. Thế nào là bốn? Một là đoàn thực hoặc thô hoặc 
tế, hai là xúc thực, ba là tư niệm thực, bốn là thức thực. 
Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này khiến cho các 
loại sanh vật hay khiến cho các loại chúng sanh được 
tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ 
sanh. 

Và này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này do cái gì 
làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái 
gì làm cho hiện hữu? Bốn loại đồ ăn này do ái làm 
nhân, do ái tập khởi, do ái tác sanh, do ái làm hiện 
hữu.”(12) 


222 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


33£xk 


Câu hỏi: Có /hể tiếp cận thế giới mà không đắm 
nhiêm, tức là vô sanh, hay không? 


Có thể, đó là khi thế giới căn-cảnh-thức dựng lập, 
mà không xem đó là thức ăn. Chữ “sắc” trong kinh dẫn 
sau là thế giới của “sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp” 
(cái được thấy, cái được nghe, cái được ngửi, cái được 
nêm, cái được chạm xúc, cái được tư lường suy nghĩ) — 
nếu không say đăm vị ngọt của sắc (những cái thấy 
nghe hay biết...) thì không bị đắm chìm. Tương tự với 
thọ, tưởng, hành, thức. 

Kinh SA 13, bản dịch của hai thầy Tuệ Sỹ & 
Thích Đức Thắng, trích: 

“Nếu chúng sanh nào không nếm vị ngọt của sắc 
thì sẽ không nhiễm đắm sắc. Vì chúng sanh nếm vị 
ngọt của sắc cho nên bị đắm trước. 

“Cũng vậy, chúng sanh nào không nếm vị ngọt của 
thọ, tưởng, hành, thức thì chúng sanh ấy không bị đắm 
nhiễm thức. Vì chúng sanh nêm vị ngọt của thọ, tưởng, 
hành, thức cho nên chúng sanh ấy bị nhiễm trước vào 
thức.” (13) 


33£xk 


Câu hỏi: Thể giới này sanh diệt thể nào, tức là tập 
khởi thể nào và đoạn điệt thể nào? 


Kinh SN 12.44, bản dịch TMC viết: 

“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới tập khởi? 

Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. 
Do ba cái tụ họp, nên có xúc. Do duyên xúc nên có 
thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. 
Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. 


223 


NGUYÊN GIÁC 


Do duyên sanh, nên có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não 
sanh khởi. Đây là thế giới tập khởi. 

Do duyên lỗ tai và các tiếng... Do duyên lỗ mũi và 
các hương... Do duyên lưỡi và các vị... Do duyên thân 
và các xúc... Do duyên ý với các pháp, ý thức khởi 
lên. Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có 
thọ... Do duyên sanh nên giả chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não, sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, đây là sự tập khởi 
của thê giới. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới đoạn diệt? 

Do duyên con mắt vả các sắc, nhãn thức khởi lên. 
Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. 
Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ây 
một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu 
diệt... Đây là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uấn này. 
Đây là thế giới đoạn diệt. 

Do duyên lỗ tai và các tiếng... Do duyên lỗ mũi và 
các hương... Do duyên lưỡi và các vị... Do duyên thân 
và các xúc...” (14) 


x3£xk 


Câu hỏi: Có một thức bất biến đã và đang luân 
chuyên kiếp này sang kiếp kia trong cuộc tải sanh? 


Không, không hề có thức bất biến nào như thế. 
Trong Kinh MN 38, bản dịch TMC, trích: 

“Tý-kheo tên là Sati khởi tà kiến: thức này dong 
ruôi, luân chuyển nhưng không đối khác. 

Chư Tỷ-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói 
thức do duyên khởi. Không có duyên, thức không hiện 
khởi. Nhưng Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá, 
không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, 
còn tự pháp hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức, và 


224 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho kẻ 
mê mờ ấy... 

..ẲNày các Tỷ-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào 
thai thành hình: ở đây, cha mẹ có giao hợp và người 
mẹ không trong thời có thể thụ thai, và hương âm 
(gandhabba) không hiện tiền, như vậy bào thai không 
thể thành hình. Ở đây, cha và mẹ có giao hợp, và 
người mẹ trong thời có thê thụ thai, nhưng hương ấm 
(gandhabba) không hiện tiền, như vậy bảo thai không 
thể thành hình. Và này các Tỷ-kheo, khi nào cha mẹ có 
giao hợp, và người mẹ trong thời có thể thụ thai, và 
hương âm có hiện tiền; có ba sự hòa hợp như vậy, thì 
bào thai mới thành hình.” (15) 


332k 


Câu hỏi: Có ung ấm (giữa đời này và đời sau) 
không, và cách nào đề vượt dòng sanh tử? 


Có trung ấm, tức khoảng giữa đời này và đời sau, 
gọi là giữa hai đời, nhưng Kinh không nói thời lượng 
trung âm. Cách vượt thoát sanh tử là lìa chấp trước, 
không dính mắc. Trong Trung Bộ, Kinh MN 144, bản 
dịch TMC viết: 

“Tôn giả Mahãcunda nói với Tôn giả Chamna: 

—Do vậy, này Hiền giả Channa, lời dạy này của 
Thế Tôn phải được thường trực tác ý: “Ai có chấp 
trước là có dao động. Ai không chấp trước là không có 
dao động. Không có dao động, thời có khinh an; có 
khinh an thời không có hy cầu (nati); không có hy cầu 
thời không có khứ lai; không có khứ lai thời không có 
tử sanh; không có tử sanh thời không có đời này, 
không có đời sau, không có giữa hai đời. Như vậy là 
sự đoạn tận đau khổ”. (16) 


225 


NGUYÊN GIÁC 


x3£xk 


Câu hỏi: Cái gì làm nhiên liệu cho tải sanh? Khi 
thân này đoạn tận trong khi chưa thọ thân khác, cải gì 
làm nhiên liệu cho trung đm? 


Tham ái. Sanh là do chấp thủ, nhưng tham ái luôn 
là nhiên liệu. Trong Kinh SN 44.9, bản địch TMC viết, 
trích: 

“Ví như, này Vaccha, một ngọn lửa cháy đỏ khi 
nào có nhiên liệu (saupàdàna), không phải không có 
nhiên liệu. Cũng vậy, này Vaccha, Ta tuyên bố về sanh 
khởi đối với người có chấp thủ (sanh y), không phải 
với người không có chấp thủ. 

—Thưa Tôn giả Gotama, trong khi có gió thôi 
ngọn lửa đi thật xa, thời Tôn giả Gotama tuyên bố cái 
øì làm nhiên liệu cho ngọn lửa này? 

—Này Vaccha, trong khi có gió thổi ngọn lửa đi 
thật xa, thời Ta nói chính gió là nhiên liệu. Trong khi 
ấy, này Vaccha, chính gió là nhiên liệu (upảdảna). 

— Thưa Tôn giả Gotama, trong khi một loài hữu 
tình quăng bỏ thân này để sanh vào một thân khác, thời 
Tôn giả Gotama tuyên bố cái gì làm nhiên liệu cho 
thân này? 

—Này Vaccha, trong khi một loài hữu tình quăng 
bỏ thân này và sanh vào một thân khác, này Vaccha, 
Ta tuyên bố rằng trong khi ấy chính ái (tanhà) là nhiên 
liệu (upàdànam).” (17) 

Bản Anh dịch của Bhikkhu Bodhi, dùng chữ cụ thể 
hơn, rằng khi đã từ trần mà chưa tải sanh: 

“When, Vaccha, a being has laid down this body 
but has not yet been reborn in another body, I declare 
that 1t 1s fuelled by craving. For on that occasion 
craving 1s 1s fuel.” (Dịch: Vaccha, khi một chúng sanh 


226 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


đã nằm thân này xuống rôi, mà chưa tái sanh trong 
một thân khác, ta nói rằng...) (17) 

Ghi chú #382 nơi trang 1456 của Bhikkhu Bodhi 
trong, bản sách giấy Tương Ưng Bộ cho Kinh SN 44.9, 
nói răng lời dạy của Đức Phật cho thấy một khoảng 
trồng trung ám giữa thời điểm chết của thân này và 
thời điểm nhập thai cho thân sau, và Kinh này trái với 
kiểu lý luận “tải sanh tức khắc ” của Theravada. (11) 

Bản Anh dịch của Bhikkhu SuJato cũng tương tự: 

“When someone who 1s attached has /2iŸ down 
this body, Vaccha, and has not been reborn 1n one oŸ 
the realms, I say theyre fueled by craving. For craving 
1s ther fuel then.” (17) 


x3£xk 


Câu hỏi: Có phải chúng sanh trong cõi trung ấm 
lang thang vát vơ như văn học dán gian thường nói? 


Trả lời răng không nhất thiết, bởi vì tất cả đều từ 
hạnh nghiệp. Trong Kinh DN 2, Đức Phật sử dụng 
hình ảnh ngôi nhà dụ cho thân người, khi chết đi là rời 
nhà này để vào nhà kia, nhưng vấn có những chúng 
sanh chưa vào nhà mới được, vẫn còn (nơi trung ấm) 
đang “đi qua lại trên đường, ngồi ở giữa ngã tư hay 
trên đài thượng.” Người trên đài thượng là bậc thánh 
được giải thoát trong nơi trung âm, gọi là Trung gian 
Niết bản (Bhikkhu Sujato: (heyre extinguished in- 
between one liƒe and the next). 

Kinh DN 2, bản dịch TMC viết, trích: 

“Như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân 
thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng 
chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ 
thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của chúng. 


227 


NGUYÊN GIÁC 


Này Đại vương, ví như một tòa lầu có thượng đài, 
giữa ngã tư đường, một người có mắt đứng trên ấy, sẽ 
thấy những người đi vào nhà, đi từ nhà ra, đi qua lại 
trên đường, ngồi ở giữa ngã tư hay trên đải thượng. 
Người ây nghĩ: “Những người này đi vào nhà, những 
người này đi từ nhà ra, những người này đi qua lại trên 
đường, những người này ngồi giữa ngã tư, trên đải 
thượng”. Cũng vậy, này Đại vương với tâm định tĩnh, 
thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ- 
kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của 
chúng sanh. VỊ ây với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thấy sự sống và chết của chúng sanh.” (18) 


332k 


Câu hỏi: Có phương pháp nhanh chóng nào để 
giải thoát, không còn vướng gì nữa trong đời này, đời 
sau và đời chặng giữa (rung ám)? 


Câu trả lời là có Thiền pháp như thế. Đức Phật nói 
trong Kinh Bahiya (Ud 1.10), ngôn ngữ rất minh bạch 
về đời chặng giữa, bản TMC: 

“- Vậy này Bàhiya, Ông cần phải học tập như sau: 
"Trong cái thây, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ 
chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ 
tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là các thức tri ". Như 
vậy, nàyBàhiya, Ông cần phải học tập. Vì rằng, này 
Bàhiya, nêu với Ông, trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy; 
trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, 
sẽ chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái 
thức tri. Do vậy, này Bàhiva, ông không là chỗ ấy. Vì 
rằng, này Bàhiya, Ông không là đời này, không là đời 
sau, không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận 
khổ đau.” (19) 


228 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Lời Đức Phật rất minh bạch rằng có một đời 
chặng giữa -- chúng ta quen gọi là trung âm. Cuôi bài 
sẽ dân thêm ba bản tiêng Anh của Kinh Bahiya. 


332k 


Câu hỏi: Ki Tôn giả Màlukyaputta nói rằng tự 
thấy mình già rồi, nên xin Đức Phật thuyết pháp văn 
tắt để tự thân khẩn cấp tu giải thoát, Đức Phật dạy 
pháp nào? 


Tương tự như Kinh trên, Kinh Màlukyaputta Sutta 
Hích như Sau, cũng nói về CÕI trung âm: 





đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã, đến. cuối cuộc 
đời, mong Thế Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho conl 
Mong Thiện Thệ hãy thuyết pháp văn tắt cho con! 
Chắc chắn con sẽ hiểu ý nghĩa lời Thế Tôn giảng. 
Chặắc chắn con sẽ trở thành người thừa tự pháp của Thế 
Tôn... 

..này Màlukyaputta, đối với các pháp được thấy, 
được nghe, được cảm nhận, được biết đến, Ông sẽ chỉ 
thấy được với những vật thấy được, chỉ nghe được với 
những vật nghe được, chỉ cảm nhận được đối với 
những vật cảm nhận được, chỉ nhận biết được đối với 
những vật nhận biết được. Cho nên, này Màlukyaputta, 
Ông không có vì cái ây. Do vì, này Màlukyaputta, c 
không có vì cái ấy, nên Ông không có: “Ở nơi đây 
Do vì, này Màlukyaputta, Ông không có: “Ở nơi đây” ` 
do vậy, này Màlukyaputta, Ông sẽ không có đời này, 
đời sau, và giữa hai đời ấp. Đây là sự chấm dứt khổ 
đau.” (20) 


x3£xk 


229 


NGUYÊN GIÁC 


Câu hỏi: 7»ưởờng nghe nhiễu thầy nói về pháp tu 
vô sở trụ (không chấp trước — không trụ vào sắc thanh 
hương vị xúc pháp), xin hỏi pháp này có vượt sinh tử 
cả đời này, đời sau, và đời chặng giữa hay không? 


Đó cũng là pháp đoạn tận khổ đau ngay ở đây 
và bây giờ, chủ đề của Kinh Kim Cang. Kinh MN 144 
cũng nhắc về đời này, đời sau, và đời chặng giữa, bản 
TMC trích: 

“Tôn giả Mahãcunda nói với Tôn giả Chanmna: 

—Do vậy, này Hiền giả Channa, lời dạy này của 
Thế Tôn phải được thường trực tác ý: “Ai có chấp 
trước là có dao động. Ai không chấp trước là không có 
dao động. Không có dao động, thời có khinh an; có 
khinh an thời không có hy cầu (nati); không có hy cầu 
thời không có khứ lai; không có khứ lai thời không có 
tử sanh; không có tử sanh thời không có đời này, 
không có đời sau, không có giữa hai đời. Như vậy là 
sự đoạn tận đau khổ”. (21) 


xˆ3£xk 


Câu hỏi: Có /hể giải thoát nơi trung ấm hay 
không? 


Rắt là hy hữu. Một số vị vào được Niết Bàn nơi 
trung ấm thân, khi chết là vào Thánh vị A Na Hàm và 
từ đây vào Trung gian Niết bàn. Kinh AN 7.55, bản 
dịch TMC viết, trích: 

“Tỷ-kheo trong khi thực hành như vậy suy nghĩ 
như sau: “Nếu cái này không có, cái này có thể không 
phải của ta. Nếu cái này sẽ không có, cái này sẽ không 
phải của ta. Cái gì có, cái gì được thành, ta đều từ bỏ”. 
Vị ấy có được xả. Vị ấy không tham đắm sanh hữu, 
không tham đắm tích tụ của hữu; với chánh trí tuệ, vị 


230 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


ây thấy có con đường vô thượng tịch tịnh. VỊ â ây chưa 
chứng ngộ trọn vẹn hoản toàn con đường ấy. Vị ây 
chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn mạn tùy miên. VỊ ây 
chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu tham tùy miên. 
Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoản toản vô minh tùy 
miên. Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy chứng 
được Trung gian Niết-bàn. Ví như, này các Tỷ-kheo, 
một cái bát bằng sắt được đốt cháy cả ngày và được 
đập đánh, một miếng vụn có thể văng ra và trở thành 
nguội lạnh. Cũng vậy, nảy các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo trong 
khi thực hành, suy nghĩ như sau: “Nếu cái này không 
có, cái này có thể không phải của ta. Nếu cái nảy sẽ 
không có, cái này sẽ không phải của ta. Cái gì có, cái 
gì được thành, ta đều từ bỏ”. VỊ ấy có được xả, vị ấy 
không tham đấm. hữu, không tham đắm hậu hữu; với 
chánh trí tuệ, vị ây thấy có con đường vô thượng tịch 
tịnh. Và vị ây chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con 
đường ấy. Vị ấy chưa đoạn tận trọn vẹn hoản toàn mạn 
tùy miên. VỊ ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn hữu 
tham tùy miên. VỊ ây chưa đoạn tận trọn vẹn hoàn toàn 
vô minh tùy miên. Do diệt tận năm hạ phân kiết sử, vị 
ây chứng được Trung gian Niết-bàn.”(22) 

Bản tiếng Anh của Bhikkhu Sujato nói rõ hơn: 
Mith the cnding oƒ the five lower ƒetters they”re 
exftinguished in-between one ljƒe and the next. (Dịch: 
Do diệt tận năm hạ phần kiết sử, các vị này vào Niễt 
bàn nơi thân trung ấm khoảng giữa đời này và đời 
sau.) (22) 


332k 


Câu hỏi: Chứng fa nên làm gì để giúp tất cả các 
chúng sanh, trong đó có cha mẹ nhiễu đời của chúng 
ta, trong thân trung ấm, vì họ có thể đang “đi từ nhà 
cũ ra mà chưa tìm được nhà mới, đang đi qua lại trên 


231 


NGUYÊN GIÁC 


đường, hay đang ngôi ở giữa ngã tr” với nghiệp thức 
bát định? 


Xin mạn phép trả lời rằng nên hàng ngày tụng 
Kinh Từ Bi (Metta Sutta). Kinh này cũng có thê dùng 
cho pháp Thiền Tâm Từ, trong đó Đức Phật dạy là hãy 
nguyện bình an cho tất cả mọi loài, kế cả những loài 
sắp sinh (hiểu là trong thân trung ấm). Đây cũng là 
một trong những bản kinh xưa nhất, khi chư tăng còn 
phải sống nơi góc rừng, chân núi —- ký số Kinh Từ Bi 
trong nhóm Kinh Tập ghi là Sutta Nipata I.8. 

Trích Kinh Từ Bi, bản dịch của Thầy Thích Nhất 
Hạnh: 

“Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm: 

Nguyện cho mọi người và mọi loài được sống 
trong an toản và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh 
thơi. 

Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất 
đều được sống an lành, những loài yếu, những loài 
mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, 
những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những 
loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gân, những 
loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh. 

Nguyện cho đừng loải nào sát hại loài nào, đừng ai 
coi nhẹ tính mạng của alI, đừng ai vì giận hờn hoặc ác 
tâm mà mong cho ai bị đau khô và khốn đồn. 

Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che 
chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi 
mà đối xử với tất cả mọi loài...” (23) 

Trong các bản tiếng Anh _.. chỉ mang một nghĩa 
cụ thê là thân trung âm: 

Andy OlendzkI dịch là: Wnether born already or 
noí yet born (dù đã sanh hay chưa sanh); 

Amaravati Sangha dịch: 7Tose born and tfo-be- 
born (những ai đã sanh và sắp sanh); 


232 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Ven. Khantipalo dịch: /hose that are here, those 
seeking to exisí (những chúng sanh nơi đây, và những 
chúng sanh đang tìm nơi sanh). 

Có 19 bản dịch tiếng Anh Kinh Metta Sutta cũng 
ghi nối kết ở (23). 

Thêm nữa, Kinh Từ Bi nên tụng hàng ngày, Thiền 
Tâm Từ nên tập hàng ngày, không chỉ để câu nguyện 
cho cha mẹ nhiều đời trong thân trung âm và tất cả các 
chúng sanh ba cõi, mà còn vì lời Đức Phật dạy rằng 
cúng dường Đức Phật và hàng trăm bậc Thánh, rằng 
xây chùa và dâng cúng Tam Bảo cũng không có phước 
đức bằng “có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa 
bỏ, tu tập từ tâm... và có aI dầu chỉ trong một khoảnh 
khắc búng ngón tay, tu tập tưởng vô thường.” (Kinh 
AN9.20) (24) 

Do vậy, hàng ngày tụng Kinh Từ Bi, tu Thiền Tâm 
Từ cũng là một cách cúng vong tuyệt vời nhất vậy. 


GHI CHÚ: 


(1) Kinh DN 32, bản Việt: 
https://suttacentral.net/dn32/vi/minh_ chau - bản Anh 
(Bhikkhu SuJato): https://suttacentral.net/dn32/en/suJato 

(2) Kinh AN 10.177: 
https://suttacentral.net/an10.177/viminh_ chau 

(3) Kinh SA 1041: 
https://suttacentral.net/sa1041/vi/tue_sy-thang 

(4) Kinh Snp 3.8: 
https://suttacentral.net/snp3.8/en/mills 

(5) Kinh SN 5.3: 
https://suttacentral.net/sn5.3/vi/minh_ chau 

(6) Kinh SN 1.57: 
https://suttacentral.net/sn1.57/vi/minh_ chau 

(7) Kinh AN 8.36: 
https://suttacentral.net/an8.36/vi/minh_ chau 

(5) Kinh DN 23: 
https://suttacentral.net/dn23/vi/minh_ chau 


233 


NGUYÊN GIÁC 


(9) Kinh AN 6.57: 
https://suttacentral.net/an6.57/vi/minh_ chau 

(10) Kinh SN 35.33: https://suttacentral.net/sn35.33- 
42/vminh_ chau 

(11) Kinh SN 23.2: 
https://suttacentral.net/sn23.2/vi/minh_ chau 

(12) Kinh SN 12.11: 
https://suttacentral.net/sn12.I1/viminh_ chau 

(13) Kinh SA 13: 
https://suttacentral.net/sal3/vi/tue_sy-thang 

(14) Kinh SN 12.44: 
https://suttacentral.net/sn12.44/viminh_ chau 

(15) Kinh MN 38: 
https://suttacentral.netmn38/vi/minh_ chau 

(16) Kinh MN 144: 
https://suttacentral.netmn144/viminh_ chau 

(17) Kinh SN 44.9, bản của HT Thích Minh Châu: 
https://suttacentral.net/sn44.9/vi/minh_ chau 

Bản Bhikkhu Bodhi: 
https://suttacentral.net/sn44.9/en/bodhi 

Note #382 của Bhikkhu Bodhi: “Tam aham 
tanhũpadaãnam vadãmi. The Buddhas statement seems to 
mply that a temporal gap can Iintervene between the death 
moment and reconception. Since this contradicts Theravaäda 
orthodoxy, Spk contends that at the death moment 1fself the 
being 1s said to be “not yet reborn” because the rebirth- 
Consc1ousness has not yet arisen.” (The Connected 
Discourses ofthe Buddha: A New Translation of the 
Samyutta Nikaya) 

Bản Bhikkhu SuJato: 
https://suttacentral.net/sn44.9/en/suJato 

(18) Kinh DN 2: 
https://suttacentral.net/dn2/viminh_ chau 

(19) Kinh Bahiya: 
https://thuvienhoasen.org/a25130/kinh-bahiya 

Bản của Bhikkhu AnandaJotI: Bahiya, you will not be 
here or hereafter or in between the two——Just this 1s the end 
Of suffering.” https://suttacentral.net/ud1.10/en/anandajJoti 


234 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Bản của Ireland: then, Bahiya, you wIll be neither here 
nor beyond nor 1n between the two. Just this 1s the end of 
suffering." 
https://www.accessfoinsight.org/tipitaka/kn/ud/ud. 1.10.1rel. 
html 

Bản của Thanissaro Bhikkhu: When there 1s no you 
there, you are neither here nor yonder nor between the two. 
https://www.accesstoInsight.org/tipitaka/kn/ud/ud. 1.10.than 
.‹html 

(20) Kinh Màlukyaputta Sutta: 
https://suttacentral.net/sn35.93/vi/minh_ chau 

(21) Kinh MN 144: 
https://suttacentral.netmn144/viminh_ chau 

(22) Kinh AN 7.55, bản HT Thích Minh Châu: 
https://suttacentral.net/an7.55/vi/minh_ chau 

Bản Bhikkhu SuJato: 
https://suttacentral.net/an7.55/en/suJato 

(23) Kinh Từ Bi, bản dịch HT Nhất Hạnh: 
https://thuvienhoasen.org/a10456/kinh-tu-bi-metta-sutta 

Nhóm 19 bản Anh dịch Metta Sutta: 
http://www.leighb.com/mettasuttas.htm 

(24) Kinh AN 9.20: 
https://suttacentral.net/an9.20/vi/minh_ chau 


235 


NGHIỆP VÀ GIẢI NGHIỆP THEO 
CHÁNH PHÁP 


Xây nhiều chùa lớn, dựng nhiều tượng Phật không 
lồ có thể giải nghiệp hay không? Cầu nguyện siêng 
năng, cúng tiền nhiều cho đại tăng có thể giải nghiệp 
hay không? Đó là những câu hỏi đang được nhiều Phật 
tử quan tâm. 

Kinh Phật dạy có nhiều cách giải nghiệp. Sau đây 
là trích dịch một số kinh liên hệ tới nghiệp và giải 
nghiệp. 


Tác ý là nghiệp. Khởi lên ý định, suy tính tư 
lường (ntention) là nghiệp (kamma), vì khởi dậy từ 
tham, từ ước muốn. Kinh AN 6.63 viết: 

“Tác ý, ta nói với chư tỳ kheo, chính là nghiệp. 
Khi tác ý, là gây nghiệp cho thân, khẩu và ý.” 


x3£xk 


Cầu nguyện vô ích. Nghiệp lành, phước đức 
không thê tới từ kinh cầu nguyện hay ước muốn. Kinh 
AN 5.43 viết: 


236 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


“Năm phước này được chờ đón, ưa chuộng, vui 
thích, và khó đạt được trong cõi này. Năm phước nào? 
Trường thọ... nhan sắc... vui sướng... vị thế [xã 
hội]... tái sanh vào cõi trời... Bây giờ, ta nói với các 
ngươi, năm điều đó không đạt được qua cầu nguyện 
hay ước nguyện.” 


332k 


Tự quán chiếu sẽ giải nghiệp. Hãy tư duy, quán 
sát rằng chính mỗi người mang nghiệp riêng môi 
người, tự trách nhiệm về nghiệp của mình, là thừa tự từ 
nghiệp lành và dữ qua thân, khẩu, ý. Quán sát, tư duy 
như thế sẽ làm ác hạnh trong thân khâu ý được đứt bỏ 
hoàn toàn hay yếu đi. Kinh AN 5.57 viết: 

“Tôi là sở hữu chủ nghiệp của chính tôi, là thừa tự 
nghiệp của chính tôi, sinh ra từ nghiệp của chính tôi, 
liên hệ xuyên qua nghiệp của chính tôi, và có nghiệp 
của chính tôi như người hòa giải của tôi. 

“Đó là sự kiện mỗi người hãy tự quán chiếu 
thường, cho dù là nam hay nữ, là tại gia hay xuất gia... 

“Bây giờ, dựa vào chuỗi lý luận về cách quán sát 
tư duy thường xuyên đó... răng “ôi là sở hữu chủ 
nghiệp của chính tôi, là thừa tự nghiệp của chính tôi, 
sinh ra từ nghiệp của chính tôi, liên hệ xuyên qua 
nghiệp của chính tôi, và có nghiệp của chính tôi như 
người hòa giải của tôi. Bất cứ những gì tôi làm, dù tốt 
hay xấu, tôi cũng sẽ là thừa tự nhiệp cho việc làm đó. 
Có những chúng sanh tự làm những việc bất thiện 
trong thân... trong khẩu... trong ÿ... Khi thường xuyên 
tư duy quán sát như thế, tà hạnh trong thân, khẩu và ý 
sẽ hoặc là được buông xả toàn bộ hay yếu dân đi...” 


332k 


237 


NGUYÊN GIÁC 


Đẹp và giàu... Hoàng Hậu Mallikã hỏi Đức Phật 
rằng nghiệp lành nảo dẫn tới nhan sắc xinh đẹp, tải sản 
lớn... cho người phụ nữ. Đức Phật trả lời trong Kinh 
AN 4.197 rằng (bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh 
Châu): 

“Ở đây, này Mallikà, có hạng nữ nhân không phẫn 
nộ, não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có 
nổi nóng, không có nổi giận, không nổi sân, không 
sừng sộ, không gây hắn, không biểu lộ phẫn nộ, không 
sân hận, không bất mãn. Người này bố thí cho Sa-môn, 
Bà-la-môn món ăn vật uông, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương, phấn sáp, giường năm, trú xứ, đèn đuốc; tánh 
tình không keo kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, 
cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, 
không ganh ty, tức tối, trói buộc bởi ganh ty. Người 
ẫy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại 
đây, tái sanh dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tín, thảnh 
tựu với dung sắc thù thắng, giàu sang, tài sản lớn, sở 
hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn.” 


x3£xk 


Chúng sanh luân hồi trong ba cõi đều bị buộc theo 
nghiệp riêng từng cõi: nơi dục giới, thức được an lập 
trong giới thấp kém; nơi sắc giới, thức được an lập 
trong giới bậc trung; nơi vô sắc giới, thức được an lập 
trong giới bậc thù thắng. Kinh AN 3.77 ghi lời Đức 
Phật dạy ngài Ananda về nghiệp trong cõi dục giới: 

“- Này Ananda, nếu không có hành động (nghiệp) 
và sự chín muồi của dục giới, thời dục hữu có thê trình 
bày được không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức 
là hột giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô 


238 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập 
trong giới thâp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái 
sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt.” 


x3£zk 


Hôm nay người này làm ra nghiệp, rồi tương lai 
hay kiếp sau sẽ lãnh nhận nghiệp quả. Câu hỏi rằng, 
người gáy ra nghiệp và người thừa tự nghiệp có phải 
là một người, hay hai người khác nhau? Đức Phật bác 
bỏ cả hai trường hợp, nói rằng hễ đáp thế nào cũng sẽ 
là cực đoan; và ngài chủ trương trung đạo, nói trong 
Kinh SN 12.46, trích: 

“Ngồi xuống một bên, vị Bà-la-môn ây bạch Thế 
Tôn: 

——Thưa Tôn giả Gotama, có phải người hành động 
là người cảm thọ? 

—Này Bà-la-môn, người hành động là người cảm 
thọ, ấy là một cực đoan. 

——Thưa Tôn giả Gotama, có phải người hành động 
khác, người cảm thọ khác? 

——Người hành động khác, và người cảm thọ khác, 
ây là cực đoan thứ hai. Này Bà-la-môn, từ bỏ hai cực 
đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo. 

Do duyên vô minh nên có hành. Do duyên hành 
nên có thức. Do duyên thức nên có danh sắc... Như 
vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uân này. 

Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn 
toàn nên hành diệt. Do hành diệt... Như vậy là sự đoạn 
diệt của toàn bộ khổ uẫn nảy.” 


332k 


Thế nào là nghiệp cũ? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
đều là nghiệp cũ. Thê nảo là nghiệp mới? Việc mình 


239 


NGUYÊN GIÁC 


làm bây giờ với thân, khẩu, ý là nghiệp mới. Cách nào 
để đoạn diệt nghiệp? Đó là Bát Chánh Đạo. 

Kinh SN 35.145 giải thích (trích bản dịch của HT 
Thích Minh Châu): 

“- Này các Tý-kheo, Ta thuyết về các nghiệp mới 
và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến sự 
đoạn diệt các nghiệp. Hãy lăng nghe và suy nghiệm 
kỹ. Ta sẽ giảng. 

Này các Tỷ-kheo, thế nảo là nghiệp cũ? 

Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, 
được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai... 
Mũi... Lưỡi... Thân... Ý cần phải quán là nghiệp cũ, 
được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. 

Các Tyỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp cũ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp mới? Này 
các Tỷ-kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với 
lời nói, hay với ý. Này các Tyỷ-kheo, đây được gọi là 
nghiệp mới. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là nghiệp đoạn diệt? 
Sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ 
vậy cảm thấy giải thoát. Này các Tý-kheo, đây được 
gọi là nghiệp đoạn diệt. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
nghiệp đoạn diệt? Đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh 
niệm, chánh định. Này các Ty-kheo, đây gọi là con 
đường đưa đến nghiệp đoạn diệt.” 


Có 2o 
Cúng dường thức ăn, hay bố thí thức ăn sẽ được 


quả lành nào? Bô thí thức ăn là giúp người nhận dài 
thêm thọ mạng, giúp sắc diện tôt hơn, giúp thêm an 


240 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


lạc, và giúp sức mạnh. Kinh AN 4.57 viết (bản dịch 
HT Thích Minh Châu): 





“ Các Thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn, này 
Suppavàsà, bố thí bốn sự cho những người nhận. Thế 
nào là bốn? 

Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức 
mạnh. Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia 
phần thọ mạng, thuộc cõi Trời hay cõi Người. Sau khi 
cho dung sắc, người cho được chia phần dung sắc, 
thuộc cõi Trời hay cõi Người. Sau khi cho an lạc, 
người cho được chia phần an lạc, hoặc thuộc cõi Trời, 
hoặc thuộc cõi Người. Sau khi cho sức mạnh, người 
cho được chia phần sức mạnh, thuộc cõi Trời, hay cõi 
Người. Này Suppavàsà, khi Thánh nữ đệ tử bố thí đồ 
ăn, bố thí bốn sự nảy cho những người nhận.” 


x3£xk 


Cách nào giải được các nghiệp bất thiện nhỏ nhặt? 
Cũng như hạt muối bỏ vào ly nước sẽ làm người uống 
thấy mặn, nhưng hạt muối bỏ vào Sông Hằng sẽ không 
tác dụng mặn được. Do vậy, Đức Phật nói rằng một 
nghiệp ác nhỏ có thể đấy chúng ta xuống địa ngục, 
trong khi với người biết tu, nghiệp nhỏ như thế sẽ 
gần như không tác dụng. Kinh AN 3.99 viết (bản 
dịch HT Thích Minh Châu), trích: 

“- Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có 
làm nghiệp ác nhỏ mọn, vả nghiệp ác ấy đưa người ấy 
vào địa ngục? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không tu 
tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu 
tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. 
Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp ác nhỏ 
mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. 


241 


NGUYÊN GIÁC 


Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút 
ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là 
nhiều? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 
tập. giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, 
không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. 
Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác 
nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến 
cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng 
không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều.” 


x3£xk 


Xây chùa khống lồ cho chư tăng bốn phương có 
công đức lớn ra sao? Kinh sắp dẫn sau đây có vẻ như 
Đức Phật muốn nói cho hoàn cảnh hiện nay tại Việt 
Nam, nơi nhiều chùa lớn đang xây. Đức Phật nói, xây 
chùa không lỗ cho chư tăng bốn phương cũng không 
thể có công đức bằng, khởi tâm tịnh tín quy y Phật 
Pháp Tăng. Rồi như thế cũng không có công đức băng 
tự mình giữ giới cho thanh tịnh. Rồi như thế cũng 
không có công đức băng tự mình trong một khoảnh 
khắc tu tâm từ bi. Rồi như thế cũng không có công đức 
băng trong một khoảnh khắc tu tập tưởng vô thường. 

Như thế, cách giải nghiệp tốt nhất là trong một 
khoảnh khắc khởi tâm từ bi, và trong một khoảnh khắc 
tu lập tưởng vô thường. Kinh AN 9.20 viết như sau 
(bản dịch của HT Thích Minh Châu): 

'“Thuở xưa, này Gia chủ, có một vị Bà-la-môn tên 
là Velàma. Vị ấy bồ thí rộng lớn như sau: Vị ấy bố thí 
84.000 bát bằng vảng đựng đây bạc. Vị ấy bố thí 
84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng. Vị ấy bố thí 
84.000 bát băng đồng đựng đây châu báu. Vị ấy bố thí 


242 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


84.000 con voi với đồ trang sức bằng vảng, với các 
ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ 
vàng và §4.000 cỗ xe, được trải với da sư tử, được trải 
với da cọp, được trải với da báo, được trải với mềm 
màu vàng, với những trang sức băng vàng, với các 
ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ 
vàng. Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa, cột bằng những 
sợi dây gai mịn với những thùng sữa bằng bạc. Vị ấy 
bố thí 84.000 thiếu nữ, trang sức với những bông tai 
băng châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 giường năm trải 
nệm bằng len thêu bông, nệm bằng da con sơn dương 
gọi là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, có đầu 
gối chân màu đỏ hai phía. Vị ấy bố thí 84.000 thước 
vải, bằng vải gal mịn mảng nhất, bằng vải lụa mịn 
mảng nhất, bằng vải len mịn mảng nhất, bằng vải bông 
mịn màng nhất. Và ai có thể nói về các đồ ă ăn, đồ uống, 
loại cứng, loại mềm, các loại đồ ăn nếm và các loại 
nước đường. “Chúng tôi nghĩ chúng chảy như dòng 
sông”. 

Có thể, này Gia chủ, Ông nghĩ: “Có thể Bà-la-môn 
Velàma là một người nào khác, vị đã bố thí một cách 
rộng lớn như vậy”. Này Gia chủ, chớ có nghĩ như vậy. 
Chính lúc ấy, Ta là Bà-la-môn Velàma, chính Ta đã bố 
thí rộng lớn ấy. Nhưng nảy Gia chủ, khi bố thí ấy được 
cho, không có một ai xứng đáng để nhận bố thí. Không 
có một ai làm cho thanh tịnh bố thí ấy. Này Gia chủ, 
dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng lớn, nêu có ai bố 
thí cho một người chánh kiến, bố thí này lớn hơn quả 
lớn kia. 

Này Gia chủ, dầu Bả-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn và có ai bố thí cho 100 người chánh kiến, và 
có ai bố thí cho một vị Nhất lai, bố thí này quả lớn hơn 
bố thí kia. 

Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí 
rộng lớn, vả có aI bố thí cho 100 người Nhất lai, và có 


243 


NGUYÊN GIÁC 


ai bố thí cho một vị Bắt lai, bố thí này quả lớn hơn bố 
thí kia. 

Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 vị Bắt lai, và có ai bố 
thí cho một vị A-la-hán, bố thí này quả lớn hơn bồ thí 
kia. 

Này Gia chủ, dầu Bả-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn hơn, và có ai bố thí cho một vị A-la-hán, và 
có ai bố thí cho một vị Độc Giác Phật, bố thí này quả 
lớn hơn bồ thí kia. 

Này Gia chủ, dầu cho Bả-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn và có người bố thí cho 100 vị Độc Giác Phật, 
có ai bố thí cho Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, bố thí này quả lớn hơn bồ thí kia. 

Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn, và có ai bố thí cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phật là vị thượng thủ, và có ai xây dựng một tinh xá 
cho chúng Tăng trong bốn phương... 

và có aI với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp và Tăng, 
và có ai với tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm Say rượu men, 
rượu nấu... 

Và có ai với tâm tịnh tín, chấp nhận học pháp... 
bỏ không đăm say rượu men, rượu nấu, và ai tu tập ã 
tâm giải thoát, cho đến trong khi khoảnh khắc vắt sữa 
bò, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. 

Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn, có ai bố thí một vị đầy đủ chánh kiến.. vả có 
ai bố thí cho 100 vị đầy đủ chánh kiến.. và có ai bố thí 
một vị Bắt lai... và có ai bố thí trăm vị Bắt lai, và có ai 
bố thí một vị A-la-hán... và có ai bố thí trăm vị A-la- 
hán... 


244 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


và có ai bố thí một vị Độc giác Phật, và có ai bố 
thí trăm vị Độc giác Phật, và có ai bố thí Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác... 

và có ai bố thí chúng Tý-kheo với đức Phật là vị 
cầm đầu, và có ai cho xây dựng một tỉnh xá cho chúng 
Tăng trong bốn phương... 

và có ai với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp và chúng 
Tăng... và có ai tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ 
sát sanh... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nấu.. 

và có ai dâu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa 
bò, tu tập từ tâm... 

và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng 
ngón tay, tu tập tưởng vô thường, bố thí này quả lớn 
hơn bố thí kia.” (1) 


GHI CHÚ: 


(1) Kinh AN 9.20 (Kinh Velàma): 
https:/ /suttacentral.net/an9.20/vi/minh_ chau 


245 


XÂY CHÙA VÀ XÂY ĐẠO TRÀNG 


Có nên xây chùa lớn? Hay chỉ nên xây chùa nhỏ? 
Những câu hỏi như thế đang được thảo luận. Bài viết 
này không có ý thảo luận (và tranh luận), duy chỉ 
muôn nêu lên vài khía cạnh bên lề -- những hình ảnh 
rời rạc về các ngôi chùa trong ký ức, và chép lại lời 
Đức Phật dạy trong Kinh SA 805. 

Thực ra, chuyện xây chùa lớn vượt ngoải tầm nhìn 
của một người đứng từ thật xa như tôi. Đó là cuộc thảo 
luận của các chuyên gia nhiều lĩnh vực. Thí dụ, các 
nhà kinh doanh về du lịch. Hiển nhiên là, một ngôi 
chùa không lỗ, hay một vòng cung du lịch tâm linh 
nhiều chùa sẽ tạo ra việc làm cho hàng chục ngản 
người. Các thành phố ven biển như Nha Trang, Vũng 
Tàu... không cần làm gì cũng thu hút du khách tới. 
Nhưng các làng xã nơi góc núi vắng, người dân có thê 
đang mong đợi các ngôi chùa lớn có thể tạo ra việc 
làm cho nhiều nĐØƯỜi, kế cả anh chạy xe ôm, chị bán 
nước mía... Không cần bao nhiêu kỹ năng, nhưng là 
việc làm suốt đời; đó là hy hữu trong thời robot. 
Nhưng cũng cần ý kiến từ các chuyên gia kế toán (và 
kiểm toán) xem xét, vì tiền chùa, từ nhận vảo tới chi ra 
đều nên tránh tham nhũng đục khoét, vì đất là của 
chính phủ (hình như nhiều chùa không thuộc sở hữu 
của GHPGVN?). Đó là chưa kế tới nên nghe ý kiến 


246 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


các chuyên gia xã hội học, xem tác dụng xây chùa lớn 
đối với các thị trân quanh chùa (thí dụ, nếu bên cạnh 
chùa lớn lại có casino như có bản tin từng nêu ra, thì 
hỏng; nếu thêm nhiều khóa thiền tập, nhiều lớp về Phật 
pháp thì tốt). 

Trước tiên, tôi nghĩ rằng nên xây nhiều chùa. Dĩ 
nhiên, nên trong phạm vi hợp lý của hoàn cảnh kinh tế 
và xã hội địa phương. Lý do đơn giản: thời thơ ấu nêu 
không quen nhìn thấy mái chùa (dù là các chùa nhỏ, 
không phải những kiến trúc có thể gây kinh ngạc các 
nhà mỹ thuật), nếu không thỉnh thoảng nghe tiếng kinh 
kệ (dù lúc đó không hiểu gì)... thì không chắc gì tôi đã 
có say mê với Phật pháp như hiện nay. 

Gia đình tôi thời đó sống trong xóm Chuông Bò, 
nơi đường Nguyễn Thông nôi dài. Vào thời kỳ hơn sáu 
thập niên về trước, nơi đó kế như hoàn toàn là miệt 
quê. Trong ký ức tôi về thời thơ ấu là các ao rau 
muỗng, các rặng tre xanh hai bên đường. Rạng sáng là 
nghe tiếng xe thô mộ, vó ngựa gập ghềnh. Có một thời 
tôi bị bệnh ghẻ, thuốc nảo uống cũng không hết. Má 
tôi đưa ra một bác sĩ ở đường Lê Văn Duyệt, chỗ gần 
nơi về sau có rạp hát Thanh Vân, chích thuốc mấy lần 
cũng không hết. Thế là ghẻ hành, ngứa quá, đêm ngủ 
khóc hoài thôi. Má tôi bắt hai dì đi xin đủ thứ lá, hễ 
nghe nói lá nào trị ghẻ là bắt đi xin liền; cứ mỗi chiều 
là nâu một nồi không lỗ, rồi má tắm cho tôi. 

Thế rồi, má tôi sốt ruột, đưa thăng nhóc ra ngôi 
đền thờ Mẫu, nhờ ông thây pháp hâu đồng nơi đó mặc 
áo xanh đỏ tím vàng, câm nhang vẽ lên không trung đủ 
thứ mà người ta gọi là bùa, rôi buộc dây ngũ sắc vào 
cô tôi. Nhưng cả tuần sau, khắp người tôi vân còn ghẻ 
và vẫn ngứa. Không hiểu sao hồi đó, tôi còn rất nhỏ, 
có thê là mới 2 hay tối đa là 4 tuổi, nhưng các hình ảnh 
dị thường đó vẫn in vào ký ức. Thế rồi đột ngột, tự 
nhiên, tới một ngày là hết ghẻ. Mấy bà dì mới kề công, 


247 


NGUYÊN GIÁC 


là nhờ hái lá ôi, nâu nước tắm mới hết ghẻ cho thăng 
Chít (tên hồi nhỏ, trong nhà). Bác sĩ xịn ở ngoài chợ 
Hòa Hưng, Chí Hòa cũng thua lá ôi. Thầy pháp cũng 
thua vậy, tương tự. Nhưng cũng có bà bạn má tôi, nói 
thế là đên Mẫu linh thiêng đấy nhé. 

Thực tế lả, ngôi đền Mẫu xa nhà tôi, so với một 
ngôi chùa lúc đó chỉ cách nhà tôi một khoảng sân cát 
lớn, đưa chân chỉ sải vài chục bước. Về sau, lòng tôi 
thắc mắc: tại sao má tôi không đưa thằng nhóc qua 
chùa nhờ ông sư chữa bệnh. Có thể, má tôi chưa bao 
giờ thấy thầy chùa chữa bệnh? Mà không lẽ, má tôi 
bước sang chùa để nhờ, Thầy ơi, xin Thầy tụng kinh 
cho thằng Chít hết ghẻ? Nếu có chuyện như thể, mây 
pho tượng Phật sẽ cười tới sập chùa. 

May mắn thời đó, nhiều người đi tới đền Mẫu hát 
châu văn hay xiên lình (sợ lắm, ngó là sợ), vẫn là Phật 
tử đi chùa. Cho nên, hồi nhỏ, tôi không thấy gì dị 
thường. Và rồi, hình ảnh thời thơ ấu của tôi vẫn là mái 
chùa không có kiến trúc gì đặc biệt đó, trong khi ký ức 
thoảng khi cũng là tiếng xe thổ mộ hòa lẫn tiếng 
chuông mõ... Kê lòng vòng như thế, để thấy rằng tất 
cả những cậu bé đều cần có ký ức thơ mộng vê những 
ngôi chùa. Đôi khi tôi hình dung rằng, nếu thời thơ âu 
của mình không gần ngôi chùa, thì không biết bây giờ 
Ta SaO. 

VỀ sau, tới lớp II (hồi đó, gọi là lớp Đệ nhị), tôi 
lại vào Chùa Xá Lợi, ngôi lê lết các góc trong khuôn 
viên chùa để cắm đầu, căm cô vào sách học thi. Hãy 
hình dung thêm, rằng nếu lúc đó không có Chùa Xá 
Lợi cho bọn học trò như tôi vào ngồi học thi, có thể tôi 
sẽ vào Nhà Thờ Kỳ Đồng hay vào Thư Viện Phục 
Hưng của các linh mục để ngồi học thi. 

Kể như thế, để thấy răng, cần rất nhiều chùa. Bởi 
vì có nhiều chùa (chưa nói về khái niệm chùa lớn), 
Phật pháp mới gắn liền với đời sống người dân. Dĩ 


248 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


nhiên, không phải tất cả các vị tăng, các vị ni đều là 
mô phạm điển hình; nhưng giới hạnh nghiêm túc hay 
không lại là chuyện khác, để Giáo hội giải quyết. 

Câu hỏi tới đây là, Đức Phật có khuyến khích xây 
nhiều chùa hay không? 

Thời kỳ đầu, khi các sư chưa vững vàng, Đức Phật 
luôn luôn bảo các sư hãy tới góc rừng, ven núi mà 
ngồi; thời kỳ sau, Đức Phật khuyến khích các vị sư đã 
vững vàng, hãy vào làng, hãy tiếp cận với người dân 
(có thê hiểu theo thời này, là hãy xây nhiều chùa). 

Trong Tạng A Hàm, Kinh SA 805, bản dịch của 
hai Thầy Tuệ Sỹ, Thích Đức Thăng kể răng, một nhà 
sư trong vườn Cấp Cô Độc, được Đức Phật khen ngợi, 
vì thiền tập đúng như lời Đức Phật dạy, nhưng Đức 
Phật cũng nói rằng có vị sư khác vi diệu hơn, vì cũng 
thiền tập như thế, nhưng điểm hơn là "ương vào làng 
xóm, thành ấp mà ở"... hiểu là, không còn ngồi gân 
Đức Phật nữa, mà đã hữu lẫn vào xã hội người dân "để 
xây chùa..." Kinh này trích: 

"Phật bảo T)-kheo A-lê-sắt-tra: 

“Ông tu tập thế nào An-na-ban-na niệm mà Ta đã 
giảng dạy?” 

T1)-kheo bạch Phật: 

“Đối các hành quá khứ con không luyễn tiếc, 
các hành vị lai không sanh ra hoan lạc, đổi với các 
hành hiện tại không sanh ra đắm nhiễm; khéo chân 
chánh trừ diệt những tưởng về đối ngại bên trong và 
bên ngoài. Con đã tu tập An-na-ban-na niệm mà Thể 
Tôn đã giảng dạy như vậy. ” 

Phật bảo T)-kheo A-lê-sắt-tra: 

“Ông thật sự đã tu An-na-ban-na niệm mà Ta đã 
giảng dạy, chứ chẳng phải không tu. Song có Tỳ-kheo 
đổi với chỗ tu tập An-na-ban-na niệm của ông lại còn 
có phần vi diệu hơn, vượt trội hơn. Những gì là An-na- 
ban-na niệm vỉ diệu hơn, vượt trội hon những gì Án- 


249 


NGUYÊN GIÁC 


na-ban-na niệm fu tập? T)-kheo nương vào làng xóm, 
thành ấp mà ở, như đã nói ở trên... cho đến, quán sát 
diệt thở ra, phải khéo học. Này Tỳ-kheo A-lê-sắt-tra, 
đó gọi là An-na-ban-na niệm vì diệu hơn, vượt trội hơn 
những gì An-na-ban-na niệm mà ông tu tập. `... "(T) 

(Bản Anh dịch Lapis Lazuli Texts: 

The Buddha said to Arista, “Bhiksu, you truÌy 
cultivate änapãnasmrti as [ have expounded 1t. lt is not 
uncultivated. However, bhiksu, In regard to your 
cultivation of ãnaãpãnasmrtI, there 1s still that which 1s 
superlor, surpassing, and hipher. What 1s 1t that 1s 
superlor and surpasses the cultivation by Arista of 
anapanasmrti? This bhiksu, 1f he depends upon a city 
or village... as previously stated In detall... up tfo 
skillfully training breathng out, contemplating 
cessaton. This, Arista Bhiksu, 1S superior and 
Surpasses your cultivation ofãnãpanasmrti.”) (1) 

Nghĩa là, nhà sư sau khi tu học vững vàng, phải 
vào thành phố, vào làng, sống dựa vào chúng sinh để 
làm phước điền, để hoằng pháp. Còn nhà sư ngồi nơi 
cốc vắng, cho dù tu giỏi cỡ nào, tuy được Đức Phật 
khen ngợi, vẫn không thể vi diệu như nhà sư bước vảo 
cõi bụi mà mở chùa. 

Có nghĩa là, chùa là gạch, cát, xi măng... Nhưng 
nơi đây nên hiểu lời Đức Phật dạy răng, khi nhà sư vào 
thị trấn, vào làng, không có nghĩa là dựng lên bón bức 
tường để ngôi, nhưng chỉ có nghĩa là, phải tiếp cận 
chúng sinh đề lập đạo tràng. 

Chùa là cái nhìn thấy được. Trong khi đạo tràng là 
vô hình, khó nhìn thấy, thoặt hiện, thoắt ấn. 

Tại Việt Nam đang có những đạo tràng lớn nhỏ 
khác nhau, có khi chỉ mươi người, có khi vài ngàn 
người. 

Hãy hình dung về một sân chùa tại Sài Gòn, hay 
tại Huẻ, hay tại Hà Nội: lúc 8 giờ sáng, có năm trăm 


250 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


(chúng ta chọn con số 500 cho có không khí Kinh 
Phật) Phật tử tới ngồi Thiên, tụng kinh, nghe chư tôn 
đức Tăng Ni thuyết pháp; tới 4 giờ chiều, nhóm 500 
Phật tử đó lui về nhà. Sân chùa văng trở lại. Đạo tràng 
như thế là lúc hiện ra, lúc biến mất. Tuy không thấy 
được như ngôi chùa xi măng, nhưng chính đạo tràng 
mới xây dựng con người, mới là sức mạnh của dân tộc. 

Nếu có chùa, mà không có đạo tràng... rồi sẽ 
hỏng. 

Nếu không chùa, mà có đạo tràng... rồi tới lúc sẽ 
hưng thịnh lại được. 

Nếu có chùa, và có cả đạo tràng... sẽ là tuyệt vời. 

Thực tế xây chùa dễ, xây dựng đạo tràng mới khó. 

Trong Kinh SA 805, Đức Phật muốn nói là vị sư 
hiểu đạo rồi, nên vào thị trấn, vảo làng là để xây dựng 
đạo tràng. Hắn là, không có ý muốn nói tới chuyện xây 
chùa xi măng, nhưng đây lại là phương tiện... 


GHI CHÚ: 
(1) Kinh SA 805, bản Việt dịch: 
https://suttacentral.net/sa805/v1/tue_sy-thang 


Bản Anh dịch: 
https://lapIslazulitexts.com/tripitaka/T0099-LL-0805-arista 


251 


VƯỢT QUA MƯỜI HAI XỨ 


Trước tiên, nên thấy răng Phật giáo là pháp xuất 
thế gian, pháp để thoát khổ, pháp để xa lìa ba cõi -- 
không phải pháp. thế gian chỉ thuần để thư giãn hay 
chữa bệnh, tuy rằng vẫn có vô lượng hiệu ứng phụ 
giúp người trần nhẹ gánh. 

Nói thoát khổ như thế, nghĩa là thoát ra khỏi sinh 
tử luân hồi. Nghĩa là thoát ra khỏi những buộc rảng, 
những phiền trược của tất cả các kinh nghiệm của 
chúng ta luân hồi trong ba cõi — tức là sáu nội xứ (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân vả Ÿ) và sáu ngoại xứ (cái được 
thấy, cái được nghe, cái được ngửi, cái được nếm, cái 
được chạm xúc và các được tư niệm). 

Trong Kinh Sabba Sutta (Kinh Tất Cả -- SN 
35.23), bản Việt dịch của Ngài Thích Minh Châu viết: 
*,..này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả? Mắt và các sắc; 
tai và các tiếng; mũi và các hương; lưỡi và các vị; 
thân và các xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, gọi là tất cả.” (1) 

Một bài kệ của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, khi tóm tắt 
tông chỉ Thiền Tông, đã nói tới mười hai xứ này (nơi 
đây, chúng ta trích bốn câu, thay vì đầy đủ là tám câu 
trong phần Nhị Chủng Nhập của sách Thiếu Thất Lục 
Môn): 


252 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Ngoại tức chư duyên, 
Nội tâm vô đoan, 
Tám như tường bích, 
Khả dĩ nhập đạo. 


Có thể dịch là: Bên ngoài đứt bặt muôn duyên, bên 
trong không còn tư lường tăm hơi mạnh môi gì, tâm y 
hệt như tường vách, mới có thê vào đạo. 


Bên ngoài là nói sáu ngoại xứ, bên trong là nói sáu 
nội xứ. Nếu lúc nào cũng thấy được tâm như thế, tất 
nhiên không cần tu gì nữa, làm gì cũng chỉ là thêm 
sương trên tuyết. 

Đọc Tạng Pali, chúng ta sẽ thấy bốn câu thơ với 
mười sáu chữ trên là dịch rất sát nghĩa từ Kinh Trung 
Bộ MN-I38 (Uddesavibhaiga Sutta - Kinh Tổng 
thuyết và Biệt thuyết), bản Việt dịch của Ngài Thích 
Minh Châu là, trích: 

«Ti hể Tôn nói như sau: —Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo cần phải quán sát một cách như thế nào để thức 
của vị ấy đổi với ngoại trần không tán loạn, không tản 
rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ 
quấy rồi. Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại trần 
không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước 
nội trần, không bị chấp thủ quáy rồi, sẽ không có tập 
khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương 
lại. 

Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, Thiện Thệ 
từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bước vào tỉnh xá.”(2) 

Mấy chữ “âm như tường vách” trong bản Việt 
dịch là “không bị chấp thú quấy rối,” trong bản Anh 
dịch của Thanissaro Bhikkhu là “#ữømn lack oƒ 
clinging/sustenance he would be unagitated... ` 


253 


NGUYÊN GIÁC 


Nếu trực tiếp an tâm được như thế, là xong. 
Nhưng, giả sử, nếu còn vướng bận, còn thấy chút tắm 
hơi manh mối trong tâm, làm sao đề tu tập? 

Nơi đây, chúng ta nói về hai pháp: hoặc iy tham, 
hoặc nhận ra tự tánh Không của các pháp. 

Thứ nhất, nói về pháp ly tham. Trong nhóm Kinh 
Tương Ưng, có 3 bản kinh có các đoạn cuôi y hệt nhau 
về ly tham: Kinh SN 22.53, Kinh SN 22.54, Kinh SN 
2 00! 

Nơi đây, chúng ta trích đoạn cuối Kinh SN 22.55, 
bản Việt dịch của Ngài Thích Minh Châu: 

“Này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với 
thức giới, do tham được đoạn tận, sở duyên được cất 
đi, chỗ y chỉ của thức không hiện hữnu. 

Không có chỗ y chỉ như vậy thức không tăng 
trưởng, không có hành động, được giải thoát; do giải 
thoát nên được kiên trú; do kiên trú nên được tri túc; 
do trì túc nên không có u não; do không có ưu não 
nên tự mình cảm thấy tịch tịnh hoàn toàn. Fị ấy biết: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa `... ` 
(3) 

Nghĩa là, hễ jy ham được là bên ngoài cắt đứt sở 
duyên, bên trong thức không chỗ bám (không chỗ y 
chỉ) và như thế là kiên trú, tịch tịnh, và giải thoát. 

Cũng nên ghi nhận thêm rằng, Kinh itivuttaka-l 
trong Tiểu Bộ Kinh ghi lời Đức Phật rằng hễ ly tham 
là chắc chăn đắc quả A na hàm (Bất Lai, tức Thánh 
quả thứ ba). Học giả John D. Ireland trong tác phẩm 
'“The Udana and the Itivuttaka” (Kinh Cảm Hứng Ngữ 
và Kinh Phật Thuyết Như Vậy) nơi phần chú thích ở 
trang 217 (ấn bản 2007), viết rằng ly tham ái (sensual 
lust) sẽ đắc quả Bất Lai, nhưng ly được tham hữu 
(greed for being) mới là A La Hán. 


254 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Về ly tham, cũng có thể dẫn ra Kinh Sn 4.1 (Kama 
Sutta: Kinh về tham dục) trong nhóm Kinh Nhật Tụng 
Sơ Thời (4) — nơi đây Đức Phật dạy: “...khi xa lìa tham 
dục, sẽ vượt qua trận lụt, hệt như ghe được tát nước và 
qua tới Bờ Bên Kia.” 

Thứ hai, nói về pháp nhận ra tự tảnh Không của 
các pháp. Cũng có nghĩa là nhận ra các pháp vốn thực 
là vô ngã. 

Thí dụ như âm nhạc làm mê đắm lòng người, 
nhưng khi chẻ cây đàn ra làm trăm hay ngàn mảnh, 
cũng không aI tìm được âm thanh ở đâu. Nghĩa là, các 
pháp duyên vào nhau mới hiện ra trước mắt và bên tai 
chúng ta, nhưng thực tướng chính là rỗng rang vô 
tướng. 

Kinh Tương Ưng SN 35.242 
(Dutiyadarukkhandhopama Sutfa -- Kinh Đờn Tỳ Bà), 
bản Việt dịch của Ngài Thích Minh Châu viết, trích: 

“Vi như, này các Tỷ-kheo, một vị vua hay đại thần 
của vua từ trước chưa từng được nghe tiếng đàn tỳ bà, 
nay được nghe tiếng đàn tỳ bà, vị ấy nói: “Này Bạn, 
tiếng ấy là tiếng gì, khả ái như vậy, khả lạc như vậy, 
mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy?” 
Họ nói với vị ấy: “Thưa Tôn giả, đây là đàn tỳ bà, với 
tiếng khả ái như vậy, mê ly như vậy, khả lạc như vậy, 
say đắm như vậy, hấp dân nh vậy”. Vị ấy nói như 
sau: “Hãy đi và đem đàn t} bà ấy về cho ta”. Họ đem 
đàn tỳ bà về cho vị ấy, và nói như sau: “Thưa Tôn giả, 
đàn tỳ bà này với tiếng khả ái như vậy, khả lạc như 
vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn nhự 
vậy”. V† ấy bèn nói: “Thôi vừa rồi đổi với ta vê đàn D) 
bà này. Hãy đem tiếng lại cho ta”. Họ thưa với vị ấy: 
“Thựa Tôn giả, cái này được gọi là đàn tỳ bà, gỗm có 
nhiễu thành phân, gốm có số lớn thành phân. Nhờ 
nhiễu thành phân này nên đàn phát âm. Như duyên cải 
bầu, duyên cái da, duyên cái cản, duyên cải đâu, 


255 


NGUYÊN GIÁC 


duyên cái dây, duyên cái cung, duyên nỗ lực thích nghỉ 
của người. Như vậy, thưa Tôn giả, cải này gọi là đàn 
£) bà, gôm có. nhiễu thành phân, gôm có số lớn thành 
phân. Nhờ gồm nhiễu thành phân này nên đàn phát 
âm”. Rôi vua ấy đập đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 
100 mảnh; sau khi đập bề đàn tỳ bà ấy ra thành 10 
mảnh, 100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng miễng nhỏ; sau 
khi ché thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy lửa đốt; sau 
khi lấy lửa đốt, vị ấy vun lại thành đồng tro; sau khi 
vun lại thành đồng tro, vị ấy đem quạt đồng tro lớn ấy 
trước làn gió mạnh, hay để chúng trôi theo dòng nước 
sông chảy mạnh. Rồi vị ấy nói: “Thật là hạ liệt, cải goi 
đàn tỳ bà này, dẫu cho tỳ bà là cải gì. Ở đây, đại 
chúng thường phóng dật, bị hướng dân sai lạc”(5) 

Hễ thấy các pháp rỗng rang không thể nắm bắt như 
tiếng đàn tỳ bà, lập tức mười hai xứ sẽ tịch tịnh, không 
có gì cần phải mài giữa nữa. Một khi đã thấy tự tánh 
Không này xong, trọn đời chỉ cần giữ cái nhìn này; 
Thiền Tông gọi là, sau khi ngộ được thực tướng các 
pháp là vô tướng, phải bảo nhậm cái nhìn này để tập 
khí phiền não nhạt dân. 

Trong nhóm kinh được chư tăng tụng hàng ngày 
khi Đức Phật sinh tiên, có bản kinh $n 5.15 
Mogharaja-manava-puccha cũng dạy rất cô đọng, rằng 
hãy luôn luôn tỉnh thức và nhìn tất cả các pháp rỗng 
rang như thê, trích: 

“Hỡi MogharaJa, hãy luôn luôn tỉnh thức và nhìn 
thế giới như rỗng rang, với cái nhìn về tự ngã đã bứng 
gốc, người đó sẽ vượt qua sự chết. Thần Chết không 
thể thấy người đã nhìn thế giới này như thế.” (4) 

Như thế, chúng ta thấy răng nhiều kinh trong Tạng 
Pali là cội nguồn cho các câu thơ trên của Ngài Bồ Đề 
Đạt Ma, người đã khai sáng ra Thiền Tông. 


256 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


GHI CHÚ: 


(1) Kinh SN 35.23 (Kinh Tất Cả): 
https://suttacentral.net/sn35.23/viminh_ chau 

(2) Kinh MN-138 (Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết): 
https://suttacentral.netmn138/viminh_ chau 

(3) Kinh SN 22.55 (Kinh Lời Cảm Hứng): 
https://suttacentral.net/sn22.55/viminh_ chau 

(4) Kinh Nhật Tụng Sơ Thời: 
https://thuvienhoasen.org/pI5a30590/kinh-nhat-tung-so- 
thoi 

(5) Kinh SN 35.242 (Kinh Đờn Tỳ Bà) 
https://suttacentral.net/sn35.242/vi/minh_ chau 


257 


ĐỌC SÁCH 
“ESSENCE OF THE HEART SUTRA” 
CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA ĐỜI 
THỨ I4 


Một số bạn đã nhiều năm gõ cửa nhiều chùa, đọc 
nhiều kinh điển, tu nhiều tông phái, và rồi thấy rằng 
Phật pháp quá mênh mông, như dường học hoài không 
hết. Và rôi bạn chỉ muốn tìm một cuôn sách tiếng Anh 
duy nhất để đọc, để nghiền ngẫm ngày này qua ngày 
kia, nhằm nắm vững tính yêu Phật pháp để vào cửa 
giải thoát. Nếu thế, xin đề nghị bạn hãy tìm đọc tác 
phâm “Essence of the Heart Sutra” (viết tắt: EHS) của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14. Dĩ nhiên cũng có 
nhiều sách thích nghi tương tự, nhưng đặc biệt sách 
nảy thích hợp cho đa số, bất kế bạn xuất thân từ tông 
phái nào, Nam hay Bắc tông, Thiền hay Tịnh, Mật. Bởi 
vì, sách này chú giải Bát Nhã Tâm Kinh, một bản văn 
nhật tụng của Bắc Tông và đặc biệt là Thiền Tông, 
nhưng cũng từ cội gôc trong nhóm kinh nhật tụng sơ 
thời, khi Đức Phật còn sinh tiền. 

Sách nảy có tên đầy đủ là “Essence of the Heart 
Sutra: The Dalai Lama”s Heart of WIisdom Teachings” 
(Tinh Yếu Tâm Kinh: Cốt Lõi Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma 
Dạy Về Trí Tuệ) — tác giả ghi là Tenzin Gyatso The 


258 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Fourteenth Dalai Lama. Không rõ có bản dịch tiếng 
Việt nào chưa; tuy nhiên, cho dù đã có vị nào dịch 
sang tiếng Việt, bạn cũng nên lấy bản tiếng Anh làm 
chính để đọc hàng ngày. 

Có nhiều lý do để lây bản tiếng Anh làm chính, bất 
kể dịch giả nào có xuất sắc cách mây. Đức Đạt Lai Lạt 
Ma lưu vong năm 24 tuổi (sinh 1935, lưu vong 1959), 
giảng pháp toàn cầu trực tiếp băng tiếng Anh, khi gặp 
Phật tử từ Đông Á thường mời tứ chúng tụng Tâm 
Kinh theo ngôn ngữ các nước. Những thời thuyết pháp 
của ngài có thể xem trên YouTube. Sách này là tổng 
hợp nhiều bài giảng của ngài về Tâm Kinh, biên tập và 
duyệt lại từ nhiều người, với người dịch chủ yếu là 
Tiến sĩ Thupten Jinpa, một cựu tăng sĩ Tây Tạng 
thường đi bên cạnh ngài trong những sự kiện lớn. Jinpa 
viết trong Lời nói đầu năm 2002 (EHS, trang xi) rằng 
truyền thống Phật Giáo Tây Tạng tụng Tâm Kinh trước 
tất cả các buổi thuyết pháp. Do vậy, sách này rất cô 
đọng, và từng chữ tiếng Anh trong sách đều được cân 
nhắc từ nhiều vị tôn túc. 

Có thể chỉ đọc sách dủ đề giải thoát? Đủ để chứng 
quả Thánh? Có thể. Bởi vì, hành vi đọc sách, hay đọc 
tụng kinh điển, hay nghiền ngẫm kinh điển, cũng có 
thê dứt bỏ ba phần đầu trong năm hạ phần kiết sử (thân 
kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân) — nghĩa là, 
chứng quả Dự lưu, còn gọi là mở Pháp Nhãn, thấy TÕ 
đường đạo không nhằm lẫn, cho dù các phiền não vi tế 
chưa cắt đứt hết. Đó là lý do cho thấy đọc tụng, hay tư 
duy về Phật pháp là một phân trong đời sông tu hành, 
có từ thời Đức Phật sinh tiền. 

Sách EHS dày 180 trang do nhà xuất bản 
Wisdom Publications ấn hành, bản đầu tiên in năm 
2002, gồm ba phân chính. 

Phần I gồm 5 Chương, nói tổng quan về Phật giáo, 
trình bày sơ lược về nhiều tông phái trong ba thời 


259 


NGUYÊN GIÁC 


chuyển pháp luân, trong đó cốt tủy vẫn là Lý Duyên 
Khởi và cách xa lìa khổ, về ngài Long Thọ 
(Nagarjuna), về Tâm Kinh, một giáo lý cô đọng của 
Đại Thừa xuất hiện, theo Đức Đạt Lai Lạt Ma giải 
thích là xuất hiện nhiều thế kỷ sau Đức Phật, nhưng 
ngải cũng ghi rằng, “Chúng ta có thể nói răng kinh 
điển Đại Thừa không do Đức Phật lịch sử dạy cho 
công chúng trong ý nghĩa quy ước. Thêm nữa, có thê 
rằng kinh điển Đại Thừa, như các kinh trong hệ thống 
Trí Tuệ Viên Mãn (Bát Nhã Ba La Mật), đã được dạy 
cho một nhóm vải vị mà ĐỤC Phật xem là thích nghi 
nhất để học giáo pháp này.” (trang 47). Dĩ nhiên, một 
sỐ bạn có thể cho răng Tâm Kinh là hậu tác. Nhưng 
nếu bạn đọc kỹ, sẽ thấy tư tưởng Tâm Kinh đã có rất 
sớm trong nhóm Kinh Tập của Tạng Pali, khi Đức Phật 
mới thuyết pháp. 

Nơi trang 52-55, Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích về 
ba thời chuyền pháp luân. Đức Phật thuyết pháp trong 
thời đầu tiên là dạy Tứ Thánh Đề (Khỏ, Tập, Diệt, 
Đạo) trong đó Bát Chánh Đạo nằm trong Đạo Đề. Thời 
kỳ thứ nhì, Đức Phật dạy các kinh hệ thống Bát Nhã, 
giải thích sâu hơn về Diệt Đề (the truth of cessation, 
năm trong Tứ Thánh Đề), đặc biệt là để hiểu bản chất 
tận cùng của thực tại là tánh không, là rỗng rang 
(emptiness). Và rồi từ kinh nghiệm sâu hơn về tánh 
không, dẫn tới thời kỳ chuyển pháp luân thứ ba, khi 
Đức Phật dạy các kinh về Phật Tánh (Buddha Nature) 
còn gọi là Như Lai Tạng (Tathagatagarbha) và là nền 
tảng để hiểu Kim Cang Thừa. Đức Đạt Lai Lạt Ma 
khuyên là nên học cả ba thời dạy pháp như thế -- 
Thượng Tọa Bộ (Theravada), Đại Thừa (Mahayana), 
Kim Cang Thừa (Vajrayana) — để biết cả ba đều là lời 
Đức Phật dạy, để tránh cái chấp của một số vị cho rằng 
kinh Đại Thừa đã xa lìa Phật pháp, hay ngược lại là cái 
chấp cho răng Theravada là “cỗ xe nhỏ” (trang 54). 


260 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Ngài khuyên tất cả Phật tử nên kết hợp tất cả giáo pháp 
cốt tủy ba thừa vào tu tập riêng (trang 55). Nếu bạn 
không đồng ý với cách giải thích lịch sử đó, cũng 
không hề gì, vì nhiều luận sư cũng bất đồng về những 
chuyện như niên đại, thời kỳ... Giáo lý quan trọng là ở 
phần sau, nói về yêu nghĩa Tâm Kinh. 

Phân II là Tâm Kinh, từ Chương 6 tới II, giải 
thích về Bát Nhã Tâm Kinh. Đức Đạt Lai Lạt Ma viết 
rằng một vị sư Tây Tạng trung bình mất từ 5 tới 7 năm 
để học các kinh hệ thống Bát Nhã, và một số vị sẽ phải 
học thêm các bộ luận — khoảng 2l bộ luận đã được 
dịch từ Sanskrit sang Tạng ngữ, và rồi thêm nhiều bộ 
luận được các sư viết trực tiếp bằng Tạng ngữ (trang 
63-64). Nói như thế để thấy truyền thống Tây Tạng 
xem tư tưởng Bát Nhã (còn gọi là hệ thống Trung 
Luận, mà Tâm Kinh là bản văn cô đọng) là cốt tủy 
Phật pháp. 

Bản Tâm Kinh tiếng Hán Việt thường tụng ngắn 
hơn bản tiếng Anh trong sách EHS, nguyên dịch ra từ 
Tạng ngữ. 

Bản Hán Việt khởi đầu là: “Quán Tự Tại Bồ Tát 
hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ 
uấn giai không...” 

Nhưng trong bản tiếng Anh trong sách EHS, trang 
68-70, khởi đầu là: “Thus have I once heard: The 
Blessed One was sfaying in...” (Như vây tôi nghe: Thế 
Tôn đang ở tại...” Khởi đầu là hình ảnh Đức Phật giữa 
các sư và bồ tát, “Thế Tôn nhập định về nhiều hiện 
tượng gọi là hiện tướng của sự thâm sâu.” (Blessed 
One entered the meditative absorption on the varieties 
of phenomena called the appearance of the profound). 
Đức Đạt Lai Lạt Ma chú giải răng “sự thâm sâu” đó là 
chỉ vào Tánh Không (emptiness), vào Như Thị 
(suchness), còn gọi là “các pháp chỉ là như thế.” 


261 


NGUYÊN GIÁC 


Do vậy, nếu không dựa vào chú giải của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma, mà cứ dựa vào từ điển, chúng ta sẽ có thể 
nhằm nghĩa. 

Và cũng do vậy, nếu cứ vin vào chữ, thuần dựa 
vào văn tự, chúng ta có thể sẽ, hoặc rời xa kinh điền, 
hoặc mang nghĩa này nhằm sang nghĩa khác. Đức Đạt 
Lai Lạt Ma dẫn ra một thí dụ cụ thể là chữ Phật Tánh 
(Buddha Nature). 

Nơi trang 82, Ngài viết, dịch là: “7rong Đại thừa, 
chữ Phật Tánh có nhiều nghĩa. Trong Duy Thức Tông, 
Phật Tánh chỉ cho tâm vô cấu nhiễm căn bản của 
chúng ta mà, khi chưa nhận ra, là Tánh Phật “an trú 
tự nhiên ” của chúng ta, và khi tỉnh thức sẽ là Tánh 
Phật “được chuyển hóa” của chúng ta. Bản chất Phật 
an trú tự nhiên này cũng là Niết bàn bản nhiên, hay sự 
giải thoát bản nhiên đã hiện hữu trong tất cả chúng ta. 
Cũng nhờ có sản Niết bàn bản nhiên nên bụi che mờ 
có thể tách rời khỏi tự tánh của tâm, và mới có thể 
chứng ngộ. Trong Trung Luận Tông, bản chất Phật 
(tức Phát Tánh) được định nghĩa khác: được định 
nghĩa là Không, cụ thể, là cái rỗng rang không tự thể 
của tâm. Đáy cũng gọi là bản tánh ảnh sáng trong trẻo 
của tâm.” 

Tuyệt vời là Tâm Kinh, cho dù chúng ta đọc một 
câu, hay vài câu cũng sẽ thấy sức mạnh: 

...Cho nên trong tướng Không 

Không có sốc, không có Thọ, Tưởng, Hành, Thức; 

Không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; 

Không có Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp... 

Một điểm lợi ích khi đọc Tâm Kinh qua sách EHS, 
là khi gặp một số điểm phức tạp, Đức Đạt Lai Lạt Ma 
đưa ra nhiều điểm nhìn khác nhau từ nhiều luận thư. 
Như trong Chương 9, Interpreting Emptiness (Diễn 
Giải Về Không), Ngài đưa ra điểm nhìn về vô ngã qua 
các quan điểm Hữu bộ (Vaibhasika), Kinh Lượng bộ 


262 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


(Sautrantika), Duy Thức Luận (Mind-only School), 
Trung Luận (Middle Way School). 

Một điểm ghi nhận rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma theo 
lập trường Trung Luận. Như nơi trang 107, Ngài phân 
tích về dị biệt giữa Duy Thức và Trung Luận. Duy 
Thức chỉ ra, phân tích về cái Không của hiện tướng 
ngoại xứ (hiện tượng ngoài tâm chúng ta) để xả ly tâm 
tham và sân, nhưng như thế vẫn chưa đủ, theo Ngài 
Đạt Lai Lạt Ma. Bởi vì nếu chưa nhận ra cái Không 
trong nội xứ (hiện tượng trong tâm chúng ta) thì sẽ có 
thể chấp vào, vin vào cảm thọ an lạc của thiền định, 
trong khi chỉ Trung Luận mới xóa rào phân biệt giữa 
trong và ngoài tâm, giữa ngoại xứ và nội xứ -- và đó là 
tận cùng, cốt tủy Tâm Kinh. 

Tuy nhiên, Tánh Không không có nghĩa là không 
hề có gì hết, theo lời giải thích của Đức Đạt Lai Lạt 
Ma, vì sẽ vô nghĩa nếu phủ nhận thực tại, “Điểu này 
cho thấy răng các pháp hiện hữu, nhưng trong tự thể 
là không; hữu thể chỉ có thể được hiểu qua ý nghĩa 
duyên khởi.” (trang 112) 

Và đó là Không, là Vô Ngã, rằng tất cả các hiện 
tượng không hề có một chút mảy may hiện hữu nội tại 
(each and every phenomenon lacks even a trace of 
1nfrinsic exIstence). 

Nơi trang 122, Đức Đạt Lai Lạt Ma dẫn ra bài kệ 
của Long Thọ về bát bất (Tám điều không): không hề 
có gì sinh, cũng không hề có gì diệt; không pháp nảo là 
thường còn, không pháp nảo là đoạn diệt; không gì tới, 
không gì đi; không hề khác biệt, cũng không phải là 
một (bất sinh, bất diệt; bất thường, bất đoạn; bất lai, 
bắt khứ; bắt dị, bắt nhất). 

Để dễ hiểu về ý nghĩa bát bất, chúng ta hãy hình 
dung rằng, dẫn theo Kinh Tương Ưng SN 35.246 -- 
VIinopama Sutta (1), khi một quân Vương lần đầu nghe 
âm thanh từ cây đàn hồ cầm, mới gọi lính đi bắt lây 


263 


NGUYÊN GIÁC 


những âm thanh tuyệt vời đó. Nhạc sĩ mới nói âm 
thanh (tức là cái được nghe) là từ cây đản, thân đàn, 
dây đàn, nhạc sĩ và cách chơi đàn đúng cách. Thế rồi 
nhà vua chẻ cây đản làm trăm mảnh, cũng không thấy 
âm thanh đâu... Đức Phật kế ân dụ này nói tiếp, răng 
tìm hoài sắc, thọ, tưởng, hành, thức sẽ không thấy Ở 
đâu có, và đó là vô ngã. 

Tương tự, chúng ta nói đó là duyên khởi, tự thê 
tiếng đàn là rỗng rang, là trống không - và tiếng đản 
không từ đâu tới, không từ đàn, không từ dây, không 
từ gỗ... do vậy, các pháp không sinh, không diệt, 
không thường, không đoạn, không tới, không đi, 
không khác, không một. 

Hễ thấy như thế, tức khắc, trước mắt và bên tai là 
các pháp tịch diệt, tức là Niết bàn. 

Nơi trang 123, Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích rằng 
hễ ai nương vào nhóm “bát bất” sẽ vào được Tam Giải 
Thoát Môn (Không, Vô Tướng, Vô Nguyện). Tức là, 
nhìn tự thể, nhìn nhân, nhìn quả. 

Ngài viết, dịch như sau: “T4 đặc tính này có thể 
gom vào ba phạm trù, môi phạm trù khảo sát Tánh 
Không từ một điểm nhìn khác nhau. Ba điểm nhìn này 
gọi là Ba Cửa Giải Thoát. Nếu chúng ta nhìn Tánh 
Không từ điểm nhìn của tự các pháp, chúng ta thấy tắt 
cả hiện tượng đều rỗng rang không tự thể, va trồng 
rồng không đặc tính nào là tự thể (ngã). Nhìn như thể 
là cửa đầu tiên của giải thoát, Cửa Không. Nếu chúng 
ta nhìn Tánh Không từ điểm nhìn của nguyên nhân của 
nó, chúng ta thấy nó không sinh, không diệt, không 
nnơ và không sạch. Đó là cửa giải thoát thứ nhì, Cửa 
Vô Tướng. Nếu chúng ta nhìn Tánh Không từ ảnh 
hưởng (quả) của nó, chúng ta thấy các pháp không 
thiểu (khiếm khuyết), không dư (toàn hảo). Đó là cửa 
thứ ba của giải thoát, Cứa Vô Nguyện. (trang 123) 


264 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Nói chung, đối với Phật tử đọc Anh văn, tác phẩm 
“Essence of the Heart Sutra” cần được nghiền ngẫm, 
tư duy từng lời giải thích của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nơi 
đây, Tâm Kinh, cốt tủy của Phật pháp, đã được giải 
thích minh bạch. Hễ ai giữ được cái nhìn rỗng rang 
như thế, tất nhiên là giải thoát. 


GHI CHÚ: 


(1) Kinh SN 35.246 -- 
https://suttacentral.net/sn35.246/en/suJato 


265 


ĐỌC THƠ CỤ MỘC ĐẠC 
NGHĨ VỀ PHẬT GIÁO DÂN GIAN 


Có một lời dạy của Đức Phật đã ngắm vào dòng 
chảy của tâm thức dân tộc mình... Đó là ý thức về vô 
thường, về khổ. Bởi vậy, thơ Việt Nam kế chuyện 
buồn nhiều hơn vui, lo lắng nhiều hơn an bình, gập 
chènh nhiều hơn bằng phẳng... 

Ngay từ trang đầu Truyện Kiều, nhà thơ Nguyễn 
Du (1766-1820) đã viết: 

... Trải qua một cuộc bề dâu. 

Những điều trông thấy mà đau đón lòng 

Đó là chuyện xưa. Bây giờ nói chuyện đời nay. 
Rằng tôi có một người hàng xóm cao niên, người đôi 
khi tôi vẫn gọi đùa trong tâm là “cụ Nguyễn Du đó 
nhen” — dĩ nhiên thơ cụ không thể hay bằng nhà thơ họ 
Nguyễn rất mực tôn kính của mấy thế kỷ trước, nhưng 
tâm lòng mê thơ của ông cụ tôi quen thì tuyệt vời. 

Nơi đây hoàn toàn không có nghĩa gì là so sánh 
hay đối chiếu chuyện văn chương, chỉ đơn giản vì đọc 
thơ và nói về thơ là một niềm vui, tuyệt vời hơn uống 
trả và cà phê nhiều. Để nói theo kiểu tượng hình, trong 
khi lục phủ ngũ tạng trong tôi nửa phân có màu xanh 
của trả, nửa phần có màu nâu của cả phê, nhưng toản 


266 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


phần thịt da hắn là lỗm ngồm đây chữ, chen chúc chờ 
xếp thành câu. 

Bởi vậy, có ông cụ hàng xóm mê thơ là một cơ 
duyên tuyệt vời. Cụ hàng xóm thường ký tên là Mộc 
Đạc Ngụy Vạn Lim trên các tác phẩm, đã từng có 
nhiều tác phẩm thơ, trong đó mới nhất có thi tập nhan 
đề “7ruyện Thơ Nàng Kiều Thời Đại — Phóng tác 
2019.” 

Bút hiệu Mộc Đạc nghe lạ, nhưng hiển nhiên là 
không dính øi tới chuyện thơ dài hay ngắn, hay hay đỏ, 
vui hay buồn, thế sự thực tế hay khoa học viễn tưởng. 
Ông cụ có tên trên giấy tờ là Ngụy Vạn Lim, có bút 
hiệu là Mộc Đạc. Theo tôi nhớ, trong khoảng hơn hai 
thập niên làm hàng xóm trong một khu nhà mobile 
home trên đường Bolsa, tôi không bao giờ hỏi cụ xem 
bút hiệu đó có nghĩa gì. Tôi tự nghĩ, chữ gì cũng vậy 
thôi, cũng như tôi có bút hiệu Nguyên Giác nhưng 
thiệt sự mình là một anh chàng vô lượng khù khờ, rất 
mực vô minh, vẫn thường tự nhận là mình ngu dốt có 
bằng cấp. 

Các tập thơ của thi sĩ Mộc Đạc Ngụy Vạn Lim 
không ¡n ở dạng sách bình thường như chúng ta thấy ở 
thư viện. Cũng không đăng ở các trang thi văn trên 
Internet. Ông cụ không dùng Internet, vì đã quá cao 
niên khi cách mạng thông tin bùng nổ. Do vậy, các tập 
thơ do cụ đánh máy trên khổ giấy 8.5XI11 inches. Cũng 
có nghĩa là, vào Google, gõ chữ “mộc đạc” là hiện ra 
tiêu sử một nhà Nho thế kỷ 14 ở tỉnh Thái Bình. Mộc 
Đạc còn có nghĩa là “cái mõ gỗ.” Dù vậy hình như là, 
cụ Mộc Đạc thế kỷ 21 nhất định không chịu đưa thơ 
lên Internet. Bởi vậy, tôi là một trong số ít độc giả của 
cụ -- vừa hy hữu, vừa là hàng xóm đôi khi gật gù nói 
chyện đời thường. 

Mà chuyện đời thì vui ít buôn nhiều. Thí dụ, ý 
thức về vô thường và về khổ đã hiện lên trang giấy rõ 


267 


NGUYÊN GIÁC 


rệt, như mấy dòng thơ sau trong thi tập “Truyện Thơ 
Nàng Kiều Thời Đại” nơi các dòng thơ 1417-1420: 

Ngắn thay cho cái lưới tình 

Mười hai bến nước, nhục vinh đâu lường 

Câu xin Phật độ Trời thương 

Mai này tránh được đoạn trường đẳng cay. 

Thế đấy, thơ của cụ Mộc Đạc có hồn đạo pháp và 
dân tộc rõ ràng. Lưới tình là khổ, tất nhiên. Nhục vinh 
là vô thường, là được mất trong cõi này. Thế là phải 
quy y, nói kiểu ngôn ngữ dân gian là: Cầu xin Phật độ 
Trời thương... vả tu học để sau này thoát khổ -- gọi là 
xa lìa tất cả nhưng gì gọi là đoạn trường đắng cay. 

Tuyệt vời thế đấy, ông cụ hàng xóm của tôi đã 
hiển lộ cho thấy một Phật giáo dân gian trong thơ. 

Nói về sức sáng tác, ông cụ hơn xa rất nhiều 
người. Chỉ nói mẫy năm gần đây thôi, riêng năm 2012, 
cụ Mộc Đạc có một tập thơ (Chùa Hương), một truyện 
thơ (Thạch Sanh), một tuyển dịch thơ (Một Thoáng 
Hoài Cô). 

Trong năm 2018, cụ Mộc Đạc có các tập thơ sau: 
Vui Đời Vui Đạo, Truyện Thơ Trọng Thủy — My 
Châu, Tạp Lục Không Đề (Phiếm Thơ), Vài Mẫu 
Chuyện Vui (Phiếm Thơ), Chuyện Giả Tưởng (Phiếm 
Tho). 

Và trong tháng 1/2019, cụ Mộc Đạc có thi tập lục 
bát Kiều Thời Đại (truyện thơ phóng tác), dài tới 1808 
dòng thơ. Nghĩa là ngắn hơn Truyện Kiểu (3254 câu) 
của Nguyễn Du. 

Có thê CÓ người thắc mắc, tại sao phóng tác? 

Thực tế, Truyện Kiều cũng là do cụ Nguyễn Du 
phóng tác từ “Kim Vân Kiểu truyện" của Thanh Tâm 
Tài Nhân, đời nhà Thanh, Trung Quốc. 

Chính phóng tác cũng là một thể loại văn học. Rất 
nhiều bộ phim lớn cũng phóng tác từ tiêu thuyết. Hay 
như truyện thơ Nôm “Quan Âm Thị Kính” cũng được 


268 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


đời sau phóng tác làm kịch, làm chèo... Và rồi trích 
đoạn để biến thê ra vở chèo "Thị Mẫu lên chùa" đã trở 
thành bất tử, hễ ai vào YouTube xem là cười mãi 
không thôi (hiển nhiên, vở chèo ây cũng là một Phật 
giáo dân gian, không phải chính thống trong kinh 
luận). 

Hay như cụ Hồ Biểu Chánh (18§4-1958) cũng 
từng phóng tác khoảng 12 cuốn tiểu thuyết văn học 
Châu Âu. Bởi vậy, phóng tác không phải là chuyện 
nhỏ... 

Nhà thơ Mộc Đạc khởi đầu tập thơ Kiều Thời Đại 
(KTĐ) bằng những dòng: 

Trăm năm trăm cuộc biển dâu 

Đời người mấy lượt qua cầu đẳng cay 

Nhìn xem sự thế bấy nay 

Trải bao nhiêu chuyện tỉnh say nhục nhằn 

Giầu sang bổng hóa cùng bần 

Quyên uy phút chốc tay chân buộc ràng 

Tình người lắm sự trải ngang 

Sự đời lắm việc đa đoan — xoay vòng 

Nhiễu khi thật rất đau lòng 

Nhiễu khi cũng lại nức lòng thế nhân. (KTĐ, trang 
I--10) 


Để nhắc rằng, trong khi Truyện Kiều của Nguyễn 
Du bắt đầu giới thiệu nhân vật: 

Có nhà viên ngoại họ Vương 

Gia f nghĩ cũng thường thường bác trung 
(Truyện Kiều, câu 11 — 12) 


Kiều Thời Đại của cụ Mộc Đạc khi nói về nhân 
vật: 

Sài Gòn có một họ Hoàng 

Nồi danh phú quý đứng hàng thượng lưu 

Hoàng Ông túc trí đa mưu 


269 


NGUYÊN GIÁC 


Hoàng bà tính toán đủ điều khôn ngoan 

Gái trai con cái một đàn 

Mỗi người một vẻ đoan trang mỹ miêu 

Cô đầu tên gọi Thúy Kiêu 

Mày ngài mắt phượng diễm kiểu thướt tha (KTĐ, 
câu 53-60) 


Cả Thúy Kiều và Thúy Vân đều đẹp tuyệt trần. 
Cách nhà thơ Mộc Đạc kể về nhan sắc hai nàng họ 
Hoàng cũng rất là cổ kính. Thí dụ, như Thúy Vân có 
nhan sắc: 

Phong tr kiểu cách danh gia 

Thúy Vân em cũng nếp nhà noi theo 

Hồ thu giẾng mắt trong veo 

Má hông môi thắm trăng treo gương tròn 

Voc mai mình hạc lưng thon 

Tóc xanh óng ảd máy còn kém xa 

Nói năng tế nhị ôn hòa 

Dưới nhường trên kính mẹ cha đẹp lòng. (KTĐ, 
câu 69-76) 


Cậu út là Hoàng Quan cũng được mô tả tuyệt vời: 

Hai chị phán gái thong dong 

Hoàng Quan em út nỗi dòng thương gia 

Tuổi đời tuy nhỏ nhất nhà 

Việc đời thông thạo xem ra hơn người 

Thiên tự đĩnh ngộ khác đời 

Hăng say công việc chẳng rời chân tay 

Miệt mà học hỏi đêm ngày 

Lại ham sách vở và hay tim tỏi (KT, câu 77-84) 

Câu chuyện khởi sự khi ba chị em dạo mát ở Thác 
Cam Ly (Đà Lạt) và gặp mộ nàng vũ nữ Cẩm Dung. 


Và như thế, đủ thứ bất trắc trong thời chiến tranh 
xảy ra cho gia đình họ Hoảng. 


270 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Bồi cảnh câu chuyện thơ đầy sóng gió đó, phảng 
phât có khi nơi này, có khi nơi kia, là hình ảnh các 
ngôi chùa. Thí dụ các câu: 


Xa xa thấp thoáng cô thôn 

Sương lan mờ tỏ -- mỗ dồn bước chân 

Chuông chùa từng tiếng nhẹ ngân 

Âm ba tan loãng lắng dẫn ưu tư. (KTĐ, câu 215- 
218) 


Tiếng mõ trong thơ cho thấy là các tu sĩ trong 
ngôi chùa đang tụng kinh. Rồi tiếng chuông chùa nữa. 

Hồn dân tộc ở đó, ngay trong các âm thanh đó. 
Giữa những xôn xao đời thường, giữa những ưu tư cay 
đăng, giữa những bôn ba chân đi không ngừng... có 
khi thoảng nghe tiếng chuông chùa là tức khắc “tan 
loãng lắng dần ưu tư”... Thần diệu như thế đấy, khi 
tiếng chuông chùa nhẹ ngân. 

Nghĩa là, nhạc đệm trong thiên trường thi Truyện 
Thơ Nàng Kiều Thời Đại là những nỗi sầu khổ của 
người dân (nơi đây, các nhân vật chính mô phỏng theo 
Truyện Kiều) trong dòng sử dân tộc cuối thế kỷ 20 và 
đầu 21 — và thoảng khi tiếng chuông chùa lại ngân lên, 
như nhắc nhở tỉnh thức. Thí dụ, khi Thúy Kiều hẹn với 
chảng Đình Chương ra đi chơi ở Đồi Củ (một thăng 
cảnh được các cặp tình nhân ưa thích tại Đà Lạt — bối 
cảnh truyện thơ này lúc hẹn hò có thể đoán là vào cuối 
thập niên 1950s và đầu 19605), cho thấy: 


Thỏa tình ngày nhớ đêm mong 

Hai người tâm sự nói không đứt lời 

Thời gian chậm cũng dần trôi 

Chiếu nghiêng bóng xế, chuông hồi thu không 
Giùng giảng bối rồi (rong lòng 

Về còn luyễn tiếc, ngồi không tiện ngồi 


271 


NGUYÊN GIÁC 


Rõ tình, Kiểu nhẹ ngỏ lời 

Hẹn nhau ngày tới ấi chơ Đôi Cù 

Chương nghe lời nói như ru 

Nức lòng đứng dậy, kiếu từ chia tay. (KTĐ, câu 
292-302) 


Hiển nhiên, hình thức tín ngưỡng trong bối cảnh 
tân truyện phóng tác của cụ Mộc Đạc là Phật giáo dân 
ø1an. 

Như khi Thúy Kiều sau buổi đi chơi Đồi Củ vẻ, 
biếng ăn quên học (dĩ nhiên, đây là luật nhân quả, khi 
giới trẻ say tình là thế), nằm mơ thấy nàng Cẩm Dung 
hiện hồn về dẫn đi cùng khắp (pha lẫn tín ngưỡng dân 
gian), đi bụi đời rồi có lúc bị nát liễu đập hoa, có lúc 
liều thân buôn phấn bán hoa (nghiệp quá nặng, cho dù 
là trong mộng bị nàng Cẩm Dung dẫn đi), thế rồi cửa 
thiền xuống tóc quy y một lần (dân mình cứ nghĩ là 
buồn mới cạo đâu đi tu, than ôi là niềm tin dân gian), 
khi tỉnh mộng cũng thấy kinh hoàng, qua các dòng thơ: 


Nào khi mơ thấy Cẩm Dung 

Hiện hồn về dẫn đi cùng khắp nơi 
Gian truân vất vả rã rời 

Lúc thì nát liễu lúc thời dập hoa 

Lênh đênh cuộc sống không nhà 
Thường khi tửu quán phòng trà gửi thân 
Nguy nan khôn khổ bao lần 

Nhiễu phen quân trí chẳng cần đời hoa 
Quyết tìm liêu chết cho qua 

Kiếp người buôn phần bán hoa tiếc gì 
Cũng khi trong bước lưu ly 

Cửa thiên xuống tóc qui y một lần 
Cũng khi nhẹ bước phong trần 

Làm thân thứ thiếp nhẹ thân tôi đòi 
Cũng khi vương miện lên ngôi 


272 


ĐỀ NGỘ TÔNG CHỈ PHẬT 


Quyên uy tột đỉnh, lại rồi hóa không (KTĐ, câu 
359-374) 


Thế rồi trong hoàn cảnh riêng cũng đóng khung 
trong hoàn cảnh chung của dất nước, khi lòng người 
dân ra sức bảo vệ chánh pháp trong thời 1963 đầy sóng 
gió: 

Chính quyên rất lấy làm đau 

Thăng tay đàn áp kế đâu nhân quyên 

Đình chùa cho đến miễu đên 

Tự do lục soát, tôn nghiêm chẳng từ 

Mở đầu là các vị Sư 

Tự thiêu phản đối, sức như hải triểu 

Chính quyên bối rồi liêu siêu 

Đường cùng làm bậy bao điêu dã man 

Nhân dân điêu đứng vô vàn 

Sinh linh đồ thản, tiếng than dậy trời (KTĐ, câu 
893-902) 


Và rồi, truyện thơ phóng tác của nhà thơ Mộc Đạc, 
vừa mô phỏng theo nội dung Truyện Kiều, vừa đưa 
vào dòng chảy lịch sử hiện đại... cho thấy đời người 
lênh đênh giữa sóng gió quê nhà. 

Làm thế nào một thi sĩ cao niên như thế, cụ Mộc 
Đạc mỗi năm làm đều đặn mấy tập thơ, và rồi phóng 
tác Truyện Kiều? Sức làm thơ như thế hiển nhiên là 
tuyệt vời. Mỗi lần gặp, tôi đều chắp tay chảo nhà thơ 
tuổi lớn, tôn kính một bậc tiền bối, người làm thơ chỉ 
dễ làm thơ, gọi là vui với chữ, vui thôi mà không bận 
tâm chuyện đời phức tạp. 

Khi cụ Mộc Đạc trao tặng thi tập phóng tác trên, 
còn kèm thêm tập thơ nhỏ, có tên là Giã Biệt, có ghi 
dòng chữ viết tay là “Tự Tiễn” (nghĩa là, tự tiễn biệt). 


Trích bài GIã Biệt vài câu đề hiệu thêm: 


273 


NGUYÊN GIÁC 


... S1h ký — Tử qui 

Khi đến cõi đến thì 

Cũng nhắm mắt xuôi tay di vào lòng đất tổ 
Ta nhằm tuổi đời — Trời thương Phật độ 
Cho bước qua cái ngưỡng cổ lai hy 

+ 

Sự đời rắc rồi 

Trăm mỗi lụy bỉ 

Sinh hữu hạn — Tử bất kỳ 

Gần chín mươi tuổi — chẳng luận bàn 
Chuyện ở hay đi... (GIã Biệt, các câu 4-13) 


Nhà thơ Mộc Đạc không ghi thông tin liên lạc trên 
các tập thơ. Tuy nhiên, đối với người yêu thơ muốn 
gặp, một hôm nào có dịp ghé vào khu nhà Mission del 
Amo trong vùng Little Saigon, nếu yêu cầu, sẽ được 
tôi trân trọng giới thiệu với nhà thơ cao niên tuyệt vời 
này. Là một hiện thân của Phật giáo dân gian, cụ vẫn 
đang đi đứng năm ngồi, cũng y hệt như hàng chục triệu 
đồng bảo tôi nơi quê nhà, vẫn đang vui buồn, đang 
cười nói, và đang làm thơ hàng ngày, trong khi bình 
tâm chờ ngày ra đi. Rất mực hy hữu tuyệt vời. 


274 


275 


VỀ TÁC GIẢ 


Nguyên Giác, pháp danh, Cư sĩ Phật giáo, sinh năm 1952 tại 
Việt Nam. Hiện đang định cư tại bang California, Hoa Kỳ. Đã 
từng cộng tác với nhiều báo, như Tập san Nghiên cứu Triết học 
(Đại học Văn Khoa, Sài Gòn), Tự Thức, Văn, Văn Học, Hợp 
Lưu, Tạp chí Thơ, Việt Báo, Tạp chí Giao Điểm, Giác Ngộ và 
nhiều báo khác. 


Các sách đã xuất bản: 

e Cậu bé và hoa mai (tập truyện ngắn) 

e Thiếu nữ trong ngôi nhà bệnh (tập truyện ngắn) 

e Vài chú giải về thiền đốn ngộ 

e Thiền tập (biên dịch) 

e Ba thiền sư (dịch từ nguyên tác của John Stevens) 

e Trần Nhân Tông, Đức Vua Sáng Tô Một Dòng Thiên (song 
ngữ) 

e The Wisdom Within, Teachings and Poetry ofthe Vietnamese 
Zen Master Tue Trung Thuong Sy (song ngữ) 

e Teachings From AncIent Vietnamese Zen Masters (song ngữ) 
° Thiên tập trong đời thường 

e Thiên Tông Qua Bờ Kia 

e Kinh Nhật Tụng Sơ Thời 

e Kinh Pháp Cú Tây Tạng 


276 


